Nhà Xuất Bản Tôn Biáo 


Hùa thượng PHÍP TÍN 


Hòa thượng hiện là Phó Viện Trưởng 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; 
Phó Trưởng ban BanTrị sựPhậtgiáo tỉnh 
Thừa Thiên Huế;Trưởng ban Điều Hành 
Phật giáo Nam Tông Thừa Thiên Huế; 
Chủ trì Chùa Huyền Không, Huế. 


Tháng 12/2016, Hòa thượng được 
Quốc Vương Thái Lan Bhumibol 
Adulyadej, tức Rama lX sắc phong tước 
vị Chao khun Sudhamavamssa (Tăng 
Cang Đệ Ngũ Phẩm) để ghi nhận 
những đóng góp tích cực của Hòa 
thượng trong công cuộc truyền bá và 
hoằng dương chánh pháp của ÐĐứcThế 
Tôn. 


——— 


(hùa HUYẾN KHÔNG. 


Men theo con đường ven sông 
Hương từ trung tâm thành phố Huế 
về thượng nguồn, đến chùa Thiên 
Mụ, từ đó đi lên khoảng 2 - 3 km rẽ 
về bên phải, chúng ta sẽ đến chùa 
Huyền Không, tọa lạc ở thôn Nham 
Biều (hiện nay là tổ Dân phố 5, 
phường Hương Hồ) thị xã Hương Trà. 
Đây là ngôi chùa Phật giáo Nam 
Tông, hậu thân của chùa Huyền 
Không ở Lăng Cô, Phú Lộc xưa (1973 
— 1978). 


Chùa được xây bằng vật liệu 
hiện đại là bê tông cốt thép, mà vẫn 
mang dáng dấp cổ kính, hài hòa với 
đường nét chung của kiến trúc cố đô; 
và được đánh giá là một thể nghiệm 
thành công của ý tưởng kiến trúc kết 
hợp giữa hiện đại và cổ điển theo 
phong cách kiến trúc cung đình Huế. 


Tỳ-khưu PHÁP TÔNG 


SOI SÁNG 
_LỠI DẠY - 
CUA ĐỨC PHẬT 


(Tập I) 


` `................ 


2| 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


PHI LỘ 


Soi sáng lời dạy của đức Phật là tựa đề tác phâm 
tập hợp nội dung các bài giảng, các bài pháp thoại của 
Hòa thượng Pháp Tông trong những buổi giảng kinh 
ở một số khóa tu học Xuất gia gieo duyên những năm 
trở lại đây, hoặc trong các buổi giảng dạy định kì ở 
chương trình cùng tên vào mỗi sáng thứ bảy tuần thứ 
nhất và tuần thứ ba trong tháng. 


Quyền sách này là tập đầu tiên của kế hoạch 
chia xẻ pháp được chúng tôi thực hiện để kịp làm quà 
tặng trong ngày lễ Bề giảng khóa Xuất gia gieo duyên 
lần thứ mười một, năm 2020. 

Trong suốt quá trình tu tập của bản thân, tìm 
hiểu về hệ thống kinh điển và nhất là từ khi thực sự 
nghiêm túc đầu tư cho quá trình nghiên cứu, Thầy 
chúng tôi đã phát hiện ra nhiều điểm khác biệt ân tàng 
trong các bản kinh ghi lại lời dạy của đức Phật không 
giống với các luận giải của một số vị giảng sư, nhà 
nghiên cứu các thế hệ trước cũng như đương đại. 
Thầy đã từng bước thận trọng chia xẻ các hiểu biết và 
trải nghiệm của mình với các học viên trong các khóa 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |3 


tu học được mở ra tại chùa Huyên Không các năm 
gân đây đê mọi người đêu được lợi lạc. 


Tại sao Đông phương với truyền thống văn 
minh, văn hóa cổ trung đại phát triển mạnh mẽ, rực rỡ 
nhưng trong giai đoạn cận hiện đại thì không được 
như xưa? Và sản phẩm đóng góp cho nhân loại ít ỏi 
hơn Tây phương? Một trong những nguyên nhân 
được giới nghiên cứu chỉ ra, đó là bởi người Đông 
phương không có được các phẩm tính trong nghiên 
cứu như người Tây phương, chẳng hạn: thái độ 
nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu, phát minh; 
không bao giờ đặt niềm tin trọn vẹn vào bất cứ lý 
thuyết nào; tính phản biện và nghi ngờ trong đầu óc 
nghiên cứu của người Tây phương vững vàng hơn 
người Đông phương. 


Dựa trên nền tảng đó, Thầy chúng tôi bắt đầu đặt 
vấn đề lại đối với một số chủ đề Phật học đã từng 
nghiên cứu trước đây nhưng thấy có những vướng 
mắc hoặc nhiều điểm mâu thuẫn, chưa hợp lý. Có thê 
kế đến một số nội dung như: Vấn đề Ngñ giới, nói 
đúng hơn là Năm nguyên tắc sống lành mạnh; vẫn đề 
Giác Ngộ là thấy ra sự thật, thấy ra bản chất, nguồn 
sốc của khổ đau trong cuộc sống; vẫn đề Thiên và 
Thiên có giúp giác ngộ hay không; một số nội dung 
cốt lõi trong các bài kinh quan trọng như kinh Chuyên 
Pháp Luân, kinh Đại Niệm Xứ, kinh Đại Duyên, kinh 


4| SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Vô Ngã Tánh thay vì tên gọi Vô Ngã Tướng (Tướng 
Vô Ngãi)... 


Nhận thấy sự quan tâm của quý vị Tăng Ni, Phật 
tử xa gần đối với những bài giảng của Thầy chúng tôi 
ngày càng lớn, nên chúng tôi - những thành viên trong 
nhóm thực hiện đã xin phép thầy được biên tập lại và 
chia xẻ rộng rãi. Tuy nhiên, dù đã được Thây cho 
phép, nhưng biên tập là một công việc hết sức khó 
khăn, đòi hỏi phải có nhiều hiểu biết và trải nghiệm 
trong công việc; trong khi chúng tôi đều là những 
người lần đầu làm quen với mảng việc này nên khó 
lòng tránh khỏi những sai sót chỗ này chỗ kia. Rất 
mong được chư tôn đức Tăng Ni, chư Phật tử và quý 
vị độc giả thông cảm, lượng thứ! 


Huyễn Không - mùa hè năm 2020, 
Nhóm biên tập chùa Huyền Không. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |5 


6| 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


KINH CHUYÊÈN PHÁP LUÂN 


Chuyên Pháp Luân là pháp thoại đầu tiên đức 
Phật thuyết, vào sáng ngày rằm tháng Sáu. Trước đó, 
vào ngày rằm tháng Tư, đức Phật đã giác ngộ dưới 
bóng cây bồ-đề. 


Thực ra, chu kỳ một tháng âm lịch ở Việt Nam 
và Trung Quốc bằng hai tháng ở Ấn Độ. Lịch của Ấn 
Độ chia theo lộ trình đi của mặt trăng khi chiếu vào 
trái đất, là tháng trăng mọc và tháng trăng lặn. Những 
người đầu tiên sang đó hoằng pháp có thể không nắm 
rõ về sự khác nhau của lịch pháp, nên khi dịch kinh 
điển, họ bị nhằm lẫn, thành ra về cả năm, cả tháng, 
thậm chí cả ngày cũng sai. Vì vậy có khá nhiều nhằm 
lẫn trong vấn đề lịch pháp, như những ngày lễ Phật 
giáo ở Trung Quốc nào là Xuất gia, Thành đạo, Niết- 
bàn, Đản sinh,... không giống với Ấn Độ. Ví dụ đức 
Phật đản sinh vào ngày cuối của tháng có trăng, vậy là 
người ta tính toán thế nào đó sang lịch của Trung 
Quốc thành ra mông § tháng 4. 


Hoặc là ngày sám hối của tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni 
có ba ngày: Thứ nhất, ngày định kỳ theo tháng, gồm 
hai ngày; Thứ hai, ngày chư Tăng hòa hợp với nhau. 
Trong đó ngày định kỳ theo tháng bao gồm ngày cuối 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |7 


tháng đủ (mười lăm ngày) và ngày cuối tháng thiếu 
(mười bốn ngày). Do không biết điều này nên nhiều 
dịch giả Luật tạng Trung Quốc đã chọn ngày bố-tát 
hay sám hối của tăng theo Âm lịch của Trung Quốc 
và Việt Nam, luôn luôn là ngày mười bốn, còn bên 
kia là ngày ba mươi. Họ không hiểu vấn đề hai lịch 
pháp khác nhau, xây dựng trên hai nền tảng khác 
nhau. Một bên theo chu kỳ lên và xuống là một tháng: 
một bên /ên là một chu kỳ, xuống là một chu kỳ, trong 
cùng tháng. 


Vậy đức Phật thuyết kinh Chuyển Pháp Luân 
vào ngày rằm tháng Sáu, tính theo lịch Việt Nam và 
Trung Quốc - tức ngày cuối chu kỳ mặt trăng lên. 


Bài kinh được gọi là kinh Chuyên Pháp Luân, 
nhưng không phải do đức Phật đặt tên. Dường như 
đức Phật rất ít khi đặt tên. Cũng có một vài trường 
hợp có người hỏi pháp thoại này nên gọi là gì, thì đức 
Phật có đưa ra một cái tên. Còn lại phần lớn các pháp 
thoại đều được đời sau đặt tên trong khi được kết tập. 
Do bài kinh này là bài kinh đầu tiên chánh pháp được 
tuyên thuyết, nên người ta gọi là bài kinh Vận Chuyển 
Bánh Xe Pháp - Chuyển Pháp Luân. Tiếng Päli là 
Dhammacakkappavattana Sutta. 


Người nghe là năm người bạn đồng tu với đức 
Phật lúc tu khổ hạnh trong rừng - nhóm các vị 


8| SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Kondañña (Kiều-Trằn-Như). Kiều-Trằn-Như là vị bà- 
la-môn trẻ tuổi nhất trong nhóm tám vị được vua Tịnh 
Phạn mời vào hoàng cung khi đức Phật mới ra đời. 
Khi đó, vị này đã đến xem tướng cho Ngài lúc mới ba 
ngày tuổi và dự báo sau này Ngài nhất định 
sẽ xuất gia thành Phật, cho nên đã dự trù sau này Ngài 
đi tầm đạo thì đi theo làm đệ tử. Bốn người còn lại 
trong nhóm đó là Bhaddiya, Vappa, Mahanama 
và Assaj1, là những vị con hoặc cháu của bảy vị bà-la- 
môn lớn tuổi cùng vào chiêm tướng một lần với ngài 
Kondañña. Vì trước khi những vị bà-la-môn này mất, 
có dặn lại con cháu: “Nếu sau này bà-la-môn 
Kondañña xuất gia thì nên theo vị đó để đến xin làm 
đệ tử đức Phật.” Vì vậy, khi nghe bồ-tát đi tìm đạo, 
biết được chỗ ở của Ngài, bà-lamôn Kondañña và 
những người kia cũng đi theo và xuống tóc làm sa- 
môn. Đây là nhóm đệ tử đầu tiên của đức Phật. 


Sau khi giác ngộ, đức Phật nghĩ đến những 
người đầu tiên có thể nghe pháp, hiểu được lời dạy 
của Ngài. Đó là hai vị thiền sư mà trước kia Ngài từng 
học thiền với họ: đạo sĩ Älãra Kãlãma và đạo sĩ 
Uddaka Rãmaputta. Một vị đắc đệ Thất thiền Vô sắc 
giới và một vị đắc đệ Bát thiền Vô sắc giới, hai tầng 
thiền cao nhất của thiền Samatha. Khi Ngài biết được 
hai vị này đã viên tịch thì đối tượng tiếp theo Ngài 
nghĩ đến là nhóm bạn đồng tu này. Vì vậy đức Phật đã 
đi đến gặp các vị ấy. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 9 


Địa điểm diễn ra pháp thoại có tên là Isipatana 
(Vườn Nai). Trong quá khứ, tiền thân của đức Phật 
từng là con nai chúa, nai đầu đàn. Nhờ trí tuệ và tâm 
từ ái, một vị vua (tiền thân của Ngài A-Nan) đã cứu 
đàn nai được thoát nạn. Nhà vua đã phóng sinh nai 
chúa và cho phép đàn nai được kiếm ăn trong khu 
rừng đó cho nên gọi là “khu rừng phóng sinh nai”, 
chứ không phải “vườn nuôi nai” như sau này người ta 
hiểu. Isipatana cũng được gọi là “Chư tiên đọa xứ” vì 
là nơi các vị Phật Độc giác từ trên núi thường về đó 
để kiếm thực phẩm cần thiết như muối và dầu ăn, 
trước khi vào mùa mưa. Các ngài xuất hiện và chúng 
sanh có duyên được gặp ở đó, nên gọi là “Chư tiên 
đọa xứ”. Đó là lịch sử về địa điểm mà đức Phật thuyết 
pháp thoại này. 


Bây giờ chúng ta đi vào nội dung bài kinh này. 
Tôi được nghe rằng: 
Một thời Thể Tôn 
Trú ở vườn Nai 
Thành Ba-La-Nại 
Bấy giờ Thể Tôn 
Gọi năm tỳ-khưu 


10 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Đến dạy thể này: 


Câu đầu tiên “7i được nghe rằng”, đó là câu 
mà vị kết tập lần đầu trùng tuyên, đọc lại lời dạy của 
đức Phật. Đó là lời của ngài A-Nan - vị thị giả được 
đức Phật tin cậy nhất, được xem là thủ thư chánh 
pháp hay kho tàng chánh pháp do ngài có trí nhớ đặc 
biệt. Ngài chỉ nghe một lần là có thể ghi nhớ. Bài kinh 
này dĩ nhiên ngài không được trực tiếp nghe khi đó, vì 
ngài làm thị giả trong 25 năm cuối đời đức Phật, cho 
nên ngài được nghe đức Phật thuyết lại. 


Khi ngài A-Nan đồng ý làm thị giả cho đức 
Phật, ngài có một yêu cầu thế này: Giả sử có người 
bắt bẻ như: “Này A-Nan! Tôn giả là người thân cận, 
thị giả cho đức Phật mà có những bài pháp ngài 
không biết thì không phải là thị giả đáng tin cậy”. Do 
vậy, bất kỳ bài pháp nào đức Phật đã thuyết cho người 
khác nghe rồi, mà Ngài A-Nan chưa được nghe thì xin 
đức Phật từ bi giảng lại để ngài A-Nan ghi nhớ. Đó là 
lý do ngài A-Nan được lựa chọn là người trùng tuyên, 
đọc lại các bài pháp mà đức Phật đã thuyết. 


“Thế Tôn” là một trong chín danh hiệu tôn xưng 
về đức Phật, nhưng riêng “Tassa Bhagavato” là chỉ vị 
Thế Tôn đã chứng đạo dưới bóng cây bồ-đề. Ở đây 
phân biệt như vậy, bởi vì ở Ân Độ, bất kỳ tôn giáo nào 
người ta cũng sùng bái vị sáng lập, vị đạo sư của họ là 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 11 


Thế Tôn - bậc đáng tôn xưng, đáng kính trọng của thế 
gian này. Chữ “Thế Tôn” ở đây là chỉ cho đức Phật 
chứ không phải vị Thế Tôn nào khác. 


Ba-La-Nại là một thành phó lớn, trung tâm về 
tín ngưỡng của Ấn giáo. Thành phó này bây giờ gọi là 
Benares hoặc Vãranasi; thời đức Phật là BaranaslI - là 
trung tâm tín ngưỡng về tôn giáo của Ấn giáo. Đức 
Phật thuyết bài kinh này cho nhóm ngài Kiều-Trần- 
Như ở địa điểm bây giờ gọi là nơi chuyển pháp luân 
(có một bảo tháp để đánh dấu), và khu vực này ở 
ngoại thành của Ba-La-Nại. Đặc biệt trong Chú giải 
nói rằng, đức Phật chưa bao giờ vào trong thành phố 
đó để hoằng pháp, vì là trung tâm của Ấn giáo. Ngài 
chỉ ở bên ngoài thành phố. Và chúng ta cũng cần biết 
rằng dọc bờ sông Hằng, hơn ba nghìn năm nay các lò 
hỏa táng tử thi chưa bao giờ tắt lửa. Đó là một vài chi 
tiết lịch sử mình cần phải biết. 


Khi đức Phật đến địa điểm nói trên, năm vị trong 
nhóm Kiều-Trằn-Như đã thấy sa-môn Gotama từ xa, 
các vị mới bàn với nhau: Mình đừng tiếp ông ấy làm 
gì. Tức là họ không còn dành sự kính trọng cho người 
thầy này nữa. Trước đây các vị ấy bỏ đi vì nghĩ răng 
sa-môn Gotama đã từ bỏ lối sống khổ hạnh, thối thất, 
không còn tinh tấn, siêng năng. Thời đó, dân Ấn Độ là 
người tu hành theo hạnh tinh tấn số một. Nhưng bấy 
giờ, khi đức Phật tới gần, rử frường từ Ngài toát ra 


12 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


khiến cho họ tự động đi làm những việc mà họ không 
biết: người thì lấy nước rửa chân, người thì lấy đồ 
chùi chân, người thì xếp chỗ ngôi,... Đức Phật nói 
chuyện, rồi hỏi han cần thiết sau nhiều tháng không 
gặp nhau,... 
Bây giờ chúng ta đi thắng vào nội dung bài kinh. 

Có hai cực đoan 

Người tu nên tránh 

Một là ham thích 

Hưởng thụ năm dục 

Hai là khổ hạnh 

Ép xác hành thân 

Hai con đường này 

Dẫn đến sa đọa 

Bế tắc, tôi tăm 

Con đường Nhự Lai 


Đã tìm ra được 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 13 


Gọi là Trung đạo 

Tránh hai cực đoan 

Đem lại trí tuệ 

Thấu suốt bản chất 

Của Bồn Sự Thực: 

Sự thực về Khổ 

Nguyên nhân Sinh Khô 

Sự thực Hết Khổ 

Con đường Thoát Khô 

Một nguyên tắc khi đức Phật giảng pháp là Ngài 

nhìn một người và biết người đó đang cần và thiếu cái 
sì, cho nên nội dung giảng dạy thường rất thích hợp 
với người nghe, hoàn cảnh, vướng mắc của họ trong 
đầu. Trong trường hợp này, đức Phật đưa ra nội dung: 


“Có hai cực đoan mà người tu hành nên tránh: Một 
là ham thích, hưởng thụ năm dục. Hai là khổ hạnh, ép 


, 


xác hành thân. ` 


Bản thân Ngài và các vị này là những người đã 
từng trải qua cuộc sông này. Vì xuât thân trước kia 


14 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


của Ngài là một vị thái tử, là người kế thừa VƯƠng VỊ; 
còn các vị môn đệ này thì cũng đều ở trong tầng lớp 
thượng lưu của xã hội, cho nên việc thụ hưởng dục lạc 
tất cả họ đã trải qua hết rồi. Măm đục đó là: tài, sắc, 
danh, thực, thụy. 72 là tiền bạc, của cải tức là vật 
chất; Sắc là tuổi trẻ, dung nhan; Danh là tiếng tăm, 
địa vị; Thực là ăn uống; 7h„y là ngủ, nghỉ và cả quan 
hệ về tình ái. 


Năm thứ dục này còn gọi là Ngũ dục công đức. 
Tại sao gọi là Ngũ dục công đức? Vì không phải dễ 
dàng có được. Những người tạo trữ, gieo được nhiều 
nhân tốt thì quả báo của dục này mới có nhiều. Những 
người không tạo được nhân tốt thì không có được. 
Cho nên có gieo nhân lành (nhưng là nhân hữu lậu), 
thì bây giờ mới được hưởng, mới có được những thứ 
hơn người ta. Nhưng sau một thời gian bất kỳ, ai trải 
qua các dục công đức này sẽ ít nhiều cảm nhận được 
là khó mà vừa lòng thỏa mãn với nó. Những điều này 
có thể mang lại cảm giác sung sướng nhất thời, nhưng 
sau đó sẽ chán và lại tiếp tục đòi hỏi. Những đòi hỏi 
như từng đợt sóng bào mòn và nhấn chìm con người 
ta trong sông mê bề ái. 


Một quan điểm khác cho rằng các đòi hỏi khởi 
lên đều xuất phát từ thân xác này. Đặc biệt thân xác 
càng khỏe mạnh thì càng đòi hỏi nhiều. Cho nên phải 
triệt tiêu đòi hỏi bằng cách làm cho thân xác này suy 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |15 


yếu đi bởi các phương pháp khổ hạnh. Đó là suy nghĩ 
theo truyền thống tu tập của người Ấn giáo. Cho nên 
tôn giáo này là một trong những truyền thống nặng về 
tinh tấn nhất. Hình như trên thế gian này những hình 
thức khổ hạnh quái dị nhất đều xuất hiện ở Ấn Độ. 
Hiện nay ai có dịp đến đất nước này, chịu khó quan 
sát sẽ thấy vẫn còn các hình thức khổ hạnh. Chẳng 
hạn như nhỊn ăn, giảm thiêu mặc,... Thậm chí có một 
đạo gọi là đạo Lõa thể. Lõa thể nhưng họ có hình 
thức chế ngự dục khởi lên, cho nên cũng được rất 
nhiều người dân Ấn Độ sùng bái, xem như thánh thần 
vậy. Đạo Lõa thể có từ thời đức Phật và còn tổn tại 
đến ngày nay, trong kinh gọi là Nigantha, chữ Hán 
phiên âm là Ni-Kiền-Tử. Như có ông tu khổ hạnh 
đứng một chân. Khi có người hỏi thì nói rằng, vì đức 
hạnh mình lớn quá nên nếu bỏ chân kia xuống mặt đất 
này sẽ sụp! Hoặc có người suốt đời không bao giờ cạo 
tóc, để móng tay dải đâm xuyên qua cả lưng bàn 
tay,... Hình thức khổ hạnh nào họ cũng nghĩ ra được. 


Nhưng chúng ta hãy lắng nghe một phê bình của 
đức Phật về hình thức khổ hạnh: “Mọi hình thức khô 
hạnh trên thế gian này, một đứa trẻ lên tám tuổi, nếu 
muốn, nó đều có thể thực hiện được”. Đây là nhằm phê 
phán những người chủ trương rằng khổ hạnh là tối 
thượng. Vì bản thân đức Phật đã trải qua rất nhiều hình 
thức khổ hạnh, sau khi bề tắc về con đường hành thiền 
vì thấy nó vô ích, không đem đến giác ngộ. Có những 


16 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đoạn kinh kể lại, đôi khi Ngài tu khổ hạnh theo lối các 
loài thú trốn con người, giả như con bò hoang, con chó 
hoang, nghe tiếng loài người là kinh sợ bỏ chạy. 


Một bên đắm say dục lạc thì thân thể kiệt quệ, ý 
chí nghị lực mắt dần, bị cột trói trong ham muốn khó 
thoát ra được. Bên kia thì ngược lại, tìm cách làm suy 
yếu thân, suy yếu những đòi hỏi của thân xác bằng 
các hình thức khổ hạnh. Hai cái này đi đến một kết 
cục giống nhau là bế tắc, không giải quyết được vấn 
đề. Sau khi đã trải qua hai con đường, hai thái độ sống 
như vậy, đức Phật nói răng con đường Như Lai tìm ra 
được gọi là Trung đạo. 

Này các tÈ-khưu 

Trung đạo là gì? 

Là Con đường sống 
Lành mạnh, thanh thoát 
MNời hai cực đoan 

Có tám thành tố: 


Tháy biết đúng đắn, 


Suy nghĩ họp lý, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |17 


Nói năng họp lẽ, 
Hành vi hợp đạo, 
Nuôi mạng hợp pháp 
Siêng năng, chăm chỉ, 
Chủ ý đúng mực, 

Tâm trí ôn định. 

Trung đạo đức Phật nói ở đây không mang tính 
triết học như người ta diễn đạt về sau này. Chắng hạn 
như trong Trung Quán luận của Long Thọ (một vị tô 
trong Phật giáo Phát triển) chủ trương “Bát bất trung 
đạo” về mặt triết học. Chữ “Irung đạo” đức Phật 
dùng trong pháp thoại đầu tiên này không liên hệ gì ý 


nghĩa triết học đó. Vậy Trung đạo là gì? 


Nó không phải con đường ở giữa theo kiêu hình 
thức, mà con đường đó là: 


1. Lầa xa hai cực đoan: một bên là đăm say năm 
dục, một bên là khô hạnh ép xác. 


2. Con đường sống lành mạnh có tám thành tố, 


gồm: $ømmä-di/fhi (Chánh kiến), Sammäã-sañkappa 
(Chánh tư duy), Szmmna-váacãa (Chánh ngữ), Samma- 


18 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


kammama (Chánh nghiệp) Samma-ajva (Chánh 
mạng), Saznä-vãyãma (Chánh tỉnh tấn), Sammnä-safi 
(Chánh niệm), Samưna-samadh¡ (Chánh định). Chữ 
đầu tiên luôn là “samn:” để nói lên cái “chánh”. 

Nhưng khi đức Phật nói ra tám cái “chánh” này 
thì Ngài không giải thích. Có nghĩa là trình độ hiểu 
biết của người nghe đủ để hiểu cái “chánh” đó. Giống 
như một người có trình độ học toán chăng hạn, họ đã 
học qua một số thuật toán rồi nên khi đề cập đến các 
thuật ngữ đó, thầy giáo sẽ không cần giải thích nó là 
gì nữa, mà nói là hiểu ngay. Nhưng với người sơ cơ 
mới học toán, người ta buộc phải giải thích, từ này 
nghĩa là gì, véc-tơ là gì, phương trình là gì,... Trường 
hợp này có thê các vị đã hiểu chữ “chánh” đó. 


Khi đi sâu vào nội hàm thì thấy “chánh” trong 
mỗi thành tố nó mang nghĩa khác nhau. Lâu nay 
người ta dịch, chuyển ngữ một cách đơn giản là thấy 
biết đúng đắn, suy tư đúng đắn, nói năng đúng đắn,... 
Cái gì cũng “đúng đắn” do dựa vào chữ “sammã”. 
Nhưng mà dịch như vậy thì bóp chết cái nội dung bên 
trong, bóp chết sự sống trong nội dung của con đường 
lành mạnh giải thoát này. Tạm thời để lột tả ý nghĩa 
con đường Trung đạo, thầy chuyển thành nội dung ý 
nghĩa “chánh” cụ thể cho từng thành tố: Samnä-diffhi 
là thấy biết đúng đắn tức thấy biết đúng sự thực; 
Samma-sankappa là suy nghĩ hợp lý, hợp đạo, hợp 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |19 


pháp; Sammä-vãcã là nói năng trung thực, không dối 
trá; Sammma-kammarnra là hành vị, hành động hợp đạo 
đức, luân lý. Samznđ-đ7va là mưu sinh, nuôi mạng 
chân chính. Samma-vayđma là siêng năng, chăm chỉ. 
Sammä-safi là chủ tâm, để tâm vào từng hành vi, cử 
chỉ, ứng xử lớn nhỏ của mình. Samưmna-samađïï là tâm 
trí ôn định, không lăng xăng, dao động. 


Tất cả nội hàm này diễn tả cái gì? Nó phải dựa 
trên sự thực, dựa trên chân lý, cả lẽ đời lẫn lẽ đạo. 
Năm thành tố đầu mặc dầu dùng các nhóm từ khác 
nhau nhưng cùng một nội hàm, đó là dựa trên sự thực, 
chân lý, tính đúng đắn, cả quy luật tự nhiên và quy 
luật của pháp luật xã hội. Nếu năm thành tô đầu mang 
tính hiển lộ, thể hiện ra bên ngoài trong các ứng xử 
đời sống, thì ba thành tố còn lại là nội lực ở bên trong, 
ở phía sau và luôn luôn hỗ trợ cho năm thành tố kia. 


Cách giải thích này của thầy hoàn toàn khác với 
cách giải thích truyền thống. Xưa nay người ta hệ 
thống hóa tám thành tố này thành ba nhóm: Giới, 
Định, Tuệ: Chánh kiến, Chánh tư duy thuộc về Tuệ 
phần. Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng thuộc 
về Giới phần. Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh 
định thuộc về Định phần. Đây là cách chia về sau của 
các nhà luận sư, chú giải. 


20 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Bây giờ chúng ta đọc kinh điễn, hầu hết khi nói 
đến Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định luôn 
luôn được giải thích là các yếu tổ phải có trong khi 
hành thiền. Nhưng khi thầy dịch lại đoạn kinh này 
dựa trên hai bản dịch của hai dịch giả: ngài Trưởng 
lão Hộ Tông và ngài Hộ Pháp. Ngài Hộ Tông là thầy 
của ngài Hộ Pháp. Nói về sở học ngoài đời thì ngài 
Hộ Tông rất là giỏi. Ngài từng tốt nghiệp bác sỹ thú y 
đầu tiên ở Đông Dương. Còn ngài Hộ Pháp được học 
bên Thái Lan và Miến Điện về Phật học, cho nên ngài 
rất giỏi về truyền thông Phật học tại hai nước đó. Khi 
dịch, ngài Hộ Tông căn cứ vào bản Päli Thái, còn 
ngài Hộ Pháp thì căn cứ bản Pãli Miến Điện. Và do sở 
học Phật học hai vị khác nhau cho nên hai bản dịch 
cũng khác nhau. Khi thầy đọc và so sánh hai bản kinh 
của hai vị để dịch lại cho hợp lý và chuẩn xác băng 
cảm nhận của mình, thầy thấy bản dịch của ngài Hộ 
Tông gần sự thực hơn, mặc dầu văn dịch thì nôm na, 
không suôn sẻ. Ngài Hộ Pháp dùng nhiều thuật ngữ 
Phật học, đặc biệt là Vi Diệu pháp để diễn đạt nhưng 
như vậy lại đi quá xa. Trong khi các từ Päli trong suốt 
bài kinh này, những từ liên hệ thiền chỉ, thiền quán, 
thiền tuệ gì đó không hề có, nhưng các vị cố gắng đưa 
vào bằng cách “lái” cho có cái nghĩa đó. 

Ví dụ như chúng ta có câu: “Nưmo 1assa 
bhagavato arahato sanwnäsambudhassa”. Bản tiếng 
Việt đầu tiên dịch là: “Con đem hết lòng thành kính 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |21 


làm lễ đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng cao 
thượng, đã chứng quả Chánh Biển Tri, do Ngài tự 
ngộ, không thầy chỉ dạy.” Dài dòng không nói, mà 
toàn một số ý bên ngoài ghép vào. 


Trong khi ý nghĩa từng chữ của câu đó khá đơn 
giản: Wamo là hình thức danh động từ trong PalI, là 
chủ ngữ ấn nhưng mà thê hiện rõ là có một chủ thê 
đảnh lễ, kính lễ. 7zssơ là Ấy, đó. Bhagavafo là đức 
Thế Tôn, bậc thế gian tôn kính. Arzharo là bậc Ứng 
Cúng, xứng đáng cúng dường hoặc vị Vô Sanh. 
Sammasambudho là Chánh Đăng Chánh Giác hoặc 
Chánh Biến Tri. Dịch chính xác là: “Con kính lễ đức 
Thế Tôn ấy, bậc Vô sanh, bậc Chánh Đẳng Chánh 
Giác ”. Nhưng khi dịch người ta đưa các chú giải, đưa 
các giải thích, suy nghĩ mang tính chủ quan áp vào. 
Hai bản dịch kia cũng có một số vẫn đề tương tự như 
vậy thành ra làm cho tăm tối, khó hiểu. 


Ở đây khi chuyển ngữ tám thành tố, bằng giới 
hạn cho phép của loại văn vần, thầy dùng từng cái 
“chánh” bằng các nội hàm: “đúng đắn, hợp lý, hợp lẽ, 


hợp đạo, hợp pháp” — tức có mỗi liên hệ bên trong về 
sự thực, chân lý, về tính đúng đắn. 


Bây giờ chúng ta hãy đi theo trình tự của bài 
kinh Chuyên Pháp Luân. 


22 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Bài kinh này giới thiệu về Bốn Sự Thực liên hệ 
đến Khổ (Cafui-ariya-sacca). Catu là bốn; ariya là 
liên hệ đến thánh đạo, hoặc nghĩa mà trần thế gọi là 
cao quý, cao thượng, đáng kính; sưccaz là sự thực, là 
chân lý. Bốn Sự Thực cao quý, cao quý ở đây là chỉ 
đến cái Khổ. Cho nên thầy chuyển ngữ thắng là Bốn 
Sự Thực liên hệ đến Khổ. Bôn Sự Thực gồm: 

1. Hiện tượng Khổ. 

2. Nguyên nhân sinh Khổ. 

3. Chấm dứt Khổ, hết Khô. 

4. Con đường thoát Khô. 

Ta thường nghe trong chữ Hán là: Khổ đề, Tập 
đề, Diệt đế, Đạo đề. “Đế” ở đây để chỉ sự chắc chắn, 
vững chắc. Dịch từ chữ “sacca” là chân lý, vững bền. 
I. Sự Thực thứ nhất: Hiện tượng Khổ. 

Mô tả của đức Phật về hiện tượng Khổ, trong đó: 

Thế nào là Khổ? 


Có sinh có khổ 


Già, bệnh ấắt khổ 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |23 


Chết càng khổ hơn. 


Thứ nhất là si. Được sinh ra, hiện diện trong 
cuộc đời là khổ. Mới nghe thì những người ít gặp bất 
toại nguyện trong đời cho rằng nhận xét này hơi cực 
đoan, nhưng ai đã sống trải, đã gặp nhiều điều bất toại 
nguyện trong cuộc sống mới thấy nhận xét này hữu lý, 
chứ không phải hoàn toàn mang tính chủ quan. 


Thứ hai là bệnh. Sinh ra có ai thoát khỏi đau ốm, 
bệnh tật không? Người trên thế gian không bệnh tật là 
rất hiếm. Thầy nói rất hiếm vì thời đức Phật cũng có 
trường hợp có người không bệnh tật gì hết. Nhưng 
chuyện khổ vì bệnh thì thế gian là phổ biến, ai có thân 
cũng phải chấp nhận cái khổ dạng này dạng kia; tối 
thiểu cũng đau đầu, số mũi, ho hoặc vấp cái này cái kia 
hoặc bị thương tổn ít nhiều. 


Sinh khổ, bệnh khổ là hai thứ khổ. Thứ ba là già 
khổ. Đó là các hiện tượng suy thoái, mất đi sức lực 
trước kia; hoặc do già yếu mà các giác quan không còn 
linh mẫn, nhạy bén như khi trẻ trung khiến người ta 
phiền muộn vì lực bất tòng tâm. 


Rồi lại có những người chấp nhận già khổ nhưng 
không muốn chết. Ví dụ có ai nói: “Mai tới số của bà 
chết rồi đó.” Mới nghe thôi là đã sợ lắm! “Lạy cô lạy 
mẹ! Bằng giá nào cũng phải sống cái đã. Tui còn mây 


24 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


việc chưa làm xong.” Cứ hẹn với tử thần thôi! Tâm lý 
sợ chết là tâm lý cô kết, dính mắc trong tâm của tất cả 
chúng sinh. 


Như vậy sinh, lão, bệnh, tứ hay sinh, già, đau, 
chết là chuyện đương nhiên. Thầy gọi đây là bốn loại 
khổ mang tính vật lý, tự nhiên. 

Bây giờ có ba loại khô khác, tính chất của nó là 
do tương quan mà sinh khổ, đó là: ái biệt ly khổ, oán 
tăng hội khổ, và câu bắt đắc khổ. 

Xa lìa người thương 
Cảnh vát ra thích 
Chung đụng kẻ ghét 
Trái ý nghịch lòng 
Muốn mà không được 
Đâu sinh khổ đau. 

Ái biệt ly khổ là nói theo chữ Hán. Người, vật 
hoặc cảnh mà mình thích, mình thương, mình yêu 
mến mà phải xa lìa thì khổ! Do tương quan mới có 


yêu, có thương, gặp gỡ.... đủ thứ chứ nếu không có 
tương quan thì làm gì có chuyện này. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |25 


Oán tăng hội khổ: Hằng ngày đi ra, đi vô gặp cái 
mặt mình không ưa, nghe lời nói thì chán, không 
muốn gặp nhưng ngày nào cũng đụng, nói gì cũng 
chạm, là oán tăng hội. Cái đó cũng do tương quan, do 
liên hệ mà có. Chuyện vợ chồng là chuyện thường 
thấy nhất. Đầu tiên thương nhau thì sao cũng được 
hết, đến khi bắt đầu không thương nữa mà phải sống 
chung một nhà mới khổ! 


Câu bất đắc khổ: ai cũng có ước muốn, cầu 
mong, hoặc không thích cái này cái nọ. Ví dụ như khi 
còn đi học thì muốn mình học giỏi, được thầy cô 
khen, về nhà được ba mẹ thưởng. Lớn lên thì muốn 
đỗ đạt cái này cái kia. Thậm chí đến ngày sinh nhật 
của mình cũng muốn mọi người nhớ để tặng quà. 
Chúng ta luôn luôn có ước muốn. Nhưng mà những 
mơ ước như vậy được mấy điều như ý? Ít lắm phải 
không? Cho nên đây là một sự thực khác, là cầu bất 
đắc, tức là muốn mà không được. 


Còn một cái khổ nữa mới ghê gớm, đó là ngộ 
nhận, chấp thủ, cho rằng cái thân này là ta, là của ta. 
Mặt khác cho rằng, nếu bác bỏ tất cả những cái bên 
ngoài thì vẫn còn linh hồn, tự ngã tốn tại bên trong. 
Những ngộ nhận về thân tâm này chính là cái khổ lớn 
nhất của chúng sinh. Nó là đầu mối của tất cả khổ. 


Lâm tưởng thân tâm 


26 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Gồm năm tổ họp: 
Hình thể, cảm giác 
Tri giác, hiểu biết 
Tình cảm, phản ứng 
Sao, lưu, chuyển giao 
Là ta, của ta 

Tự ngã của ta 

Khổ đau càng dày. 


Xưa nay trong giới học Phật người ta gọi tô hợp 
này là Ngũ uân/Ngũ ấm (theo cách dịch của Hán 
tạng), nhưng thầy dùng từ “øăm fồ hợp”. Năm tô hợp 
xưa gọi là Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tỉ tưởng uẩn, Hành uẩn, 
Thức uấn. (Uẩn là chồng chất lên với nhau thành 
đống.) Và khi đức Phật nói ngộ nhận về năm tổ hợp 
này, Ngài không giải thích. Vì như trên thầy đã nói, 
có thể do người nghe có đủ trình độ hiểu cho nên các 
vị không hỏi lại, đức Phật không cần phải giải thích. 
Nhưng chúng ta thì không hiểu, chúng ta cần được 
giải thích cho hợp lý, cho đúng. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |27 


- Tổ hợp thứ nhất, Hình thể (Sắc): khi thầy 
chuyên ngữ tiếng Việt cho dễ hiểu, nó là hình thể hay 
xác thân nhưng không theo cái nghĩa xác chết. Nó là 
xác thân mang nghĩa tô hợp, tức là tính động và tính 
liên quan, nó không tồn tại một mình mà tồn tại trong 
mối tương quan với các tô hợp khác, thành tố khác, 
yếu tố khác. 


- Tổ hợp thứ hai, Cảm giác (Thọ): được chia ra 
ba loại thọ hay ba loại cảm giác về thân, gồm: lạc thọ, 
khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ. Về tâm thì cũng có 3 
loại thọ hay cảm giác, là: hỷ, ưu và vô ký. Vậy là có 
thọ hay cảm giác về vật lý và thọ hay cảm giác về tâm 
lý. 


- Tổ hợp thứ ba, Tri giác, hiểu biết (Tưởng): xưa 
gọi là rưởng uẩn. Mọi thứ mình có được bây giờ để 
nhận thức thế giới, nhận thức về chính bản thân, các 
hiểu biết này nọ,... là do mình học hỏi, do mình tồn tại 
sống trong đó, và bằng nhiều cách mà hiểu được, nắm 
được sau khi đã qua bộ lọc mang tính chủ quan thì gọi 
là fri giác, hiểu biết. 


- Tổ hợp thứ tư, Tình cảm, phản ứng (Hành): 
là đầu mối tạo nên nghiệp sinh tử luân hồi. Hành ở 
đây chỉ cho các tạo tác. Để làm rõ vấn đề này thầy 
dùng nhóm từ “phản ứng”. Khi mình tương tác, phản 
ứng xảy ra mang tính chủ quan và thể hiện qua tình 


28 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


cảm thương hay ghét, đỗ ky, ganh ty, xan tham, nỗ 
lực,... rất nhiều tình cảm thể hiện dưới nhiều dạng và 
đó cũng chính là cái nhân của luân hồi. 


- Tổ hợp thứ năm, Sao, lưu, chuyển giao 
(Thức): chữ “thức” bị hiểu nhằm rất nhiều. Hồi xưa 
thầy không hiểu nên đã cố gắng tìm hiểu ý nghĩa thuật 
ngữ này mà không năm được. Sau này đọc VI Diệu 
pháp thì nó gợi ý cho mình một số chức năng của cái 
thức này. Bây giờ, có một thuật ngữ của công nghệ 
thông tin có thể chuyên nghĩa được nó. Trong năm tổ 
hợp thân tâm này, thì bốn tô hợp đầu khi tương tác, 
khởi lên một tiễn trình và chấm dứt (gọi là “tiến trình” 
tức là động, không phải chết) thì công việc của tô hợp 
thứ năm này là sao chép lại, lưu trữ trong kho dữ liệu 
và chuyên giao cho tiến trình tiếp theo. Chính vì vậy 
mà tổ hợp thứ năm này được gọi bằng tên có ba chức 
năng khác nhau gồm: sao, iưu, chuyển giao. 


Ngộ nhận lớn nhất thuộc về cái khô thứ tám này. 
Đó là ngộ nhận thân tâm này là ta, của ta, tự ngã. Cái 
này mới chính là mấu chốt của Khổ. 
H. Sự Thực thứ hai: Nguyên nhân sinh Khổ. 
Cái gì sinh Khổ? 


Chính là tham ái 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |29 


Ham thích, đắm say 
Mê mẩn đối tượng 
Thuộc sáu cảnh trần 
Hoặc các cảnh trời 
Hữu Sắc, Vô Sắc 
Hay muốn trường tôn 
Cùng với trời đất 
Hay quá chán ngán 
Nên muốn chấm dứt 
Một lần mãi mãi 
Không còn dính mắc 
Bất kỳ thứ gì 

Ở trong ba cối 

Vắng lặng, an tịnh. 


Đầu tiên đức Phật nói chỉ do một nguyên nhân 
sinh Khổ thôi, tương tự như trong bài kệ của ngài 


30 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Assaji (một trong năm vị tỳ-khưu đầu tiên, thuộc 
nhóm năm vị Kiều-Trằần-Như). Câu truyện thế này: 
Khi du sĩ Sãriputta (sau này là tôn giả Xá-Lợi-Phất) 
trên đường đi tìm đạo, gặp ngài Assaji đang đi khất 
thực, nhìn thấy từ ngài toát lên vẻ thánh thiện mà 
không phải vị sa-môn nào cũng có được, cho nên mới 
nảy sinh cảm tình mến mộ đi theo. Sau khi đi theo 
ngài đến một gốc cây, ngài dừng lại nghỉ chân đề thọ 
thực buổi trưa, vị du sĩ này đem nước đến phục vụ 
ngài và thỉnh cầu ngài trả lời cho câu hỏi đặc biệt: 


- Bạch tôn giả, khi con nhìn thấy ngài con rất 
cảm mến, quý kính. Oai nghi của ngài thật là đáng 
ngưỡng mộ! Con muốn hỏi ngài học đạo từ đâu, thầy 
của ngài là a1? 


Ngài Assaji trả lời rằng: 
- Bần đạo chỉ là người mới tu tập, mới học đạo, 


mới hiêu đạo không bao lâu. Thây của bân đạo là sa- 
môn Gotam. 


(Gotama là tên dòng họ của đức Phật; và cách 
xưng hô “Gotam” này thông dụng ở Ấn Độ. Người ta 
biết đến đức Phật là Sa-môn Gotam hoặc Gotama. 
Gotama còn được phiên âm là Cồ-Đàm.) 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |31 


Khi ngài Assaji trả lời như vậy thì du sĩ 
Sãriputta mới hỏi tiếp: 


- Vậy bạch tôn giả, ngài có thể cho con biết ngài 
đã học được gì? Giáo pháp của bậc thầy đó dạy cái gì? 


Ngài Assaji khiêm tốn trả lời: 


- Bân đạo chỉ là người mới tu tập cho nên không 
hiệu biệt nhiêu về các lời dạy của thây, bậc Đạo sư. 


Ngài có ý từ chối khéo nhưng du sĩ Sãriputta 
năn nỉ: 


- Bạch ngài, Ngài chỉ cân nói cho con côt lõi 
thôi. Con có thê hiêu được. 


Nghe như vậy ngài Assaji mới nói: 


- Hiền giả muốn nghe thì xin hãy lăng tai: “Tất cả 
các pháp đều được sinh ra, được khởi lên từ một nhân; 
nhân ấy đức Như Lai đã chỉ ra; và Ngài cũng đã dạy 
cách diệt trừ nó. Đó là lời dạy của bậc Đại Sa-môn.” 

Khi nói đến “một nhân” trong câu chuyện trên, 
chính là /ham ái mà trong nội dung bài kinh này, đức 
Phật đã đề cập đến. Hay diễn tả cho dễ hiểu hơn, 
chính là: “Ham thích, đắm Say, mê mần đối tượng.” 


32 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Bây giờ mở rộng ra, tham ái là gì? 
1. Tham ái cối Dục giới. 


Loại tham ái đầu tiên là tham ái các đối tượng 
hợp ý vừa lòng do giác quan tiếp xúc như: mắt thấy 
hình sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm các 
vị khi mình ăn uống, thân thì xúc chạm khi mình ngủ 
nghỉ hoặc đụng chạm, và tâm ý thì nghĩ đến các đối 
tượng của nó. Tức là khi lục căn tiếp xúc với lục trần. 
Cái gì phù hợp với mình, hợp gu, hợp sở thích thì 
mình thích; thích rồi thì bị cột trói trong đó nên gọi là 
ham thích, đắm say; và bị cột trói đến mức sâu dày 
khó bỏ gọi là mê mẩn, giống như người nghiện thích 
cái gì đó không bỏ được. Người ta có thể nghiện đủ 
thứ về hình sắc, âm thanh, các mùi hương, về xúc 
chạm.... Có người không phải nghiện một mà có thê 
nghiện nhiều thứ. Loại tham ái này là tham ái cõi Dục 
ĐIỚI. 


Trong vũ trụ quan nhà Phật chia thế giới làm ba 
cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Cõi người chúng 
ta là một trong những cõi nằm trong thế giới của Dục. 
Trên chúng ta là các cảnh Dục giới khác thù thắng 
hơn, đẹp đẽ hơn, vi tế hơn, lạc nhiều hơn; hầu như là 
ít hoặc không có khổ theo nghĩa chúng ta hay gặp. Đó 
là các cõi: Tứ đại thiên vương, Đao-Lợi, Dạ-Ma, Đâu- 
Suất, Hóa lạc thiên và trên cùng là cõi Tha hóa tự tại 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |33 


thiên. Các cối trời Dục giới này có mức độ thụ hưởng 
cao hơn chúng ta. 


Chăng hạn như cõi Tứ đại thiên vương, có thân 
xác như loài người nhưng vi tế, đẹp đẽ hơn. Chúng 
sinh xuất hiện ở cõi đó là hóa sinh chứ không phải 
thai sinh, tức là do phước mà sinh ra trong cung điện, 
hoặc ngoài vườn của vị thiên. Thậm chí có vị sinh ra 
từ thân của vị thiên, tùy theo phước khác nhau. 


Và ở các cõi trời ấy, điểm đặc biệt là không có 
già, không có bệnh, nên họ không có lão khô, bệnh 
khổ như loài người. Khi xuất hiện các hiện tượng hào 
quang bị lu mờ, tràng hoa trang điểm hằng ngày bị 
héo, thân toát mồ hôi, sức khỏe có vẻ yếu đi,... thì đó 
là hiện tượng thông báo họ sắp hết phước, chuẩn bị 
chết. Nhưng cái chết của họ đơn giản chỉ là biến mất 
khỏi cảnh trời đó và tái sinh vào cảnh khác. 


Càng lên cao thì mức độ thụ hưởng càng tính vi 
hơn. Cõi Tứ đại thiên vương có thiên nam, thiên nữ 
và cũng có dục vọng đối với nhau như loải người 
nhưng tinh tế hơn một bậc. Để thỏa mãn tình ái, hai 
bên chỉ cần cầm, nắm tay nhau thôi. Cao hơn bậc nữa 
là ánh mắt chỉ giao nhau là đã thỏa mãn về ái dục. 
Nghĩa là càng lên cao càng tỉnh tế hơn. Cõi Hóa lạc 
thiên thì muốn cái gì liền hóa ra cái đó để dùng. Cõi 
cao nhất của cõi trời Dục giới là Tha hóa tự tại thiên 


34 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thì họ có thê tạo ra các loại chúng sinh khác phục vụ 
họ. Loài người thì có gia nhân, người làm phục vụ. A1 
có tiền thì có thuộc hạ phục vụ mình. Còn trên cõi đó, 
chư thiên có năng lực, họ tự biến ra để phục vụ cho 
họ. Giống như Tôn Ngộ Không nhỗ cái lông, hô biến 
ra vô số Tôn Ngộ Không khác, thì chư thiên trên Tha 
hóa tự tại thiên cũng có năng lực ghê gớm như vậy 
đó. Người ta gọi các cõi trời là cõi lạc trong Dục giới. 


Còn cõi khổ trong Dục giới là nơi các loài động 
vật lớn nhỏ mà chúng ta có thê nhìn thấy trên bờ, dưới 
nước, trên rừng, bình nguyên,... Loại thứ hai là các loại 
ma quỷ đói khát, tức ngã quỷ (hay đọc trại âm là ngạ 
quÿ/peta). Chúng sanh này bị quả của nghiệp chỉ phối, 
suốt ngày đói khát, cỗ gắng tới nơi có thực phẩm đề ăn 
nhưng không bao giờ thỏa mãn vì không ăn được, 
không uống được, cứ bị cơn đói cơn khát giày vò, hành 
hạ từ năm này qua năm khác, từ trăm năm này qua 
trăm năm khác. Loại thứ ba phong phú hơn về hình 
thức là asura (A-tu-la). A-tu-la có nhiều loại. A-tu-la 
cao cấp là bán thiên bán thần, giống như một loại chư 
thiên, a-tu-la nữ thì rất đẹp còn phái nam thì hung tợn 
lắm. Cho nên các vị chư thiên nam trên các cõi Tứ đại 
thiên vương, Đao-Lợi,.. hay xuống làm quen, bắt mây 
cô gái asura lên làm vợ. Mấy ông asura thì giỏi đánh 
nhau. Họ vốn là các chuyên gia chiến tranh mà. Có câu 
chuyện kê về cuộc chiến tranh giữa asura thiên với chư 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |35 


thiên cõi Đao-Lợi. Chư thiên trên kia gặp mấy ông 
asura lo mà chạy thôi, đánh không lại. 


Một loại asura khác là các asura ở với chúng sanh 
loài người, không có nhiều thần lực bằng nhưng họ 
cũng có năng lực đặc biệt. Những asura đó đôi khi 
nhập vào loài người trong giới đồng bóng. Các chúng 
sinh ấy do chết bất đắc kỳ tử, chết trong chiến tranh 
hoặc những nguyên nhân bất ngờ; họ chưa chuẩn bị 
tâm lý, không chấp nhận được cái chết của mình; và 
khi bị nghiệp quả đến lôi đi thì sau khi chết thường tái 
sanh thành loại asura này. 


Loại thứ tư là chúng sanh ở địa ngục. đây là cảnh 
khổ, bị hành hạ liên tục. Nhưng địa ngục không nằm 
trong lòng đất này, mà là cảnh giới được tạo ra do 
chúng sanh tạo ác nghiệp đến mức độ rơi vào đó. Có 
những người có thể sống trong cảnh địa ngục ngay ở 
nhân gian này, do tâm trí họ suốt ngày bị chi phối, bị 
tác động, bị hành hạ bởi viễn cảnh do chính họ tạo ra, 
hay do quả của nghiệp. 


Mê mẫn, đăm say đối tượng là nhân sinh khổ 
của cõi Dục. Để đạt được cái này, có được cái kia 
người ta đã tạo tác, gieo vô số nhân bắt thiện, để rồi 
phải chịu quả khổ. Cho nên nếu nói thế giới này 
không có lòng dục là đặt sai vấn đề. Tất cả chúng 


36 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


sanh tồn tại trên thế giới này cơ bản xây dựng trên 
dục vọng. 


Nhưng tất cả dục của thế gian, cho dù là ở cõi 
trời đi nữa, một lúc nào đó nếu được hưởng thụ đầy 
đủ người ta sẽ chán. Chán vì nhiều lý do. Chán vì 
thừa mứa, do ngày nào cũng gặp là chán. Chán vì để 
đạt được nó không phải dễ dàng gì; phải lao tâm khổ 
tứ, đầu tranh, mưu này chước nọ, đến lúc đạt được rồi 
mệt mỏi, chán nản. Và chán vì nó không bao giờ thỏa 
mãn! Hôm nay tưởng đầy đủ rồi nhưng ngày mai thì 
khao khát trở lại. Chúng ta để ý xung quanh sẽ thấy. 
Ví dụ các ông đại gia có nhiều tiền bạc, họ không 
muốn ở thành phố nữa. Thậm chí có ông mua khu 
rừng riêng, ốc đảo riêng chỉ để xây cái nhà đơn giản. 
Họ chán tất cả! Chán năm cái dục mà chúng sanh 
thường mơ ước vì họ có đủ hết rồi, trải qua hết rồi. 
Bây giờ họ mệt mỏi vì chuyện đó. Với những chúng 
sinh như vậy thì họ không tầm cầu dục nữa mà tầm 
cầu thanh tịnh. 


Thanh tịnh đầu tiên là về cảnh. Họ có thể tìm 
một không gian nào đó loại trừ được cái dục đã làm 
khô hoặc cột trói họ. Nhưng sau một thời gian, họ 
nhận ra vấn đề là ốc đảo thì không ai tới, rừng vắng 
thì không ai lại, nhưng trong lòng mình vẫn sôi sục 
những phiền não. Họ mới bắt đầu tìm cách vượt qua 
sự thiêu đốt của tham ái này, bằng cách làm sao cho 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |37 


nhiếp phục được cái tâm dao động, hỗn độn, nóng nảy 
để đạt đến trạng thái an tĩnh, thanh tịnh. Không phải 
thanh tịnh về cảnh giới nữa mà là thanh tịnh về tâm 
hồn. Đó là loại tham ái thứ hai: tầm cầu thanh tịnh. 
Tiêu biểu là chúng sanh ở các cõi trời Sắc giới, do tu 
tập các loại thiền hóa sinh lên. 


2. Tham ái cõi Sắc giới. 


Một người đạt đến trạng thái Sơ thiền hoặc định 
cấp cơ bản nhất trong Phật giáo thì tiến trình tâm của 
họ phải hội đủ năm yếu tố: tầm, tứ, hỷ, an và nhất tâm. 
Trong đó “tầm” là tìm kiếm; “tứ” là đã tìm ra đối 
tượng; “hỷ” là bắt được đối tượng, năm giữ được đối 
tượng; “an” là bằng lòng với đối tượng: “nhất tâm” là 
cái biết với đối tượng như là một. 


Sau khi ly dục, tức rời bỏ các ham muốn thô 
thiển trước kia do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc 
chạm các đối tượng (thể hiện qua năm dục là tài, sắc, 
danh, thực, thụy), không còn tạo ra các hành vi xấu ác 
nữa. Tâm được an trú trên một đối tượng và theo tiễn 
trình tìm kiếm, tìm thấy, có được, bằng lòng với đối 
tượng, cuối cùng với đối tượng như là một. Đó là định 
Sơ thiền. Khi vào định, người ta sẽ đạt được trạng thái 
định tâm mà chỉ hành giả bậc đó mới cảm nhận được. 


38 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Nhưng người ta không dừng lại ở đó, tiếp tục đi 
sâu hơn, loại trừ các yếu tô thô. Loại định thứ hai là 
không tầm không tứ, chỉ có hỷ, an và nhất tâm; loại 
thứ ba buông bỏ luôn hý,... cho đến cuối cùng chỉ có 
tâm xả tức là đạt đến giai đoạn cực kỳ an tịnh, sâu 
lắng của định Tứ thiền. Đây là ví dụ trọn vẹn nhất về 
tham ái ở cấp độ hai: tham ái về thanh tịnh. 


Chúng sanh ở cối Dục của chúng ta thì có hình 
thể, có lục căn đầy đủ. Nhưng chư thiên cõi Sắc là 
dạng tồn tại khác. Chúng ta nghe tên gọi ắt hiểu ít 
nhiều: chư thiên Thiểu Quang thiên, chư thiên Quang 
Âm thiên, chư thiên Biến Tịnh thiên,... Tức là các cõi 
đó không tôn tại sắc vật chất. Cõi Sắc giới theo định 
nghĩa thầy được biết, có những loại chúng sanh tỒn tại 
ở dạng âm thanh, hoặc ánh sáng, hoặc kết hợp cả hai, 
hoặc một khối thanh tịnh,... Cho nên, chuyện chư 
thiên Sắc giới có hình dạng giống mình chỉ là tưởng 
tượng. 


Có câu chuyện, chư thiên ở cõi Sắc giới khi 
muốn xuống cõi người phải biến hình dưới dạng con 
người. Hay chuyện về đại Phạm thiên Sahampati ở 
Ngũ Tịnh cư thiên, vốn là bạn tiền thân của đức Phật 
Thích-Ca, khi xuống thăm Ngài thì chỉ có đức Phật 
nhìn thấy chứ không ai nhìn thấy hết. Vị ấy xuất hiện 
sau khi đức Phật đắc đạo xong, cung thỉnh Ngài khai 
mở giáo pháp cho chúng sinh hữu duyên. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |39 


Các vị chư thiên Sắc giới sau khi hêt năng lực 
phước của định thì hâu hêt đi thăng xuông địa ngục. 
Vì khi đã quen với thanh tịnh rôi, nên vừa hêt phước 
của định tâm, khởi lên ý niệm thê gian là sân hận, bực 
bội đôi với các đôi tượng liên, cho nên cái tâm đó 
được hỗ trợ bởi năng lực dư sót của định dẫn họ thăng 
xuông địa ngục. Hoặc có vị sau khi cảm nhận, trải 
nghiệm hoặc an trú trong trạng thái an tịnh của các 
loại thiên này, bắt đầu nhận ra cái hữu hạn của nó, họ 
chán không muôn tôn tại nữa. 

3. Tham ái cõi Vô sắc giới. 

Ở đây, chúng ta thấy trong đoạn kinh: 

Hay muốn trường tôn 
Cùng với trời đát 
Hay quá chán ngán 
Nên muốn chám đứt 
Một lần mãi mãi 
Không còn dính mặc 


Bất kỳ thứ gì 


40 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Ở trong ba cõi 
Vắng lặng, an tịnh. 


Hai dạng này gặp nhau ở Vô sắc giới. Một bên 
muốn trường tồn, một bên muốn chấm dứt vĩnh viễn. 
Hai cái này người ta gọi là ¿hưởng kiến và đoạn kiến, 
tức là hai quan niệm về “thường” và “đoạn”. Vậy thì 
tiền trình nhập vào Vô sắc giới là gì? 


Một vị sau khi đạt được thanh tịnh cực độ của 
định Tứ thiền Sắc giới và thọ hưởng một thời gian, có 
thể khởi ý muốn từ bỏ trạng thái này vì không còn chút 
thích thú nào với an tịnh. Có vị biết được là sau khi 
năng lực định không còn, rất dễ bị đọa xuống địa ngục 
hay cảnh giới khổ bởi niệm sân hận, nên sinh tâm chán 
ngán, chỉ hướng về đoạn diệt rốt ráo và hòa nhập vào 
hư không vô biên vô tận. Do năng lực định Tứ thiền, 
chăng bao lâu vị ấy đạt đến trạng thái cảm nhận mình 
đã hòa nhập cùng hư không vô tận, trời đất vô cùng! 
Đây chính là thế giới Không vô biên. 


Thế rồi sau một thời gian vị ấy nhận ra cái thế 
giới Không vô biên xứ ấy do cái biết (thức) ở mình sản 
sinh ra. Chính cái biết này mới là gốc nguồn, cái biết 
này mới thực sự là vô cùng vô tận. Do vậy vị ấy hướng 
định tâm vào khái niệm Thức vô biên, vô tận, vô cùng. 
Chăng bao lâu nhờ năng lực định tâm và hướng tâm 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |41 


phát triên, vị này đạt đên trạng thái Thức vô biên xứ 
định, tức là cái biệt khi đó được khái nệm mở rộng ra 
như vô cùng vô tận. 


Sau một thời gian họ nhận ra cái thức này thực ra 
là một sản phẩm khái niệm. Nó không phải là một cái 
gì tôn tại vĩnh viễn; phải biết buông hết (Vô sở hữu). 
Khi ấy họ đạt đến trạng thái Vô sở hữu xứ định. 


Nhưng rồi họ cũng phát hiện ra Vô sở hữu xứ 
thực ra do trong tưởng sinh ra chứ không phải buông 
bỏ thực sự cho nên quyết tâm xả ly cái khái niệm Vô 
sở hữu luôn. Đến giai đoạn đó, hành giả rơi vào trạng 
thái người ta gọi là Phi tưởng phi phi tưởng xứ định — 
nghĩa là, không phải có tưởng cũng không phải là 
không có tưởng. 


Tóm lại, đây là bốn cấp độ để nói về hành giả 
chán cái định, chán cái thanh tịnh của tâm nên hướng 
đến các khái niệm trường tồn với trời đất: Không vô 
biên, Thức vô biên, Vô sở hữu và Phi tưởng phi phi 
tưởng thuộc Vô Sắc giới. 


Loại hành giả theo nghĩa chán chường cùng tột 
thế giới ý niệm, muốn bỏ hết thì rơi vào tình trạng Vô 
tưởng định. Do năng lực của định Tứ thiền, khi họ 
hướng tâm đến cái họ muốn buông hết, muốn chấm 
dứt, đoạn tuyệt hoàn toàn, họ rơi vào đây, một trạng 


42 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thái hay cũng chính là thế giới tạm thời vắng mặt 
tưởng trí. Nhưng sau khi ở trong Vô tưởng định một 
thời gian, năng lực định hết, cái biết hay tưởng tri lại 
khởi lên cùng tâm sân, có hỗ trợ bởi năng lực dư sót 
của định liền đưa thắng vị này xuống địa ngục. Tất cả 
các hạng chúng sinh này tổn tại trong khái niệm nhờ 
năng lực của định, không có hình tướng nên gọi là Vô 
Sắc. 


Đức Phật nói rằng nhân sinh tử luân hồi của 
chúng sinh chỉ là một, tức tham ái. Nó có ba dạng 
khác nhau: tham ái cõi Dục, tham ái cõi Sắc và tham 
ái cõi Vô sắc. Người về sau cho răng, do không thấy 
biết, do mê mờ nên chúng sanh bị tham ái sai sử đối 
với các đối tượng Dục, Sắc và Vô sắc, vì vậy cho 
rằng, nhân sinh ra khổ là do vô minh. Nhưng thực ra 
khi tham ái khởi lên thì nó đã là vô minh rồi. Cho nên 
đức Phật nói chỉ có một nhân là vậy. 


Nói tóm lại, bất kỳ là tham loại gì, muốn tồn tại 
mãi cũng không được, muốn chấm dứt, đoạn tuyệt 
hoàn toàn cũng không được. Bởi vì tất cả tham muốn 
của chúng ta dù ở dạng này hay dạng kia, dù thô thiển 
hay vi tế, vật dục hoặc là khái niệm.... thì đều nằm 
trong vòng luân quân của tham ái. 


HI. Sự Thực thứ ba: Chấm dứt Khổ. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |43 


Này các tÈ-khưu 
Muốn chấm dứt Khổ 
Cần phải đi theo 

Lộ trình Thoát Khô. 

Tức là nói đến Diệu đề thứ ba. Diệu đề thứ tư là 
nhân thì Diệu để thứ ba là quả; theo tiến trình nhân 
quả, có đi theo Con đường thoát Khổ mới chấm dứt 
được Khổ. Chấm dứt Khổ là kết quả của quá trình 
hành trì theo Con đường thoát Khổ. 

IV. Sự Thực thứ tư: Con đường thoát Khổ. 

Chúng ta đã biết hiện tượng Khổ, chúng ta đã 
biết nhân sinh Khổ, vấn đề tiếp theo là muốn thoát 
Khổ, do vậy phải đi theo con đường thoát Khổ. Con 
đường thoát Khổ là con đường Trung đạo gồm có tám 
thành tó. 

Lộ trình Thoát Khổ 
Gồm tám thành tố: 


Tháy biết đúng đắn, 


Suy nghĩ họp lý, 


44 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Nói năng họp lẽ, 
Hành vi hợp đạo, 
Nuôi mạng hợp pháp 
Siêng năng, chăm chỉ, 
Chủ ý đúng mực, 
Tâm trí ôn định. 
Nhờ thấu suốt được 
Bốn Sự Thực này 
Như Lai thấy rõ 

Biết rõ, biết đúng 
Biết không sai lâm 
Chấm dứt hoài nghỉ 
Không còn mê tối 

Về Sự thực Khổ. 


1. Thấy biết đúng đắn (Sammä-ditthi). 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |45 


Thường dịch là Chánh kiến. Một số sách thì dịch 
rõ hơn: thấy biết đúng đắn. 


Chữ “kiến” ở đây cần hiểu không chỉ là mắt 
thấy. Mắt thấy chỉ là một nội hàm trong đó. “Kiến” 
đây nghĩa là khi lục căn tiếp xúc với lục trần, cái biết 
của mình đối với các đối tượng, gồm: mắt nhận biết 
do thấy, tai nhận biết do nghe, mũi nhận biết do ngửi, 
lưỡi nhận biết do nếm, thân nhận biết do xúc chạm và 
ý nhận biết phải có hướng tâm. 


Có một nhóm từ chữ Hán chỉ rõ nghĩa từ “kiến” 
này là “kiến, văn, giác, tri”, dịch thuần Việt là “thấy, 
nghe, hay, biết”. Chánh kiến mở rộng ra nghĩa là thấy, 
nghe, hay, biết chứ không phải chỉ “kiến” không thôi. 
Nó biểu hiện cho sự tương tác khi lục căn tiếp xúc với 
lục trần. Toàn bộ cái biết đó gọi là “kiến”. 


Và thế nào là “chánh”? Thấy, nghe, hay, biết thế 
nào mới là đúng đắn? Là khi mắt thấy, tai nghe, mũi 
ngửi, lưỡi nếm.... đối với đối tượng, trong cái thấy đó 
chỉ là cái thấy, không có bóng dáng của tham, không 
bị tác động của sân, hoàn toàn tỉnh táo sáng suốt nhận 
biết ra nó là cái gì; không bị tác động, sai sử, chỉ phối 
bởi tham sân trong cái thấy, nghe, hay, biết. Nói sâu 
xa hơn một chút là không có bản ngã trong cái thấy, 
nghe, hay, biết đó. Khi có tham, sân, cái ngã chen vào 
thì nó không còn trung thực nữa. 


46 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Ví dụ mắt nhìn thấy cái đèn. Tiến trình để thấy 
được cái đèn đâu phải chỉ có con mắt thấy cái đèn. 
Phải có hai thành phần này có mặt: Mộ là, chúng 
sanh đang hiện hữu với con mắt dùng được, không 
phải con mắt bị hư; Hz¡, cái đèn là có thực, không 
phải cái đèn được tưởng tượng ra. Nhưng dù đôi mắt 
mở hướng vào cây đèn mà cái biết để chỗ khác, đang 
bận suy nghĩ, hay đang bị chi phối bởi những thứ 
khác thì không thê thấy được. Cho nên người ta hỏi: 
“Mắt mở mà có thấy gì không?”. Thì mình lại đáp: 
“Ơ, tôi có thấy gì đâu.” Mới nghe thì vô lý nhưng 
hằng ngày chúng ta lặp đi lặp lại nó thường xuyên. 


Ví dụ đi từ đây xuống phố, có người chặn lại 
hỏi: “Trên đường đi có thấy gì không, có thấy người 
ta đánh nhau ở chỗ đó không?” Nói: “Không, tôi 
không thấy.”, “Chuyện vừa xảy ra người ta báo mà?”, 
“Tôi không thấy thiệt mà.” Thực sự là không thấy 
thiệt, vì khi đi chỉ hướng tâm tới nơi đến thôi, không 
để ý chuyện trên đường cho nên làm sao mà thấy. Cái 
thấy chỉ gọi là thấy khi có con mắt, có đối tượng và có 
cái biết, tức là mình để cái biết hướng về đối tượng 
mình cần biết. 

Trong vô số mùi xung quanh đây, mình chỉ biết 
có một mùi thôi tại vì mình đang đề ý đến cái mùi đó. 
Trong vô số âm thanh đưa vảo lỗ tai mình, mình chỉ 
nghe thấy tiếng nhạc, không nghe thấy tiếng chim, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 47 


không nghe thấy tiếng hàng xóm chửi nhau. Tại vì 
sao? Vì mình chỉ để ý tiếng nhạc thôi. Cái biết hướng 
về đối tượng nào thì mới biết đối tượng là cái gì. 


Bây giờ nếu cái biết đó bị tham, sân chi phối vào 
thì hoàn toàn nội hàm nó biến mất. Chăng hạn sáng 
nay ra đường, gặp ngay người hôm qua mình vừa cãi 
lộn. Khi vừa gặp người đó là những hình ảnh cũ, ấn 
tượng cũ chi phối mình ngay lập tức. Nhìn người đó 
với cái nhìn tức tối ngày hôm qua. Cái thấy đó không 
trong sáng nữa. Nó bị chồng bởi cái thấy hôm qua, 
không phải cái thấy thực tế hai bên đang trực diện với 
nhau. 


Ngược lại là tham. Ví dụ như mình thấy một đóa 
hoa. Với người không yêu hoa thì nhìn thấy đóa hoa 
cũng như nhìn thấy gốc cây, thấy cục đá vì họ không 
có ham thích. Nhưng mà mình yêu hoa, thích hoa, đặc 
biệt với hoa hồng mình thích hơn là hoa huệ, cho nên 
vừa nhìn thấy hoa hồng là cái thích, cái tham xen vào, 
can dự vào cái thấy của mình, muốn nó là của mình. 
Bởi vậy cái thấy của mình nó không còn trong sáng 
đối với cái hoa nữa, mà chỉ là cái thấy luyến ái, cái 
thấy muốn chiếm hữu! 

Trong một số đoạn kinh, đặc biệt là liên hệ về 


Tứ Niệm Xứ, câu này được lặp đi lặp lại: “Trong thấy 
chỉ là thấy, trong nghe chỉ là nghe thôi, trong biết chỉ 


48 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


là biết”. Khi thấy, nghe, hay, biết một cách trong 
sáng, là mình thực sự đang tiếp xúc với thực tại, đang 
sống với thực tại. Còn một khi trong thấy, nghe, hay, 
biết có cái tôi can dự vào: “Tôi thấy, tôi nghe, tôi hay, 
tôi biết” thì nó không còn trong sáng nữa. 


Cái tôi thực ra là một sản phẩm do tưởng tượng 
đẻ ra, không có thực. Khi phân tích từng thành phân, 
từng yếu tố thì trong năm tổ hợp của thân tâm này 
không có cái gì như khái niệm về cái ta, cái tôi ở 
trong đó. Cho nên bây giờ mình gán vào thì nó là 
phần thừa, giống như nhà đã có mái bây giờ mình 
chồng thêm một lần mái nữa. Đầu mình có sẵn bây 
giờ gắn thêm cái đầu lên trên nữa à? Không cần thêm 
cái tôi đó vào thì sự vật, sự việc, hiện tượng nó vẫn 
diễn ra bình thường. 


Ví dụ hôm nay mặt trời vẫn vậy, chứ không phải 
hôm nay tôi ngắm thì mặt trời khác đi. Không phải 
hôm nay có sự can dự của mình thì trời đất khác đi. 
Trời đất vẫn diễn tiến theo quy luật. Một câu ca dao 
dân gian rất hợp đạo lý này: “Không mợ thì chợ cũng 
đông. Mợ đi trong Quảng ai trông mợ về.” Các diễn 
tiến của xã hội diễn đều theo quy luật, theo tiến trình 
của nó. Nhưng vì mình quá xem trọng cái tôi nên 
mình nghĩ không có mình thì chắc chắn có chuyện. 
Thực tế mình có mặt hay không có mặt, cuộc đời vẫn 
vậy thôi. Phải nhận ra đó là bản chất của cuộc sống. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 49 


Khi mình can dự cái tôi của mình vào thì rất nhiều 
chuyện phiên lụy xảy ra. Và cái tôi này khi phân tích 
ra như thầy nói, nó không có thực, chỉ là bóng dáng, 
sản phẩm của tưởng tượng, của cái tâm mà thôi. 


Vậy khi nào không có bóng dáng của tham, của 
sân, của cái bản ngã ở trong thấy, nghe, hay, biết thì 
gọi là Chánh kiến. 


2. Suy nghĩ hợp lý (Sammä-sañkappa). 


Thường dịch là Chánh tư duy. Vậy Chánh tư 
duy là gì? “Tư duy” thuộc về lĩnh vực suy tư, động 
não. Nhưng nội dung suy tư nào mới gọi là “chánh”? 


Đó là những suy nghĩ, những ý niệm khởi lên 
trong tâm, không hại mình, không hại người; suy nghĩ 
quan tâm đến tha nhân, quan tâm đến người khác, 
thương tưởng người khác vì họ đang đau khổ, vì họ 
đang cần sự giúp đỡ. Đó là từ ái tư duy, bi mẫn tư duy 
hoặc là chân thật tư duy thì gọi là Chánh tư duy. 


Chữ “từ” trong nhà Phật người ta hay hiểu nhằm 
lắm. Các sách Phật học định nghĩa “từ” là tình thương 
mà không vị kỷ, nó vượt lên trên. Nó không phải tình 
mẹ con, cha con, tình trai gái, tình vợ chồng hoặc tình 
thầy trò,... Định nghĩa đó là của triết học, chứ không 
thực tế. Thực tế, “từ” là đồng cảm, thông cảm với 


50 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


người khác. “Bi” là quan tâm đên người khác khi thây 
người ta đang đau khô, hoạn nạn, khó khăn và muôn 
chia xẻ. Rât là cụ thê! 


Đối tượng từ bi như đề mục tu thiền thì lại khác 
nữa. Khi hành thiền tâm từ, hành thiền tâm bi, hành 
thiền tâm hỷ, hành thiền tâm xả, thì bốn loại tâm này 
được phát triển bằng cách mở rộng các ý niệm của 
từng loại tâm như một đề mục, và dùng sức mạnh của 
tưởng tượng hướng các tâm/đề mục ấy về tất cả các 
phương hướng (mười phương hướng: Đông, Tây, 
Nam, Bắc, bốn hướng phụ cận của Đông, Tây, Nam, 
Bắc và phương trên, phương dưới). Cho đến khi cảm 
nhận chúng tràn đầy các phương hướng. 


3. Nói năng hợp lẽ (Sammä-väec3). 


Thường dịch là Chánh ngữ. “Ngữ” bình thường 
là lời nói có âm thanh phát ra từ con người. Nhưng 
thực sự cần phải hiểu rộng hơn. 


Khi chúng ta truyền đạt một thông tin hoặc 
nhiều thông tin đến người khác, chúng ta có thê sử 
dụng các loại ngôn ngữ, ký hiệu, tín hiệu Morse,... 
hoặc bất kỳ một phương tiện nào từ âm thanh, lời nói, 
chữ viết... để thể hiện được thông tin chúng ta cần 
truyền tải. Với ý nghĩa này thì bất kỳ một phương tiện 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 51 


nào thê hiện thông tin mà chúng ta cân truyền đạt đên 
người khác đêu năm trong nội hàm của “ngữ”. 


Còn “chánh” ở đây là gì? Người ta thường nói, 
một lời nói hoàn thiện sẽ bao gồm ba yếu tố: chân, 
thiện và mỹ. Ở đây yêu tô mỹ là thứ yêu, ví dụ như lời 
nói nhã nhặn, lời nói người khác muốn nghe vì nó nhu 
hòa, đẹp lòng người. Hai nội hàm quan trọng hơn của 
ngữ đó là chân và thiện. 


Thông tin chúng ta gửi đến người khác nếu 
không dựa vào sự thực, không phải là sự thực, mà là 
hư dối; một khi đối tác hoặc người nhận thông tin 
phát hiện ra mình lừa đảo, không trung thực thì hậu 
quả là gì? Niềm tin với nhau không còn. Không còn 
tin cậy, không còn tín nhiệm. Nếu làm ăn, đối tác sẽ 
cắt đứt không làm ăn nữa hoặc họ dùng trò khác trả 
đũa mình. Nếu là thầy với trò, thì khi trò không thật, 
chắc lần sau vị thầy cũng sẽ không tin học trò. Nếu vợ 
chồng không thật với nhau thì nghi ngờ nhau và bất 
hòa. Giữa bạn bè mà không thật với nhau thì xa nhau. 
Hậu quả của cái không thật rất là lớn. 


Bên cạnh cái thật, còn có cái thiện. Có trường 
hợp đôi khi không thật nhưng mà thiện, xuất phát từ 
cái tâm tốt, dụng ý tốt thì vẫn được chấp nhận. Có 
một câu chuyện mọi người hay nghe là bác sĩ hay nói 
dối cho bệnh nhân yên tâm phải không? 


52 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Ở đây thầy chia xẻ một câu chuyện khác. 
Chuyện xảy ra bên Mỹ và được đăng báo. Có một ông 
cảnh sát già đã trải qua nhiều kinh nghiệm, một hôm 
khi trực đài cấp cứu 9II, ông nhận được một cuộc 
điện thoại. Khi ông bắt máy thì đầu dây bên kia chỉ im 
lặng. Ông nghĩ ai đang phá mình nên đặt xuống. Ông 
vừa đặt xuống họ gọi lại, và vẫn vậy. Đến lần thứ ba 
thì bực quá, ông mới nói: “Đây là tổng đài 911, không 
có giỡn được đâu! Một lần nữa là bắt đó”. Ông đoán 
là mấy đứa nhỏ quậy phá nên đã nói vậy. Thì đúng là 
ở đầu dây bên kia một giọng trẻ con cất lên: 


- Thưa bác cảnh sát, bác có thể giúp cháu việc 
này không? 


Ông cảnh sát mới hỏi tiêp: 
- Việc gì mà cân sự giúp đỡ của cảnh sát? 
Giọng trẻ con nói: 


- Thưa bác, cháu muôn nhờ bác tìm mẹ của cháu 
đem về cho cháu. Cháu nhớ mẹ quá! 


Linh tính mách cho ông cảnh sát biết đây là 


chuyện có thật. Và cậu bé ở đầu dây bên kia cũng cần 
sự giúp đỡ thật, ông mới hạ giọng: 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 53 


- Cháu thử kê chuyện của mẹ cháu xem như thê 
nào mà cân bác giúp đỡ! 


Thẳng bé mới bắt đầu mở lòng, răng là: 


- Mẹ cháu bị bệnh lâu rồi, bệnh nặng lắm, đi các 
bệnh viện, rồi một hôm ba và anh trai nói rằng mẹ 
cháu đi xa rồi, không biết khi nào mới về. Mà mấy 
chục ngày nay cháu đợi hoài không thấy mẹ về. Cháu 
nhớ mẹ quá không biết làm sao, bây giờ bác giúp tìm 
mẹ cho cháu! 


Ông cảnh sát nghĩ trong đầu, thằng nhóc này nó 
gặp chuyện khó thiệt, nên bèn nói: 


- Thôi được. Cháu yên tâm! Đê bác hội ý với các 
đông sự rôi bác sẽ có phương án giúp cháu. Cháu cứ 
đợi ở đây. 


Rồi ông tắt máy. Ông kêu tất cả đồng nghiệp lại 
và tường thuật câu chuyện của cậu bé. Nghe qua 
chuyện như thế tất cả mọi người đều đồng ý giúp. 
Nhưng giúp như thế nào? Ông cảnh sát già nghĩ ra 
một cách. Ông gọi lại cho cậu bé. Thăng bé cầm máy 
và lắng nghe, ông nói: 


- Bác đã tìm ra nơi mẹ cháu ở rôi. 


Thẳng bé mừng quá. Nó bảo: 


54 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


- Bác làm sao liên lạc với mẹ cháu và nói mẹ 
cháu về thăm cháu nghe bác! 


Ông cảnh sát bèn trả lời: 


- Mẹ cháu bây giờ đi công việc xa lắm, chưa thê 
về được đâu. Nhưng mà cháu muốn gửi lời hỏi thăm 
mẹ cháu thì được. Mẹ cháu sẽ nhận được. Bắt đầu 
ngày mai cháu kiếm bong bóng bay, viết những lời 
hỏi thăm mẹ, thương yêu mẹ lên đó rồi thả lên trời thì 
bong bóng sẽ đưa đến chỗ mẹ cháu đang ở. 


Thẳng bé nghe lời. Nó đi xin bố ít tiền mua bóng 
bay, nó vẽ nguệch ngoạc lên đó mấy nét, nó nghĩ mẹ 
có thê hiểu được. Sự việc trôi qua được mấy ngày rồi 
nhưng không thấy mẹ hồi âm nên thằng bé gọi lại ông 
cảnh sát than thở: 


- Bác ơi! Cháu gởi cho mẹ cháu mây ngày rôi, 
không biệt mẹ đã nhận được tin cháu chưa? 


Ông cảnh sát nói với nó: 
- Không sao, cháu yên tâm đi! Mẹ cháu ở xa nên 
đi lâu mới tới. Mai bác sẽ mang tới cho cháu một sô 


bong bóng nữa, khi nào cân thì cháu gởi. 


Sáng hôm sau ông nhờ một số cảnh sát đồng sự 
mua bong bóng tặng cho thằng bé. Mặt khác, ông 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 55 


cảnh sát già tới ngay trường mẫu giáo nó đang học đề 
bí mật xem tình hình nó như thê nào, học tập ra sao. 
Tôi vê ông mới gọi điện cho nó: 


- Mẹ đã nhận được tin của cháu. Mẹ nhờ bác 
chuyên lời lại vì mẹ cháu không thê gửi trực tiếp cho 
cháu được. Mẹ cháu rất mừng vì những ngày qua 
cháu học tập tốt, ngoan và được cô giáo khen. 


Tình hình giống như đang ở trường nên thăng bé 
tin lắm. Ông nói tiếp rằng bây giờ cháu cứ tiếp tục khi 
nào nhớ mẹ thì viết lên bong bóng gửi cho mẹ. Và 
thằng bé yên tâm. Cứ vài ba ngày lại viết lên bong 
bóng gửi cho mẹ. Lâu lâu ông cảnh sát lại báo là mẹ 
đã nhận được tin, mẹ đang ở thế này thế kia và dỗ 
dành nó. Câu chuyện ngừng ngang đó thôi. 


Trong trường hợp này ông cảnh sát đã nói dối. 
Ông biết mẹ cậu bé mất rồi, nhưng không nói thực 
cho cậu biết. Có thể sau này khi thằng bé lớn lên phát 
hiện được người cảnh sát này đã nói dối nó và có thê 
oán trách ông. Nhưng khi đó nó lớn rồi, nó đủ sức để 
tiếp tục sống chứ không quá sức đau khổ khi tuổi nhỏ 
biết mẹ mắt. Còn ít nhất bây giờ ông đã giúp nó chịu 
đựng và vượt qua khó khăn khi tuổi còn nhỏ, chưa thê 
chấp nhận được sự thật. Trong trường hợp này Chánh 
ngữ cần yếu tố thiện là vậy. 


56 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Vậy đôi khi có những điều không thật, dối trá, 
như trường hợp chúng ta vừa nghe trên. Nhưng lời dối 
trá này chấp nhận được vì nó xuất phát từ dụng ý tốt 
đẹp. Đôi khi sự thật sẽ mắt lòng, sẽ gây những tôn 
hại. Cái thật đôi khi lại gây tan nát luôn! Vì vậy phải 
hiểu Chánh ngữ ở đây hết sức linh hoạt, trong từng 
tình huống cụ thể, mặc dầu nó được xây dựng trên 
nên tảng là sự thực chứ không phải hư dối. 


4. Hành vỉ hợp đạo (Sammä-kammanta). 


Thường dịch là Chánh nghiệp. Ở đây cần phải 
hiểu là hành vi từ thân thể. Còn hành vi từ tâm ý 
chúng ta có Chánh tư duy, tức là các suy nghĩ, hoạt 
động của tâm trí. Còn nói đến hành vi của khẩu, 
chúng ta đã có phần Chánh ngữ ở trên. 


Lấy ví dụ, trong các nguyên tắc sống của một 
người tu theo Phật (dù là tại gia hay xuất gia), hành vi 
liên hệ đến thân dễ thấy nhất mà người ta hay nói, đó 
là, sát sinh, hại vật, làm tốn hại đến sinh linh khác 
bằng hành động của thân; hoặc là các hành vi trộm 
cắp, lẫy của không cho; tà hạnh, tà dâm. Ba hành vi 
được thê hiện cụ thê và nó được tạo ra bởi thân sau 
khi khởi lên bởi ý. Đây là những hành vi xấu ác, gọi 
là tà nghiệp, ác hạnh, tạo ra các ác nghiệp. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 57 


Chánh nghiệp là các hành vi được tạo bởi thân 
chân chánh, đúng đắn, hợp pháp, hợp đạo, hợp quy 
luật. Khi nói đến Chánh nghiệp là nói đến những hành 
vi không hại mình, không hại người, không hại cả hai, 
cũng như không làm phát triển tham và sân. 


5. Nuôi mạng hợp pháp (Sammä-äjTva). 


Thường dịch là Chánh mạng. Chánh mạng là 
mưu sinh chân chính. 


Với người Phật tử tại gia thì những nghề nghiệp 
nào mình kiếm sống, nuôi dưỡng bản thân, gia đình, 
VỢ, chồng, con cái hoặc phụng dưỡng cha mẹ, thậm 
chí có khả năng đóng góp cho xã hội, thì nghề mưu 
sinh ấy phải dựa trên nền tảng Chánh mạng. 


Thời đức Phật, chỉ có một số nghề gọi là tà 
mạng (phi Chánh mạng) như: những nghề liên hệ đến 
sát sinh hại vật, chế tạo thuốc độc, chế tạo vũ khí, 
buôn bán động vật, buôn bán nô lệ, buôn bán người 
hoặc nấu, ủ, buôn bán chất say nghiện làm cho xã hội 
rỗi ren vì tác hại của nó. 


Bây giờ thời đại chúng ta có nhiều ngành nghề 
hơn do nhu cầu và sự phát triển của xã hội. Những 
ngành giúp cho xã hội tồn tại và phát triển theo nghĩa 
tích cực cũng có thể gọi là Chánh mạng. Chăng hạn, 


58 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


người ta nói nghề bác sĩ cứu người là nghề Chánh 
mạng phải không? Nghề này đạo đức cho nên bác sĩ 
được gọi là thầy thuốc. Giáo viên dạy học trò, tức là 
giúp người học phát triển kiến thức và đạo đức nên 
thường được gọi là thầy giáo, cô giáo; được xã hội tôn 
trọng, đặc biệt là xã hội Việt Nam mình. Người thầy 
dù là thầy gì đi nữa cũng đều được tôn trọng. Còn 
thầy chùa thì không nằm trong ý nghĩa “nghề nghiệp 
mưu sinh”, mà có ý nghĩa về đạo đức, khuôn mẫu 
thiện lương. 


Trước năm 1975, tại miền Nam, mỗi lần ở trong 
làng hoặc trong dòng tộc có ky giỗ hay việc gì quan 
trọng mà ở trong vùng đó có trường học, thì các thầy 
ở đó luôn luôn được mời ngôi ở vị trí cao quý nhất, 
tôn trọng nhất ở trong làng. Ra ngoài đường, học sinh 
gặp thầy cô giáo lúc nào cũng vòng tay thưa, chào 
hỏi, ngay cả cha mẹ học sinh cũng vậy. Đó là hình 
ảnh một xã hội tốt đẹp và đạo đức theo truyền thống 
“tôn sư trọng đạo”. Vai trò của thầy thuốc, thầy giáo, 
cô giáo đối với xã hội luôn luôn được đánh giá rất 
quan trọng. Người ta nhìn vào một xã hội phát triển 
tốt hay phát triên bền vững, cộng đồng xã hội tốt thì 
chỉ nhìn vào hai ngành đó thôi, ngành y tế và ngành 
giáo dục. Xã hội nào mà hai ngành này không được 
tôn trọng, rỗi ren hoặc bê bết thì chắc chắn xã hội đó 
đạo đức và sức khỏe thụt lùi, không thê nào phát triển 
tốt đẹp được. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 59 


Hai nghề này nhìn qua tưởng là nghề Chánh 
mạng; nhưng tiêu chí Chánh mạng ở đây cần phải 
hiểu sâu, hiểu rộng và tỉnh vi hơn. Bây giờ thầy cô 
giáo thay vì truyền đạt kiến thức cho học trò hết lòng 
hết dạ, tìm mọi cách để cho học trò hiểu, nắm được 
kiến thức thì một bộ phận lại chỉ dạy lấy lệ trên 
trường, về nhà mở lớp dạy thêm. Không cần biết học 
trò có hiểu hay không, cứ hết giờ là mình về thôi. 
Không có trách nhiệm, không có tình thương, không 
quan tâm gì đến người mình dạy dỗ. Và một số bác sĩ 
khi bệnh nhân tìm đến để được cứu giúp, lúc làm thủ 
tục mà chưa đủ tiền thì bắt năm chờ, đủ tiền mới được 
giải quyết. Chưa kế có những bác sĩ còn nuôi bệnh, 
thay vì cho đủ lượng thuốc để điều trị một lần, nhưng 
kéo đài bệnh tình thật lâu để bán thuốc. Tất cả những 
hành vi, việc làm đó dù là nghề được xã hội cho là 
cao quý, thì một người tỉnh táo nhìn vào đánh giá thế 
nào? Tà mạng! 


Cho nên trong xã hội hiện nay khó có thể nói 
nghề nào là chánh. Cái ngành, cái nghề chưa nói lên 
được là chánh hay tà, mà nội dung bên trong mới nói 
lên thực chất của nó. 


Một người người thầy giáo, cô giáo trong tư 
cách là người truyền đạt kiến thức và hướng dẫn lối 
sống tốt đẹp, làm hết lương tâm, hết khả năng, hoàn 
thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình là nuôi dưỡng 


60 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


và phát triển thế hệ sau thành người (ở cả hai nghĩa, 
đạo đức lẫn kiến thức); nếu học trò không nắm được 
thì nghĩ ra phương pháp này, cách thức nọ để giúp 
cho học trò hiểu; nếu học trò không có điều kiện đi 
học thì hỗ trợ cho học trò để học trò không phải đở 
dang việc học,... Cũng như vậy, một thầy thuốc cứu 
chữa cho bệnh nhân, người bệnh đang cần mình giúp 
đỡ thì cứu cái đã, còn chuyện tiền bạc thì tính sau. 
Làm hết bằng lương tâm của mình như vậy, không 
còn gì hối hận, không còn gì phải suy nghĩ lại về hành 
vi của mình. Những người đó khi làm hết chức trách, 
lương tâm, hết tắm lòng của mình thì dù họ có ở 
ngành nghề nào cũng là những người mưu sinh chân 
chính bằng chính chất xám, bằng chính mồ hôi, khả 
năng của mình. Và xã hội không có gì chê trách họ. 


Ngược lại, dù là những nghề cao quý đi nữa 
nhưng tìm cách để trục lợi riêng, tìm cách để kiếm 
chác hoặc để có địa vị cao hơn thì tất cả những người 
đó đều kiếm ăn, mưu sinh phi pháp và không xứng 
đáng với vị trí họ đang ở. 


Đợt thầy qua Hoa Kỳ vừa rồi có hai vợ chồng 
Phật tử gặp thầy. Chị vợ hỏi thế này: “Con có một 
người bạn sau này anh ấy đi tu. Đi tu về anh ấy nói 
nghề bọn con là nghề tà mạng. Tụi con là luật sư, hai 
vợ chồng đều là luật sư cả. Cái nghề này như anh bạn 
con nói là cãi trắng thành đen, đen thành trăng nên là 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 61 


tà mạng. Theo thầy thì nghề tụi con có tà mạng 
không? Xin thầy giúp cho chúng con làm sao có được 
Chánh mạng”. 


Thầy mới giải thích: “Chính cái lương tâm của 
mình trong nghề nghiệp, làm tròn chức trách, bốn 
phận, quan tâm đến người khác mới là yếu tố quyết 
định chánh mạng hay tà mạng. Chắng hạn nghề luật 
sư, mình lấy tiền bạc người ta đúng mực, quan tâm 
đến vấn đề cần mình giúp đỡ và hướng dẫn họ làm 
đúng pháp lý, pháp luật thì khi đó không ai nói mình 
tà mạng cả. Tà mạng là dù bên ngoài có vẻ tốt đẹp 
nhưng bên trong lại thúc đẩy bởi những nguồn lực 
xấu xa, tham lam, đen tối; tức là bị thúc đây bởi tham 
dục, tham ái mà hành xử, hành nghề thì nó không phải 
là Chánh mạng. Cho nên không có cái nghề nào gọi là 
Chánh mạng tuyệt đối theo cái nghĩa đó. Mà chỉ khi 
mình hiểu, nhận thức đúng thì những nghề nào mà 
mình làm hết chức năng, hết lương tâm, hết khả năng 
của mình và công hiến trọn vẹn, thì đồng tiền hoặc cái 
lợi có được từ cái nghề đó mới gọi là Chánh mạng.” 


Với người xuất gia vấn đề nuôi mạng chỉ có hai: 
Một là đi khất thực, nhờ bồ thí của thập phương bá 
tánh; Thứ hai, được phép nhận sự giúp đỡ, hộ độ từ 
người khác qua hình thức trai tăng, cúng dường. Còn 
nếu làm bắt kỳ nghề nào, với danh nghĩa gì mà tạo ra 


62 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


tiên bạc, của cải đê nuôi mạng đêu gọi là tà mạng, tức 
là nuôi mạng không chân chính. 


Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng là năm thành tố biểu hiện ra bên 
ngoài trong cuộc sống của chúng ta. Làm cái gì chúng 
ta cũng phải thấy, nghe, hay, biết. Làm cái gì chúng ta 
cũng phải động não suy nghĩ. Và trong cuộc sống 
chúng ta thường xuyên truyền đạt những thông tin đến 
mọi người. Rồi hành vi của chúng ta trong cuộc sống, 
không chỉ nằm ở trong đầu, mà còn thể hiện qua thân 
nghiệp, tức là các ứng xử liên hệ đến thân này. Muốn 
tồn tại trong cuộc đời này thì phải mưu sinh, phải có 
một cái nghề để kiếm sống. Nhưng năm thành tố này 
không thể nào là chánh, là hợp đạo, hợp quy luật, hợp 
pháp nếu không có ba thành tố sau hỗ trợ là: Chánh 
tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


Do hệ thống hóa về sau cho nên người ta cho răng 
Chánh tinh tắn, Chánh niệm, Chánh định liên hệ đến 
thiền. Thực ra không phải vậy. Chúng ta sẽ lần lượt bóc 
tách đề làm rõ vấn đề này. 


6. Siêng năng chăm chỉ (Sammä-väyäma). 


Thường dịch là Chánh tinh tấn. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 63 


Nói hành thiền phải siêng năng tỉnh tấn, thiền 
phải có Chánh niệm, và phải có định. Nhưng thực ra 
cách hệ thống hóa như vậy là đời sau đẻ ra. Khi đức 
Phật giảng về ba yếu tố này của con đường giác ngộ, 
lộ trình thoát Khổ, Ngài không có ý định đề cập đến 
các loại thiền như người ta đề cập sau này. 


Vì thiền như có lần thầy đã nói trước đây, trong 
đoạn đời đầu tiên khi tầm đạo đức Phật từng thụ giáo, 
thực hành và đã chứng đạt được mức độ định tâm của 
thiền cao nhất mà loài người có thể chứng đạt được - 
Đó là trạng thái định tầng thứ bảy và tầng thứ tám của 
thiền Vô sắc trong hệ thống Tứ thiền, Bát định. 
Nhưng đức Phật đã thấy ra cái hạn chế, cái bất lực, cái 
hữu hạn của nó nên Ngài đã từ bỏ. Sau đó Ngài đi 
theo con đường khổ hạnh ép xác một thời gian, rồi 
cũng từ bỏ. Khi bỏ lối sống khổ hạnh, rồi thọ bữa cơm 
của nữ gia chủ SuJãtã, ngay trong đêm hôm đó, dưới 
bóng cây bồ-đề, Ngài đã viên mãn về giác ngộ, thấy 
rõ ra chân lý, sự thật thoát Khô. Cho nên ở đây không 
có một sự rèn luyện nào theo kiểu hành thiền như sau 
này người ta hiểu. 


Ở đây tinh tấn nói cho dễ hiểu là siêng năng, 
chăm chỉ khi mình đang xúc tiến bất kỳ một việc gì. 
Nếu mình không để tâm vào đối tượng ấy mình có 
thấy không? Nếu mình không liên tục duy trì cái đó, 
mình có nhận ra đối tượng là cái gì không? Tĩnh tấn là 


64 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


làm cái gì cũng phải gắn bó, duy trì liên tục với nó thì 
mới nhận ra nó là cái gì, tiễn trình mới xúc tiễn được. 
Chứ không phải vừa khởi lên mình lại lảng sang 
chuyện khác, tức là không siêng năng, chăm chỉ. 


7. Chú ý đúng mực (Sammä-sati). 
Thường dịch là Chánh niệm. 


Chánh niệm ở đây không phải như thường hiểu 
là hành thiền với đối tượng hay quán sát với nhiều đối 
tượng bằng cách có niệm, tỉnh giác như người ta 
thường giải thích. 


Khi cần nhìn rõ một sự vật thì mình phải sao? 
Nếu như tâm dao động, xáo trộn, lao chao thì mình có 
nhận ra sự vật gì không? Chắc chắn là không. Chánh 
niệm chính là làm cái gì, bất kỳ hành vi nào dù trong 
đầu hay hành vi ở thân, hoặc đang nói năng, thì cái 
biết của mình luôn hướng đến đối tượng, để tâm, để 
cái biết vào đúng đối tượng. 


8. Tâm trí ôn định (Sammäã-samädhi). 
Thường dịch là Chánh định. 


Chánh định ở đây là tâm không dao động, không 
lăng xăng, không chộn rộn. Nó hoàn toàn ồn định. Như 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 65 


vậy định ở đây chính là một trạng thái tâm yên tĩnh, 
không bị dao động, không xáo trộn, không rối ren. 


Ví dụ như cuốc đất, mới cuốc được ba nhát bỏ đi 
làm chuyện khác thì làm sao luống đất đó mình cuốc 
cho xong! Nhồ cỏ được hai ba bụi gì đó chạy đi tưới 
cây biết bao giờ mới hết cỏ dại! Cái gì cũng phải 
siêng năng, chăm chỉ thì việc mới có kết quả. Cái gì 
cũng phải để tâm, để tư vào thì mới biết nó là cái gì 
để tiếp tục. Và hai cái này chỉ hoàn thành vai trò khi 
tâm mình ổn định, không lăng xăng, không trạo cử, 
không bị dao động, không chộn rộn.... Trạng thái định 
là trạng thái tâm ôn định, không lay chuyền, theo cái 
lối tương đối chứ không phải như định trong thiền. 


Cho nên ba thành tố này luôn luôn đi sau hỗ trợ 
năm thành tố kia. Khi chúng ta nhìn sự vật, muốn 
Chánh kiến thì phải để tâm để tư vào, và tâm phải ôn 
định, duy trì cái biết liên tục. Khi đó mới biết đối 
tượng là cái gì. Khi mình nghe, cũng cần phải siêng 
năng chăm chỉ, phải để tâm vào đối tượng mình nghe 
và tâm mình ổn định thì mình sẽ nghe rõ. Khi mình 
nói năng, truyền đạt cũng vậy. Khi mình có hành vi, 
cử chỉ này nọ thì mình cũng phải đủ ba thành tố này 
thì mới được chân chánh, mới đúng, mới hợp quy 
luật. Nếu thiếu một trong ba thành tố này thì không 
thể nào “chánh” được. 


66 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


V. Kết luận. 


Đấy là ý nghĩa của Bát Chánh đạo, con đường 
thoát Khổ lành mạnh và thực nghiệm ngay trong hiện 
tại. Con đường thoát Khổ mà đức Phật đã dạy, trước 
tiên cần phải được thấu hiểu, hiểu đúng tính chất, hiểu 
đúng ý nghĩa ; thứ hai phải được thực hành. Thực hành 
tức là mình phải làm thường xuyên, trải nghiệm; và 
cuối cùng là chứng đạt nó. 


Ba bước mà về sau người ta hệ thống hóa bằng 
ba cái từ rất là hay - pháp học, pháp hành, pháp thành 
- nhưng nó biến thành chuyên môn hóa thuật ngữ rồi 
chứ không còn sống động như trước nữa. Thực tiễn chỉ 
thế này: Mình muốn làm mình phải hiểu nó là cái gì. 
Khi hiểu rồi phải thực hành, phải trải nghiệm. Trải 
nghiệm rồi mình mới đạt được mục đích mình hướng 
đến. Do vậy thấu hiểu, thực hành, trải nghiệm để mà 
đạt đến. Đó là ba bước cần thiết. 


Sau này người ta hệ thống hóa bằng cách lấy 
Bốn Sự Thực (Tứ Diệu đế), cùng với ba bước này 
nhân ra thành mười hai. Cho nên Bát Chánh đạo từ 
trước chỉ là tám thành tô được vẽ trong bánh xe thành 
tám cái căm thôi, bây giờ người ta vẽ thành mười hai. 
Cuối cùng thì nó chỉ là biểu tượng chứ không còn sức 
sống nữa. Cái chúng ta cần ở đây là một Con đường 
thoát Khổ, có sức sống, phải được thấu hiểu, phải 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 67 


được thực hành, trải nghiệm và thành tựu ngay trong 
đời sống hiện tại. 


Vậy bây giờ làm sao để thực hành? 


Thực hành không phải ở một thiền viện, một trú 
xứ nào hết, mà ngay trong cuộc sống của chúng ta. 
Bắt kỳ khi nào, ở trạng thái nào, khi mình đã hiểu rồi 
thì mình ứng tác, ứng đối ngay đó luôn. 


Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, chúng ta luôn 
giữ trạng thái £hấy biết đúng đắn, tỉnh táo, sáng suốt 
không bị sai sử bởi tham sân, không bị đồng hóa, 
không bị nó lôi vào cái vòng nô lệ. C1ả sử theo thói 
quen cũ, mình khởi lên tham, sân ở từng đối tượng thì 
lập tức mình nhận ra nó ngay và đừng để nó rủ rê, lôi 
cuốn mình vào cái vòng đó: nhận ra và buông ngay 
xuống. Đó chính là Chánh kiến trong cuộc sống hăng 
ngày, khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, ứng xử... 


Khi cần phải biết cái gì bằng suy nghĩ, ta cần suy 
nghĩ hợp lý, những ÿŸ nghĩ không hại mình, không hại 
người, không tốn hại cả hai. Và khi hướng đến đối 
tượng thì luôn luôn với tâm từ và tâm bị. Đó là Chánh 
tư duy. 


Khi nói năng, truyền đạt thì phải như nội dung 
Chánh ngữ đã trình bày là: Muốn truyền đạt cho 


68 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


người khác thông tin gì đó hoặc nói cho người ta hiểu 
một vấn đề thì phải dựa trên nên tảng sự thực. Tuy 
nhiên trong một số tình huống, sự thực có thể được 
thay thế bằng thiện ý, xuất phát từ cái tâm từ ái, bi 
mãn tốt đẹp chứ không phải muốn làm tốn hại ai hết. 


Dĩ nhiên cuộc sống của chúng ta muốn tôn tại 
thì phải mưu sinh. Làm cái gì, dù cuốc đất đi chăng 
nữa cũng phải có lương tâm của người cuốc đất. Đi 
quét rác thì cũng làm trọn vẹn lương tâm của một 
người đi quét rác. Không bỏ dở giữa chừng, không 
đây trách nhiệm cho người khác, không làm đở dang 
mà quay ra làm cái khác: làm cái gì cũng phải chung 
thủy, trọn vẹn trước sau và đây trách nhiệm. 


Như vậy, những hành vi của mình trong đời sống 
hằng ngày luôn dựa trên nền tảng sáng suốt, tỉnh táo. 
Mà đạo Phật là gì? Là đạo sáng suốt, tỉnh táo chứ không 
phải gì hết. “Phật” chính là sáng suốt, tỉnh táo. Mình 
luôn luôn giữ được tâm thái sáng suốt, tỉnh táo, biết rõ 
hành vi của mình khi đi, đứng, ngồi, nằm, ứng xử, làm 
việc từ lớn đến nhỏ, quan tâm đến người khác thì đời 
sông của mình thế nào? Có thê thấy ngay hiệu quả của 
việc này ngay trong đời sống hiện tại. 


Cho nên đức Phật nói, nơi nào có Bát Chánh đạo 
nơi đó có giác ngộ. Giác ngộ ở đây là thây rõ bản chât 
của từng hiện tượng, sự việc. Và mình sông thê nào 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 69 


để thuận theo quy luật, thuận theo diễn tiễn tự nhiên 
của hiện tượng, và không làm tổn hại ai hết. Mục đích 
hướng đến của Bát Chánh đạo là hết Khổ, chấm dứt 
Khổ - nói theo kiểu thuật ngữ là Diệt đề. Diệt là diệt 
cái gì? Chính là chấm dứt tất cả Khổ. 


Chúng ta đã biết hiện tượng Khổ rồi, biết nhân 
sinh Khổ rồi, hiểu con đường thoát Khổ là gì. Thực 
hành nó, trải nghiệm nó, để mình từng bước một thấy 
rõ, và nếm được hương vị giác ngộ ngay hiện tại. 


Người ta nói chấm dứt Khổ là để đến Niết-bàn. 
Sau này, sách vở nói về Niết-bàn nhiều lắm, nhưng 
toàn những từ phủ định thôi. Nào là nơi đó không có 
tham, không có sân, không có s1; nơi đó không có 
nhân, ngã, bỉ, thử; nơi đó không có các lậu hoặc, 
phiền não,... Nhưng mà chữ “Niết-bàn” gốc gác xa 
xưa trong ngôn ngữ Ấn Độ là phiên âm của chữ 
“mibban” hay “nibbana”, tùy theo cách phát âm. Nó 
được hình thành bởi hai từ tố là “vana” và “nỉ”. 
Nhưng khi thành lập từ theo nguyên tắc của ngôn ngữ 
này thì người ta gấp đôi phụ âm và chèn thêm một 
phụ âm phù hợp, thì “ni”, “vana” có phụ âm “v” biến 
thành âm môi và gấp đôi phụ âm thành “nibban” hoặc 
“nibbana”. “NI” tức là rời khỏi, ra khỏi, tách khỏi, ha 
khỏi; “vana” là khu rừng, nơi tăm tối, nơi nhiều nguy 
hiểm đe dọa; do vậy, “nibbãna” là ra khỏi khu rừng, 


70 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


ra khỏi bóng tôi, ra khỏi nơi đe dọa. Đó là nghĩa gôc 
của từ “nibbãna”. 


Và trong dân gian Án Độ thì nó còn có một 
nghĩa khác nữa; rất là cụ thể trong đời sống. Ví dụ 
như có hai người nói chuyện với nhau, nói một lúc vì 
quan điểm khác nhau cho nên bắt đầu to tiếng. Trong 
đó một người có vẻ sân si thì người đối thoại kia nói 
thế này: “Tôi không nói chuyện với ông nữa, bao giờ 
cái tâm ông niết-bàn đi đã thì chúng ta nói chuyện 
tiếp”. Hoặc câu chuyện một ly nước đang nóng. Có 
một người đang đi đường khát nước quá mới vào nhà 
bên đường xin nước. Chủ nhà rót ra một ly nước 
nóng. Ông khách cầm ly nước định uống liền thì chủ 
nhà ngăn lại nói: “Khoan đã! Bác đề cho ly nước niết- 
bàn cái đã rồi hắn uống. Bây giờ uống vô là phỏng 
miệng.” 


Thế thì niết-bàn trong nguyên ngữ dân gian của 
nó là gì? Là trạng thái mát lạnh, trạng thái lắng dịu. 
Cái tâm sân hận đang sôi sục thế này, niết-bàn cho cái 
tâm đó lắng dịu xuống. Ly nước đang nóng thế này 
phải để cho nó niết-bàn, nguội lạnh đã, không còn có 
khả năng gây tôn hại nữa. Nghĩa của từ dùng rất là cụ 
thể, chứ không phải cao xa gì hết. 


Và Niết-bàn không phải là cõi, là cảnh để khi 
chết chúng ta tái sinh, hóa sinh lên đó. Đối với người 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |71 


giác ngộ thì Niết-bàn là trạng thái tâm mà ở đó mọi 
phiền não lắng dịu, mọi khổ đau lắng dịu, mọi tham 
sân lắng dịu. Diệt đế tức là Niết-bàn. Và muốn chấm 
dứt nó thì chúng ta phải thực hành con đường thoát 
Khổ này; và quan trọng là ngoài chuyện đó, phải thấy 
ra bản chất cái ảo tưởng, bày đặt ra, của cái gọi là ngã, 
ngã sở, tự ngã trong chúng ta. 


Ở đây thầy nói lách ra một chút về vẫn đề này. 
Hiện tượng sự vật, ví dụ như thời tiết, nó vẫn diễn tiễn 
hăng ngày, nhưng người vui thì nói, hôm nay trời đẹp 
quá; người không vui thì nói rằng, hôm nay sao nhìn 
trời nó thảm quá. Người ta nhìn cảnh, mà thực ra phản 
ánh chính nỗi lòng của mình, nội tâm chủ quan của 
mình chứ không phải là trung thực. Thực ra nắng vẫn 
vậy, gió vẫn vậy, cây vẫn vậy,... nhưng tâm trạng 
khác nhau thì người ta nhìn sự vật bằng các lăng kính 
thích hay không thích, vui hay buồn,.... Hay khi bệnh 
nó tới thì đúng ra mình thấy nó tới thôi; nhưng mình 
thấy khổ vì tôi bị bệnh, tôi đau. Thực ra không cần 
nói “tôi, ta” ở đây; không cần ghép nó vào. Bệnh chỉ 
là một hiện tượng vật lý, khi tứ đại bất hòa với nhau 
sinh ra. 


Có một câu chuyện thầy đọc ngày trước có liên 
hệ đến cái này. Trong thời La Mã, bấy giờ có vị tướng 
tắn công một thành phố và bắt giữ một nhà hiền triết. 
Vị hiền triết này nổi tiếng là người theo phái khắc ký, 


72 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


tức là sống không làm phiền ai hết. Ông tướng này 
mới hỏi: 


- Ông có phải vị hiền triết kia không? 
Ông xác nhận đúng. 


- Nghe nói ông theo thuyết khắc kỷ, ông có thê 
chấp nhận mọi thứ người ta chửi mắng, làm nhục? 


- Dạ, có thể làm được. - Vị hiền triết đáp. 


- Vậy thì bây giờ tôi bẻ chân ông, ông có chịu 
được không? 

Ông hiền triết trả lời: 

- Nếu tướng quân bẻ chân tôi thì chân nó gãy. 

- Tưởng gì! Gãy tôi cũng bẻ. 

Rồi ông tướng bắt lính bẻ chân nhà hiền triết. 
Trong đầu vị tướng này nghĩ, ông này chỉ nói vậy 
thôi, chứ nếu bị bẻ chắc ông phải than khóc, kêu gào 


đau khô. Té ra bẻ xong thì vị hiện triệt chỉ nói: 


- Thì tôi đã nói rồi. Bẻ thì gãy. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |73 


Và không một lộ ra chút gì không hài lòng khi bị 
đối xử tàn nhẫn như vậy. 


Ở đây nói đến thái độ tỉnh táo, sáng suốt của nhà 
hiền triết: nhìn mọi sự vật hiện tượng xảy ra không có 
“cái ta”, “của mình” trong đó. Cho nên chấp nhận 
chuyện xảy ra mà không phải đau khổ gì về nó cả. 
Bậc trí giả chỉ nhìn nhận sự vật và nói lên sự thực. 


Hôm nay thầy giảng xong nội dung cốt lõi của 
bài kinh Chuyển Pháp Luân. Những phần nói thêm 
như khi đức Phật thuyết xong thì Ngài Kiều-Trần- 
Như thấy Tõ “cái gì có sinh có điệt”, và chư thiên tán 
tụng, đó là những phần phụ thôi. Còn cái chủ yếu của 
pháp thoại này chính là đức Phật nói về Bốn Sự Thực 
liên hệ đến Khổ: thứ nhất là các hiện tượng Khổ, thứ 
hai là nguyên nhân sinh Khổ, thứ ba là chấm dứt Khô, 
và thứ tư là Con đường chấm dứt Khổ. Đây là con 
đường sống lành mạnh thanh thoát, cách gọi khác của 
Trung đạo. 


Trung đạo trong bài kinh này không mang ý 
nghĩa triết học, cũng không phải nghĩa đen như người 
ta thường hiểu là con đường giữa của hai con đường có 
sẵn. Mà thứ nhất, nó phải tránh hai lối sống cực đoan: 
quan niệm sống hưởng thụ dục lạc và mặt kia là khổ 
hạnh ép xác. Từ đó là phải thấu hiểu, phải thực hành, 
trải nghiệm, cuối cùng là thấy ra được bằng cách đi 


74 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


theo con đường thoát Khổ, tức là Bát Chánh đạo gồm 
có tám thành tó. 


Thầy đã chia xẻ cho tất cả mọi người cùng biết. 


Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 8, năm 2019 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |75 


KINH ĐẠI NIỆM XỨ 


Chúng ta bắt đầu vào chủ đề của buổi giảng hôm 
nay. Thầy sẽ giảng về một đề tài khá quan trọng. Đây 
là một trong những bài kinh cốt lõi về thực hành lời 
dạy của đức Phật trong hệ thống Phật học Nguyên 
thủy. Đó là bài kinh Đại Niệm Xứ, tên Pali là 
Mahãsatipatthana. 


Đặc biệt trong những thập niên gần đây, bài kinh 
này được phổ biến khá rộng rãi ở các nước thuộc 
truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và cả ở một số 
các thiền viện phương Tây. Bài kinh này là chỗ dựa 
cho các thiền viện hoặc truyền thống thiền minh sát, 
thiền tuệ, từ Pãli gọi là vipassanã bhãvanã. 


Nhưng hôm nay thầy giảng bài kinh này không 
phải với mục đích là để dạy thiền, giống như lâu nay 
người ta hiểu về bài kinh, mà để làm rõ một sự thực. 
Trong bài kinh này có rất nhiều vấn đề liên hệ đến 
Phật học. Và một số vấn đề cần phải tách bạch rõ giữa 
ba từ: pháp học, pháp hành và pháp thành, mà người 
ta liên kết chúng với nhau trong truyền thông Phật học 
Nguyên thủy, rồi phân định ra những bài kinh nào 


76 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thuộc nội dung này, bài kinh nào thuộc nội dung kia. 
Người ta cho rằng, có những bài kinh đức Phật dạy 
pháp học, có những bài kinh đức Phật dạy pháp hành. 
Bài kinh Đại Niệm Xứ này được xem là bài kinh về 
pháp hành. Một số bài kinh thì được xem là chỉ rõ về 
pháp thành, nghĩa là khi tu tập như vậy sẽ chứng đắc 
cái gì, thành tựu cái gì. 


Thuở xưa, khi thầy bắt đầu làm quen với Phật 
học, đặc biệt là Phật học Nguyên thủy, khi đó với 
trình độ nhận thức, trình độ và trải nghiệm tu học, trải 
nghiệm về thực tiễn cuộc sống chưa có nhiều nên thầy 
rất tin vào các chú giải, các giải thích, hướng dẫn của 
các bậc tiền bối, các vị thiền sư ngày trước. Nhưng 
mà sau này, có lẽ nhân duyên chín muôi, rồi qua 
những trải nghiệm, những nhận biết của mình đối với 
vấn đề thì thầy hiểu ra, thấy ra vấn đề không phải như 
vậy nữa. Thời gian đầu của giai đoạn này thầy ngân 
ngừ không muốn chia xẻ cái thấy biết khác với truyền 
thống đó. Cho đến gần đây, sau nhiều đắn đo, cân 
nhắc, thầy bắt đầu đem cái hiểu biết và trải nghiệm 
của mình để chia xẻ với mọi người. Như bài kinh 
Chuyển Pháp Luân, vài năm trước thầy khởi sự giảng; 
các khóa tiếp cũng giảng nhưng chưa đám chia xẻ đầy 
đủ, chỉ mỗi lần một ít. Đến khóa Xuất gia gieo duyên 
mùa xuân vừa rồi (2019), thầy mới thực sự chia xẻ 
hết. Khi ấy thầy quyết định cho ghi âm lại, là một ví 
dụ cho quá trình. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT [77 


Bài kinh này liên hệ với bài kinh Chuyển Pháp 
Luân như thế này: Trong kinh Chuyên Pháp Luân, 
đức Phật lặp đi lặp lại nội dung này, thầy đã chuyển 
ngữ ra đó là Bốn Sự Thực: Sự Thực về hiện tượng 
Khổ, Sự Thực về nguyên nhân Khổ, Sự Thực hết 
Khổ, và Sự Thực về Con đường chấm dứt Khổ. Đây 
là những điều cần phải được thấu hiểu, cần phải được 
thực hành, cần phải được chứng ngộ. Nhưng mà các 
vị đời sau diễn giải thêm pháp học, pháp hành và 
pháp thành và nhân với Bốn Sự Thực thành mười hai, 
gọi là Tam tuệ luân. Nhưng với nội dung đức Phật nói 
thầy hiểu theo nghĩa khác. 


Nếu bất kỳ một trong Bốn Sự Thực đó đều phải 
trải qua ba bước: học, hành và thành thì chỉ cần đưa ra 
là thấy cái phi lí của nó ngay. Thầy ví dụ, chấm dứt 
Khổ không thê nào thực hành, không thể nào là thấu 
hiểu, chấm dứt Khổ phải chứng ngộ, chứng đạt, vượt 
qua. Hiện tượng Khổ, ai sống trên đời cần phải trải 
nghiệm, có trải nghiệm mới nhận ra nó là cái gì. Hiện 
tượng Khổ thì làm sao mà chứng ngộ? Hiện tượng 
Khổ làm sao mà thực hành? Ví dụ mình chưa từng 
trải qua bệnh thì làm sao mình biết được cái khổ của 
bệnh? Mình chưa từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt 
đâu biết cái khổ của thương yêu rồi phải xa lìa là khổ? 
Mình chưa từng trải qua cái khổ do ở cùng nhau, do 
chung đụng, do va chạm với những vật, người, cảnh 
mà mình không hợp, không vừa lòng khả ý, khả ái thì 


78 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


làm sao mình thấy được khổ? Còn nguyên nhân Khổ 
thì thế nào? Phải nhận ra nó gốc gác từ đâu. Phải nhận 
ra, thấy ra nguyên nhân khổ ở đâu, hiểu thấu rõ 
nguyên nhân Khổ là cái gì, do cái gì, nguyên nhân gì 
mà đi đến hậu quả như thế này. Cái đó không thể nào 
gọi là trải nghiệm được, không thể nào chứng ngộ 
được, nó cần nhận thức và hiểu rõ. Còn lộ trình thoát 
Khổ, con đường thoát Khổ cũng không phải để hiểu, 
để nhìn, để ngắm, để quan sát mà phải thực nghiệm, 
thực hành. Chính vì vậy, mỗi sự thực kèm theo một 
ứng xử đúng mức mới hiển lộ được kết quả; không 
thê ghép cái này qua cái khác một cách máy móc. 


Đại Niệm Xứ là pháp thoại đức Phật chỉ dạy về 
lộ trình thoát Khổ. Trong lộ trình thoát Khổ, tám 
thành tổ mà chúng ta đã biết qua pháp thoại Chuyên 
Pháp Luân, gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, 
Chánh niệm, Chánh định - được hiển lộ, được thực 
nghiệm, thực hành như thế nào thì bài kinh này sẽ làm 
rõ vân đề đó. Đó là nội dung chúng ta tìm hiểu về bài 
kinh Đại Niệm Xứ. 


L Giới thiệu bài kinh. 
Nhiều dịch giả hoặc một SỐ Vị CaO tăng thạc đức 


thời trước cũng như thời nay dịch thắng vào nội dung 
của nhóm từ Päli gọi là “Tứ Niệm Xứ”. Về thuật ngữ 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 79 


chữ Hán thì có vị dịch là Bốn Lĩnh vực quán niệm, có 
vị dịch là Bốn Thiền án. Vậy do hiểu biết và nhận 
thức của mỗi vị, người ta chuyển ngữ nhóm từ Päli 
này sang từ Hán Việt hoặc là nửa Việt nửa Hán- Việt 
như vậy. Ngôn ngữ luôn luôn phải đi với hoàn cảnh 
cụ thể. Nếu bị tách khỏi hoàn cảnh cụ thể, rất dễ rơi 
vào tình trạng “tầm chương trích cú”, nghĩa là dẫn 
chứng không đúng hoặc bị dẫn giải sai nghĩa lý. 


“Niệm” có nhiều nghĩa. Ví dụ như nói niệm và 
tụng (tụng niệm), thì đọc ra, có âm thanh gọi là 
“tụng”; còn đọc thầm gọi là “niệm”. “Niệm” còn có 
nghĩa là ghi nhớ; ghi nhớ dựa trên ý nghĩa gốc là ghi 
nhận (Päli: sati). Có ghi nhận thì đi đến ghi nhớ; 
không có ghi nhận sẽ không có ghi nhớ. 


Nhưng trong bài kinh này, tất cả những nghĩa 
vừa liệt kê trên không dính dáng đến chữ “niệm” 
trong bài kinh Đại Niệm Xứ. Nó không có liên quan 
đến ghi nhận, ghi nhớ; không phải là “niệm là đọc 
thầm”. “Niệm” ở đây là quán sát cho thấy rõ, từ Hán 
Việt gọi là minh sát. Quán sát thấy rõ, nghĩa là nó như 
thế nào thì thấy rõ đúng bản chất nó như vậy. Đó 
chính là “niệm” trong chủ đề của bài kinh này. 


Còn “xứ”, trong trường hợp này không phải là 
một xứ sở, không phải là một nơi chốn. Nó là đối 
tượng mà mình minh sát. Đối tượng này bao gồm 


80 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


nhiều đối tượng nhỏ, không phải là một, cho nên gọi 
là “đại”. 


Ví dụ như khi nói đối tượng là thân vật lý này, 
thì trên thân vật lý này quán sát cái gì? Đó là quán sát 
phản ứng của hơi thở vào, hơi thở ra đối với thân như 
thế nào. Rồi quán sát cái thân đang tiếp xúc, đụng 
chạm với môi trường xung quanh làm sao. Tiếp đó, 
các oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, cởi y, ăn 
uống, các hành động lớn, nhỏ.... diễn ra trên thân này. 
Do rất nhiều đối tượng nhỏ như vậy, cho nên đây 
không gọi là một xứ được mà gồm nhiều xứ, nhiều 
đối tượng trên cùng một cái mình gọi chung là một 
nhóm, như vậy gọi là “đại xứ”. Làm rõ tất cả các hoạt 
động khi minh sát với từng đối tượng đang diễn ra 
trên thân tâm này, do vậy gọi là “Đại Niệm Xứ”. 


Nói tóm lại, Đại Niệm Xứ có nghĩa là minh sát, 
tức là quán sát thấy rõ các hoạt động đang diễn tiễn 
với bốn nhóm đối tượng rhân, thọ, tâm, pháp. 


Bài kinh Đại Niệm Xứ này trong tạng kinh Pali 
còn hai bản, một bản là “Đại Niệm Xứ” và một bản là 
“Niệm Xứ” thôi. Bản Đại Niệm Xứ này thì đầy đủ 
hơn. Mở đầu bài kinh cũng giống như mở đầu tất cả 
các bài kinh khác, là “Evam me sutam — ekam 
samayam bhagava...” Và hội chúng mà đức Phật 
thuyết giảng cho nghe là chư tỳ-khưu. Nhưng trong 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |81 


một số chú giải mà thầy đọc được cho biết, đầu tiên 
bài kinh này được đức Phật giảng cho cư sĩ. 


Địa điểm đức Phật thuyết giảng pháp thoại này 
là tại xứ Kuru. Kuru là một vùng đất thuộc miền Tây 
Bắc Ấn Độ. Cách đây hai ba năm, thầy có dịp qua 
thăm Ấn Độ. Khi đến thủ đô New Delhi, rồi qua thăm 
thành phố Đỏ của Hồi Giáo, và các vùng lân cận của 
New Delhi thì được người hướng dẫn cho biết, vùng 
đất này quan trọng vì có các thánh tích của Phật giáo, 
đặc biệt trong đó có Kuru - một đô thị cỗ thời đức 
Phật và bài kinh Đại Niệm Xứ được đức Phật thuyết ở 
đây cho dân chúng ở vùng đó nghe. 


Chúng ta cần phải lưu ý, pháp thoại đức Phật 
thuyết giảng đầu tiên cho cư sĩ thì khác với chúng 
xuất gia. Chúng xuất gia ít nhiều có nền tảng căn bản 
về vấn đề tu học và họ sẽ dễ tiếp thu lời dạy đức Phật. 
Còn chúng tại gia, các vị cư sĩ gồm nhiều thành phân, 
nhiều tuôi tác, giới tính khác nhau, chắc chăn trình độ 
cũng khác nhau. Nhất là thời đức Phật người biết chữ, 
có trình độ học vẫn như bây giờ không có nhiều. Do 
vậy, ngôn ngữ đức Phật thuyết ra phải là ngôn ngữ mà 
giới bình dân hiểu, thường chỉ có một nghĩa, không có 
hai nghĩa hoặc đa tầng nghĩa. Có như vậy người nghe 
mới tiếp thu dễ dàng, hiểu được lời của Ngài. Và mục 
đích của việc hoằng pháp, mà đức Phật phải rong ruồi 
nơi này qua nơi khác để thuyết giảng, chính là mong 


82 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


rằng giáo pháp của mình ai nghe được, hiểu được, 
thực hành được thì mang lợi lạc cho họ. 


Dựa trên những tiêu chí như vậy, chúng ta phải 
đặt lại vấn đề: “Liệu bài kinh này đầu tiên đức Phật 
thuyết, với cách dịch nhiều từ Hán Việt không rõ 
nghĩa ở một số nội dung như thế này, thì người bình 
dân có hiểu nổi không, có năm được ý đức Phật dạy 
không?” Đó là những thắc mắc khi thầy tìm hiểu về 
bài kinh này. Từ đó đặt ra những câu hỏi để mình lần 
mò tìm ra vẫn đề. 


Sau khi thuyết giảng cho các vị cư sĩ, và khi họ 
hiểu được, thực hành được như lời dạy của đức Phật 
thì sau đó đức Phật mới đem nội dung pháp thoại này 
giảng lại cho chúng xuất gia nghe. Nhưng về sau, khi 
trùng tuyên, san định, hệ thống hóa lại những lời dạy 
của đức Phật, đặc biệt là khi ghi thành văn bản, các 
nhà kết tập, các nhà chú giải chắc chăn can thiệp 
không ít vào các nội dung kinh văn. Ví dụ như những 
bài kinh trùng lặp nội dung thì người ta sẽ chọn một 
bài tiêu chuẩn nhất, đầy đủ nhất đưa ra làm mẫu. 
Cũng như loại dần những nội dung người ta cho rằng 
không quan trọng để làm hiện rõ cái chính, cái quan 
trọng hơn. Việc này về mặt nào đó là tốt, nhưng lại vô 
tình loại mất những điều tưởng ra là không quan 
trọng. Trong trường hợp bài kinh này, yếu tố cư sĩ là 
hội chúng đầu tiên được nghe lời đức Phật dạy trở 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |83 


thành vẫn đề quan trọng. Vì khi giảng cho hội chúng 
cư sĩ thì chắc chắn ngôn ngữ đức Phật dùng sẽ gần 
gũi, dễ hiểu hơn, như những câu chuyện bình thường 
họ nghe và được chuyền tải thành vấn đề giác ngộ. 


Trước khi đi sâu vào nội dung kinh văn, thầy hỏi 
mọi người có biết Bát Chánh đạo là gì không? Và mỗi 
cái “chánh” trong đó là gì? Phải hiểu thì chúng ta đi 
vào cái này mới thấy rõ. Vì như thầy đã nói, đây là 
bài kinh, làm hiển lộ ý nghĩa thực nhiều nhất về việc 
thực hành Bát Chánh đạo. 


H. Khái quát về Bát Chánh đạo. 


Trong kinh văn, Bát Chánh đạo là: “Samưma- 
diHthi  samma-sankhqpDppa, samma-vaca samma- 
kqmmdqHla, sam1ma-đjVd, samma-Vväyãama, samma- 
sati, sammaã-samadhi°, được dịch ra tiếng Việt là: 
“Chánh kiến: thấy đúng, Chánh tư duy: suy nghĩ 
đúng, Chánh ngữ: nói đúng, Chánh nghiệp: hành động 
chơn chánh, Chánh mạng: nuôi mạng đúng pháp....” 
Cái gì cũng có chữ “chánh” ở đầu. 


Nhưng bây giờ thử đặt câu hỏi ngược lại, Chánh 
kiến là thấy như thế nào gọi là “đúng”? Chánh tư duy 
là suy nghĩ “đúng” thì dựa trên tiêu chí nào? Chánh 
ngữ thì nói sao để biết là nói “đúng” đây? Khi dùng từ 


84 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


“đúng” nghĩa là phải có đúng, có sai. Vậy thì tiêu chí 
nào đê xác định cái này đúng, cái này sai? 


Một số người nói “chánh” là ngược với “tà”. Ý 
nói “chánh” là thiện, là lành, là tốt: còn “tà” là xấu, là 
độc. Vậy lấy tiêu chí, hệ giá trị nào để đem ra so sánh, 
đối chiếu chánh với tà, tốt với xấu? 


Một số sách Phật học khác thì giải thích Chánh 
kiến là thấy đúng theo lý nhân quả, nghiệp báo, thấy 
đúng theo lý nhân duyên, thấy rõ vô thường, khổ, vô 
ngã. Tức là lôi một loạt các khái niệm, thuật ngữ Phật 
học ra đề chứng minh là chánh. Nhưng nói như thế lại 
càng thêm mù mờ hơn nữa. Ngày xưa thầy đọc cái đó 
thầy cũng chăng hiểu gì hết. Dùng cái đó mà giải 
thích cái “chánh” thì đúng là thay vì mình gỡ sợi chỉ 
bị mắc có một chút, lại bị đưa thêm một chùm chỉ rối 
thì càng không biết thế nào để mà gỡ hết. Nếu nói 
thấy theo lý nhân quả thì mình phải học hiểu biết nhân 
quả là cái gì? Thấy theo nghiệp báo thì nghiệp báo là 
cái gì? Thấy theo nhân duyên thì nhân duyên, duyên 
khởi là cái gì nào? Mà đọc thêm những cái đó thì càng 
rỗi cái đầu thêm nữa. 

Nếu ai có nghe thầy giảng về Bát Chánh đạo 
trong kinh Chuyển Pháp Luân tại khóa Xuất gia gieo 


duyên mùa xuân vừa rôi (2019) thì đã rõ chữ “chánh” 
trong mỗi thành tổ là gì rôi. Về sau này thầy mới hiểu 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |85 


ra vẫn đề. Còn trong bài kinh thì khi đó đức Phật chỉ 
trình bày, không giải thích về tám thành tố này, không 
nói từng cái chánh là cái gì. Chuyện diễn giải về Bát 
Chánh đạo là chuyện đời sau chú giải. Do đó thầy tự 
đặt ra hai tình huống. Một là có thể chữ “chánh” đó 
do người nghe đã hiểu nội hàm là cái gì rồi nên đức 
Phật không cần giải thích. Trường hợp thứ hai là phải 
có một tiêu chí chung. Trong Phật học, tiêu chí chung 
là cái gì? “Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết 
giảng chỉ có một mục đích duy nhất là nhất hướng 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
niết-bàn”. Nghĩa là mọi nội dung đức Phật nói đều 
đưa về một hướng thôi, chính là: phải thấy tham, sân 
ở chỗ nào và buông bỏ được tham sân. Vì tham, sân là 
nhân chi phối khiến cho chúng sanh mê mờ, trôi lăn 
sinh tử. 


1. Chánh kiến. 


Khi mình tiếp xúc sự vật, nhận biết sự vật là 
chánh hay tà hoặc không chánh không tà liền xuất 
hiện. Chúng ta tiếp xúc với các đối tượng, hoặc thế 
giới thông qua cái gì? Nhận biết thông qua cái gì? Đó 
là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - lục căn với lục trần, 
phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối với các 
đối tượng của nó: mắt thấy cái gì, tai nghe cái gì, mũi 
ngửi cái gì, lưỡi nếm cái gì, thân đụng chạm cái gì, ý 
thì có các đối tượng trong thân hoặc bên ngoài gợi ra. 


86 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Khi gom ý nghĩa nhận biết đối tượng của tất cả 
lục căn lại, trong thuật ngữ chữ Hán, thầy dẫn ra một 
nhóm từ chỉ rõ, đó là “kiến, văn, giác, tri”. “Kiến” là 
thấy, “văn” là nghe, “giác” là hay biết, “tri” cũng là 
hay biết, nhưng một bên là bằng nhận thức, một bên 
băng xúc chạm. Cho nên gọi chung thành “thấy, nghe, 
hay, biết”. Chánh kiến mở rộng ra nghĩa là thấy, nghe, 
hay, biết chứ không phải chỉ “kiến” không thôi. Nó 
biểu hiện cho sự tương tác khi lục căn tiếp xúc với lục 
trần. Toàn bộ cái biết đó gọi là “kiến”. 


Lầm sao biệt nó “chánh”? 


Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, thì sẽ luôn luôn 
xảy ra ba phản ứng: thích, ghét và dửng dưng. Thấy 
cái gì vừa lòng, hợp gu thì thích; không vừa lòng, 
không hợp gu thì ghét; hoặc một trạng thái khác là 
dửng dưng vì nó không dính dáng, không tạo được ấn 
tượng với mình cho nên mình không thèm quan tâm. 
Mà khi thích, ghét, dửng dưng thì mình có trung thực 
thấy, trung thực nghe, trung thực biết đối với đối 
tượng không? Khi mình nhìn sự vật với cái tâm tham, 
tâm sân, hoặc với tâm dửng dưng, mình có biết rõ sự 
vật là cái gì không? Có biết nhưng mà biết qua lăng 
kính của ba phản ứng trên, còn chúng ta không thực 
thấy đối tượng là cái gì. Có nghĩa là thấy, nghe, hay, 
biết bị tham sân chi phối; không còn sáng suốt tỉnh 
táo; không còn trong sáng đối với đối tượng nữa mà 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |87 


luôn luôn tiêp xúc đôi tượng với “lăng kính màu”; nó 
không còn “chánh” nữa. 


Cái “chánh” đức Phật muốn nói là cái này. Bây 
giờ mình lột trần cái đó đi. Tiếp xúc sự vật không qua 
tham, không qua sân, không qua dửng dưng - có nghĩa 
là không còn kính màu nào nữa - thì thấy, nghe, hay, 
biết đó mới là thực. “Chánh” đây là thực, chứ không 
phải đúng sai, không phải xấu tốt. Sự thực, sự thực 
trần trụi chưa có vỏ bọc nào che đậy, chưa có gì hết. 
Đó mới là Chánh kiến. 


2. Chánh tư duy. 


Chánh tư duy định nghĩa thế này cho dễ hiểu: 
Những suy nghĩ, ý niệm, vận động nào trong đầu óc 
của chúng ta mà bắt nguồn từ sự thực, không bị thúc 
đây bởi tham, sân, bản ngã, cũng như không có ý 
niệm, ý nghĩ, suy nghĩ gì hại mình, hại người (vô sân 
tư duy, vô hại tư duy). Mà là từ ái tư duy, bi mẫn tư 
duy hoặc là chân thật tư duy thì gọi là Chánh tư duy. 


3. Chánh ngữ. 


Chữ “ ngữ” trong Chánh ngữ ở đây giống như 
nguyên tắc sống thứ tư trong năm nguyên tắc sống 
của một Phật tử tại gia mà đức Phật dạy. Nó không 


chỉ là lời nói, mà cân phải hiệu nghĩa rộng hơn. 


88 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Mục đích của lời nói là gì? Là truyền đạt thông 
tin đến người khác hoặc đến một đối tác nào cần 
thông tin. Do vậy, bất kỳ phương tiện truyền tải thông 
tin nào như âm thanh, cử chỉ, dấu hiệu, tín hiệu, chữ 
viết,... đều thuộc nội hàm này. Ví dụ người đời trước 
để lại cho người đời sau thông qua chữ viết, văn bản, 
văn tự; người ở xa truyền đạt thông tin cho người 
khác bằng điện thoại, hệ thống viễn thông bắt kỳ hoặc 
qua các vệ tinh; người bị câm, điếc dùng dấu hiệu để 
trao đối; hoặc các đội cấp cứu ngày xưa chưa có các 
phương tiện thông tin truyền thông hiện đại thì người 
ta dùng các loại dấu hiệu quy ước về cờ hoặc tín hiệu 
còi,... Tất cả những phương tiện nào chuyên tải được 
nội dung cần chuyền tải thì đó đều thuộc phạm vi của 
ngữ, chứ không phải chỉ có lời nói. 


Và như thế nào gọi là Chánh ngữ? 


Vị A nói với vị B có một số thông tin, nội dung 
qua lại không thật. Ngày hôm sau vị B biết vị A nói 
không thật với mình thì thái độ sẽ thế nào? Vị B chắc 
chắn sẽ có phản ứng: hoặc là từ đây sẽ không tin vào 
những điều vị A nói nữa, hoặc là tin đè chừng 50-50. 
Niềm tin, sự tin cậy lẫn nhau bị giảm thiểu và có thê 
bị tổn thương. Nếu hai bên tình cảm càng gắn bó sâu 
đậm thì sự dối trá, không trung thực càng gây tổn hại 
cho người thân của mình. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |89 


Trong làm ăn, anh bán hàng giả; lần sau người ta 
có tin tưởng mua hàng của anh nữa không? Chắc chắn 
không. Nhiều chuyện lắm, nhưng có thể tóm tắt thế 
này: Qua thông tin chúng ta truyền đạt cho người 
khác, muốn tạo sự tín nhiệm, trung thực và g1ao kết 
lâu dài thì phải dựa trên sự tin cậy; mà tin cậy thì dựa 
trên sự thực. Thầy không nhớ ai nói nhưng câu này 
nghe rất hữu lý: “Một nửa ô bánh mì vẫn là cái bánh 
mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật 
nữa.” Nghe thì có vẻ là đánh đố nhau chơi. Nhưng ví 
dụ này, người ta trộn lẫn các thông tin hư thực với 
nhau để tung ra thị trường. Khi phát hiện ra sản phẩm 
mình tiếp nhận chỉ một nửa là đúng nguồn góc, thì tôn 
hại hết sức lớn. Cho nên người fa nói “một nửa sự 
thực không phải là sự thực” có nghĩa là, hoặc bạn nói 
thật hoàn toàn hoặc bạn giữ im lặng; còn nếu bạn chỉ 
nói một phân sự thật thì sẽ là dối trá. 


Bên cạnh đó, Chánh ngữ có một nội hàm tương 
tự như Chánh tư duy. Đạo Phật luôn luôn có hai đặc 
tính này: đặc tính tôn trọng sự thực và đặc tính bị 
mẫn, quan tâm đến chúng sanh khác. Trong Chánh 
ngữ cũng có thêm nội hàm “từ bĩ” này. Nên có những 
sự thực không phải là thực nhưng vẫn được người ta 
công nhận, thông cảm, đánh giá tốt. Chẳng hạn như 
bác sỹ khám cho bệnh nhân, phát hiện ra bệnh nhân 
này có bệnh nan y, nhưng hoàn cảnh của ông nghèo 
quá. Bây giờ nói thật bị nan y, chữa trị bệnh phải tốn 


90 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


nhiêu tiền,... thì chỉ nghe thời gian kéo dài nhiều năm 
nhiều tháng và số tiền lớn để chữa trị thôi, bệnh nhân 
có thể phiền não mà chết trước khi được điều trị luôn. 
Nên khi xét về hoàn cảnh như vậy, bác sỹ có thể nói 
một cách nhẹ nhàng, “Bệnh không có gì đâu, bác có 
thể về ăn uống thoải mái, thảnh thơi; chỉ một thời gian 
ngắn thôi sẽ trở lại bình thường.” Nhưng tình trạng 
bệnh chắc chắn sẽ phát triển; và cuối cùng làm cho 
bệnh nhân đó chết; nhưng ít nhất trong thời gian đó 
bệnh nhân không phải lo lắng thêm nữa, không sợ hãi 
về bệnh chứng hay về tài chính nữa. Trong trường 
hợp này bác sỹ đã nói đối, không thật, nhưng mà về 
mặt nào đó thì cái này chính là Chánh ngữ. Vì quan 
tâm đến người khác, thương người khác, muốn giúp 
đỡ người khác thật lòng của mình và không muốn làm 
người ta đau khô. 


4. Chánh nghiệp. 


Về khẩu đã có Chánh ngữ, về ý thì có Chánh tư 
duy rồi. Những hành động về thân thuộc thành tổ thứ 
tư gọi là Chánh nghiệp. Chánh nghiệp là những hành 
động không tổn hại mình, không tổn hại người, 
không tốn hại cả hai. 


Ví dụ uông rượu có hại mình không, có hại 


người không? Mới uống thì không hại ai hết, nhưng 
uống một hồi thì say, thần kinh không điều khiển 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |91 


được thế là đôi khi mình làm gì mình không biết. Khi 
đó làm tổn hại người khác cũng chăng biết vì không 
còn có ý thức về trách nhiệm của hành vi. Tóm lại, 
Chánh nghiệp là hành vi khi thê hiện ra ngoài tốt nhất 
thì lợi mình, lợi người, còn không thì ít nhất nó phải 
nằm trong giới hạn không hại mình, không hại người. 
Như trường hợp sát sinh, đánh đập người khác cũng là 
hành vi của thân. Nó rõ ràng là hại người khác, hại 
con vật ấy là điều dễ thấy trước mắt, nhưng còn hại 
mình lâu dài về sau vì phải chịu quả báo. Tắt cả cái đó 
thuộc về ác nghiệp, không phải là Chánh nghiệp. 


5. Chánh mạng. 


Nghĩa là nuôi mạng hợp luật pháp, quốc gia, trú 
xứ và hợp với đạo lý. Đạo lý ở đây chính là luật nhân 
quả, nghiệp báo. Đối với vấn đề Chánh nghiệp, ngoại 
trừ những nghề đứng ở phương diện nào chúng ta cũng 
thấy là làm ác - chăng hạn như buôn bán vũ khí, buôn 
bán nô lệ, buôn bán hoặc giết hại động vật, buôn bán 
rượu, chất say,... Những nghề này rõ ràng mang đến 
tốn hại cho xã hội, cho người khác, cho sinh linh khác 
thì đó không phải là Chánh mạng rồi; những nghề còn 
lại, chỉ dựa trên một tiêu chí thôi, mà nghề nảo cũng 
phải có, là lương tâm, đạo đức nghè nghiệp. 


Không có lương tâm, đạo đức nghề nghiệp thì 
bác sỹ trở thành lang băm, thầy giáo trở thành người 


92 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


lường gạt thế hệ trẻ, nông dân trở thành người đầu 
độc xã hội bằng thức ăn thức uống nhiễm độc,... 
Không có lương tâm, không có đạo đức nghề nghiệp, 
không quan tâm đến người khác trong khi hành nghề 
để kiếm sống, tồn tại thì đều có thể trở thành nghề 
nghiệp mưu sinh xấu độc chứ không phải Chánh 
mạng. 


6. Bộ ba: Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. 


Vốn người ta thường lôi ba thành tổ này vào 
trong thiền dù là thiền định hay thiền quán, theo các 
khuynh hướng diễn giải sau này. Nhưng ngay trong 
pháp thoại đầu tiên về Bốn Sự Thực liên hệ đến Khỏ, 
thầy thấy rõ đức Phật không nói gì đến chuyện thiền 
gì hết. Vì sao? 


Câu chuyện về đức Phật rất nhiều người biết. 
Một chỉ tiết chúng ta lưu ý sẽ thấy là vô lý, đó là 
những ngày đầu tiên khi tầm đạo, khởi nguyên mục 
đích tìm thầy của đức Phật lúc đó là tìm những vị đạo 
sư về tâm linh, các bậc thiền sư lỗi lạc nhất của Ấn 
Độ. Bấy giờ có hai vị đứng đầu về thiền, một vị đắc 
đến tầng thiền thứ bảy và một vị đắc đến tầng thứ tám 
của thiền Vô sắc giới. Đức Phật đã tìm đến thụ giáo 
với hai bậc thiền sư lỗi lạc này. Bằng năng lực phi 
thường, chỉ trong thời gian không lâu, Ngài đã chứng 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 93 


đạt được khả năng tâm linh cao nhất của từng vị thầy. 
Lần lượt cả hai vị nhận thấy cậu học trò trẻ tuổi xuất 
chúng như thế đều tha thiết muốn mời lại, đối xử như 
bạn để cùng dẫn dắt môn đệ, nhưng vị sa-môn trẻ 
Gotama kiên quyết từ chối. Và Ngài tiếp tục lên 
đường bởi Ngài thấy rõ là sau khi chứng đạt được hai 
tầng thiền cao nhất của thiền Vô sắc giới (Vô sở hữu 
xứ định và Phi tưởng phi phi tưởng xứ định), khi xả 
thiền ra thì tâm trạng Ngài không có gì thay đối! 
Phiền não, u sầu,... mọi thứ vẫn như trước đó. Rõ 
ràng thiền định không đưa đến giải thoát khổ đau, 
phiền muộn. Tức là khi nhập thiền, thì những điều đó 
tạm lắng xuống. Giống như người bị bệnh trầm cảm 
thường được điều trị bằng thuốc an thần, nhưng khi 
thuốc hết hiệu lực thì đau nhức, hoang tưởng do bệnh 
tật của cơ thể vẫn trở lại hành hạ. Cũng vậy, phiền 
não nội tâm vẫn nổi lên liên tục sau khi xả thiền. Ngài 
thấy cái giới hạn của nó và Ngài bỏ thiền ngay phút 
đó, rồi Ngài tiếp tục tìm những phương pháp, những 
vị thầy khác nữa để tu luyện khổ hạnh. 


Sau này Ngài có kế lại một số trải nghiệm lúc 
Ngài lang thang trong núi sâu, tập tu theo những 
trường phái khổ hạnh quái đản như con thú hoang 
trong rừng vậy: thấy người là sợ, thấy người là trốn. 
Và Ngài chọn cách khổ hạnh nhịn ăn, rồi cuối cùng là 
nhịn thở. Sau khi trải qua khá nhiều các phương pháp 
tu tập khác nhau, Ngài đã đi đến giai đoạn kiệt quệ 


94 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


của sức khỏe, bị ngất Vì sức cùng lực tận do khổ hạnh 
nhịn ăn và nhịn thở. Vì vậy, khi Ngài giác ngộ, thầy 
khăng định một điều: Sự giác ngộ của đức Phật không 
dính dáng gì đến thiền cả và không dính dáng gì đến 
khô hạnh cả! 


Một kinh nghiệm Ngài trải qua trong quá khứ lúc 
bảy, tám tuổi khi theo vua cha ra dự lễ cày ruộng đầu 
năm. Mọi người thì vui chơi làm lễ còn hoàng tử bé lại 
ngồi dưới bóng cây một mình vì quen sống với nội 
tâm, không thích tụ tập, không thích đám đông ồn ào. 
Trong câu chuyện kể lại, Ngài an trú trong trạng thái 
tĩnh tọa giống như Sơ thiền. Trong trải nghiệm mà thầy 
biết thì không phải vậy, mà đó là một trạng thái buông 
hết tất cả các ác pháp, buông tất cả động tịnh bên 
ngoài. Ngài chỉ hướng tâm vào một đối tượng luôn 
luôn có mặt ở bên trong, đó là hơi thở. Cái gì cũng có 
thể bỏ mình mà đi hết, nhưng nếu mình còn sống thì 
hơi thở luôn bên cạnh mình. Và Ngài đã chơi trò chơi 
nội quán, thay vì ra bên ngoài tìm trò chơi khác. Ngài 
chơi trò chơi hơi thở bằng cách quán sát và nhìn ngắm 
nó. Và trong khi nhìn ngắm, quán sát hơi thở, Ngài đi 
vào trạng thái vắng lặng, an tĩnh. Suốt thời gian mọi 
người vui chơi ngoài kia suốt nhiều tiếng đồng hồ, 
Ngài ngồi yên dưới gốc cây. Và cho đến chiêu, khi vua 
Tịnh Phạn cùng các quan và thị nữ trở về thì thấy 
hoàng tử vẫn ngồi dưới gốc cây, không đi đâu cả, trầm 
tư mặc tưởng một mình thế thôi. Cái kinh nghiệm đó 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |95 


nó trở lại với Ngài khi Ngài buông bỏ con đường khổ 
hạnh. Ngay trong đêm đó, nhờ cái thân được phục hồi 
phần nào khí lực sau bữa cơm của bà Sujãtã dâng, 
Ngài hiểu mình cần phải làm gì. 


Khi tĩnh tọa dưới gốc cây bồ-đề Ngài minh sát 
hơi thở, tâm Ngài trong sáng, tĩnh văng, lặng lẽ như 
vậy rồi Ngài đi sâu vào trạng thái đó. Ngài thấy rõ 
được bản chất của vấn đề của khô. Đêm đó Ngài lần 
lượt từng bước đi sâu, đến cuối cùng, khi mặt trời ở 
phương Đông vừa hừng lên thì Ngài giác ngộ, thấu 
triệt toàn bộ vấn đề sinh tử. Do vậy giác ngộ ở đây 
không dính dáng gì đến thiền, không dính dáng đến 
khổ hạnh như sau này người ta tôn sùng khổ hạnh 
dưới hình thức đầu-đà. Ở đây thầy không tiện nói vì 
nó lan man nhiều chuyện, như vì sao đức Phật vẫn 
chấp nhận hình thức khổ hạnh dưới tên gọi đầu-đà, 
hoặc vì sao đức Phật vẫn chấp nhận hướng dẫn, giảng 
dạy cho một số vị về thiền. Chuyện đó dài, để sau. 


Chánh tinh tắn không có liên quan gì đến Chánh 
niệm như người ta hay nói. Chánh niệm trong Bát 
Chánh đạo chỉ có nghĩa là mình đang làm gì, đang ở 
trong trạng thái nào thì mình hoàn toàn biết rõ, minh 
sát nó. Duy trì trạng thái đó liên tục, không gián đoạn, 
không buông bỏ, tức là siêng năng, chăm chỉ, là 
Chánh tinh tấn. Để có hai trạng thái này thì tâm phải 
ổn định, không rối loạn, không chao đảo, không xáo 


96 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


trộn và không vẫn vơ. Trạng thái tâm ổn định giống 
như mặt hồ không có gió, không có các loài cá, thủy 
tộc khuấy đảo làm nổi sóng, đây là Chánh định. Ba 
cái này hỗ tương với nhau. 


Và quan trọng hơn, năm thành tố đầu của Bát 
Chánh đạo: kiến, ta duy, ngữ, nghiệp, mạng không thê 
làm tròn chức năng của mình là “chánh” nếu không 
có ba thành tổ sau luôn luôn hỗ trợ ở phía trong. 


Không có Chánh tinh tấn thì không có siêng 
năng chăm chỉ. Không có Chánh niệm thì không có 
tỉnh giác biết mình, không để tâm để tư từng sự việc 
khi xảy ra. Và không có Chánh định thì tâm dao động, 
loạn động. Như thế thì không thể nào có được Chánh 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng. Ba thành tố sau là ba chỗ dựa quan trọng của 
năm thành tố đầu. 


Thầy mất một ít thì giờ để giải thích về Bát 
Chánh đạo cho mọi người nắm rõ Bát Chánh đạo là 
gì, từ đó thầy mới bắt đầu nói đến mối liên hệ với bài 
kinh này. Pháp thoại Đại Niệm Xứ này là cụ thê hóa 
lộ trình thoát Khổ (Bát Chánh đạo). 


Nói theo ngôn ngữ hình tượng xã hội bây giờ là 
đức Phật “bắt tay chỉ việc” chứ không nói đông dài 
nữa. Dù là cư sĩ hay xuất gia thì niềm đau nỗi khổ 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |97 


cũng giống nhau thôi. Vấn đề là khi nhận ra Khổ, thấy 
Khổ, chúng ta biết nguyên nhân Khổ và muốn thoát 
Khổ thì phải thực hành Con đường thoát Khổ. 


Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung bài kinh, 
đọc đến đâu thầy giảng tới đó. 


HI. Nội dung bài kinh. 


1. lôi nghe như vậy. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru 
(Câu-lâu), tại Kammäsadhamma (Kiền-ma-săt-đàm) - đô 
thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọoL các vị f)-khưu: “Này 
các t)-khưu.” Các tỳ-khưu trả lời Thế Tôn: “Bạch Thế 
Tôn.” Thế Tôn nói như sau: 


- Này các tỳ-khưu, đây là con đường độc nhái, 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu bị, 
diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết- 
bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 


Đoạn kinh văn này sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần 
ở một số đoạn. Đức Phật xác định Bốn Niệm xứ này 
là “Con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho 
chúng sinh, vượt khỏi sâu bi, diệt trừ khổ ưu, thành 
tựu chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn”. Đây là những nội 
hàm sẽ đạt được một khi thực hành theo con đường 
này một cách đúng mức. 


98 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Xác định như vậy là sao? Không có con đường 
thứ hai nào ngoài con đường này mà qua đó, Bát 
Chánh đạo có thê thực hiện được trọn vẹn. Với một số 
trường hợp khác thì Bát Chánh đạo có thể được thực 
hiện một phần. Nhưng Bốn Niệm xứ là con đường 
duy nhất thực hiện trọn vẹn Bát Chánh đạo. 


Thế nào là bốn? Này các tỳ-khưu, ở đây vị tỳ- 
khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ 
trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, Chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt 
tâm, tính giác, Chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 
sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
Chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


Như vậy, đức Phật giới thiệu bốn đối tượng cần 
phải minh sát: thân, thọ, tâm và pháp, rồi nói qua định 
hướng minh sát bốn đối tượng này như thế nào. 


Đối với thân, thọ, tâm, pháp đều có một định 
hướng giống nhau, đó là khi minh sát phải nhiệt tâm, 
tình giác, chánh niệm. Thầy đã nói qua về chánh 
niệm, tỉnh giác, vậy “nhiệt tâm” là gì? Nhiệt tâm ở 
đây là thay thế cho Chánh tỉnh tấn, tức là phải siêng 
năng chăm chỉ. Khi tất cả các dạng phiền não khác 
nhau xuất hiện, khi những /hzm u đã khởi lên, đang 
khởi lên, sẽ khởi lên thì mục đích của chúng ta là vượt 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 99 


qua chúng. Chế ngự tức là vượt qua, không để tham 
ưu, phiền não làm chủ. 


Bây giờ chúng ta bắt đầu đi từng cái. 
1. Quán thân niệm xứ. 
a) Về hơi thở ra vào. 


2. Này các tb-khưu, thế nào là tỳ-khưu sống 
quán thân trên thân? 


Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu đi đến khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, và ngồi 
kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. 
Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô 
dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài, vị 
ấy tuệ trì: “Tôi thở ra dài ”; hay thở vô ngăn, vị ấy tuệ 
trí: “Tôi thở vô ngắn ”; hay thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: 
“Tôi thở ra ngắn ”; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
vô”, ”y‡ ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị 
, Vị ấy tập; 


^A1#⁄ 


ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Thân thì dễ hiểu, chính là thân vật lý này. Tắt cả 
thân xác loài người dù màu da, tuổi thọ, giới tính, trẻ 
hoặc già khác nhau vẫn được cấu tạo từ những yếu tố 
giống nhau, và đều trải qua những trải nghiệm tương tự 
nhau. 


100 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Ở đây, dùng hình tượng vị tỳ-khưu như là một 
nhân vật biểu trưng cho người đang hành trì con 
đường giải thoát này. Nó cũng có thể là một vị nam 
cư sĩ, một vị nữ cư sĩ, có thể là một tỳ-khưu-ni,... 
Nhưng ở đây đưa hình ảnh tỳ-khưu có lẽ là do kết quả 
của việc san định, sắp xếp, hệ thống lại của đời sau, 
người ta dùng hình tượng tỳ-khưu như một biểu trưng 
cho tất cả những bậc tu hành khi thực hành lời dạy 
đức Phật. Và khi nói đến tỳ-khưu thì liên hệ đến đời 
sống của những vị xuất gia, không giống cư sĩ có đời 
sống gia đình, cho nên một số không gian được đề cập 
đến là liên hệ đến đời sống của vị xuất gia, là tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-H1. 


“Ở đây t)-khưu ấi đến khu rừng, đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trồng...” là không gian cần thiết 
đề vị đó thực hành về Tứ Niệm Xứ, minh sát về bốn 
đối tượng. 


“..và ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh 
niệm trước mặt.” Kiết-già là tư thế ngồi được lâu 
nhất, ôn định nhất, máu huyết dễ lưu thông đối với 
người sức khỏe bình thường. Tư thế này được tất cả 
hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng ở bên Ấn Độ khi nói 
đến tĩnh tọa là nói đến tư thế kiết-già. Ngồi kiết-già 
thì lưng dễ thăng, ngồi được lâu, dĩ nhiên là phải qua 
một thời gian tập, nhất là người trẻ. Nếu không tập thì 
lưng cũng cong giống như lưng rùa thôi. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 101 


“An trú chánh niệm trước mặt” là sao? Nói dễ 
hiểu là thế này, khi ngồi xuống thì hoàn toàn biết rõ tư 
thế mình đang ngồi và chú tâm hoàn toàn vảo tư thế 
ngồi này, chứ không phải để tâm vào cảnh vật trước 
mặt. Biết rõ trọn vẹn như thế gọi là an trú, thế thôi. 


“Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 
Thở vô đài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài ”; hay thở ra 
đài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, 
vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, vị 
ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn ”; Cảm giác toàn thân, tôi 
sẽ thở vô”, vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
ra”, VỊ ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị 


ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.” 


Ngày xưa thầy đọc cái này thầy cũng loạn trí 
luôn. Loạn trí vì từ Hán Việt quá nhiều mà hiểu được 
thì không phải dễ. Thử hỏi từ Hán Việt thế này mà đi 
vào giới bình dân thì làm sao người ta hiểu nổi. Thực 
ra cái này đức Phật nói nội dung rất đơn giản, không 
có gì cao siêu hết. 


Tỉnh giác: là tỉnh táo, không mê, không buồn 
ngủ, không có trạng thái tâm tiêu cực; tâm đang ổn 
định và hoàn toàn tỉnh táo sáng suốt. Cho nên khi tỉnh 
táo sáng suốt thì hơi thở đi vô mình biết, hơi thở đi ra 
mình biết; hơi thở vô trạng thái thế nào mình biết, hơi 
thở ra trạng thái thế nào mình biết. Ở đây nói dài hay 


102 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


ngắn là chỉ trạng thái hơi thở diễn ra như thế nào thì 
người hành trì, người minh sát hơi thở chú tâm, để ý 
đến nó, biết rõ tình trạng hơi thở đang diễn ra chứ 
không có so sánh dài ngắn gì ở đây hết. 


Trong Phật giáo phân ra năm loại 7z¡ (“Tri” tức 
là cái biết), gồm: Tưởng tri, Thức tri, Thắng tri, Tuệ 
tri, và Liễu tri. 


(1) Tưởng tri: tức là cái biết hoàn toàn trong đầu 
mình chứ không có thực ở ngoài. Ví dụ, hai bên nói 
chuyện với nhau, những thứ họ suy nghĩ và trao đổi là 
những dữ liệu trong đầu tưởng ra. Khi nói về kinh tế 
chính trị xã hội, trong đầu “có” gì thì họ tuôn ra như 
thế, chứ ngoài thực tế chưa chắc là như vậy; có thê 
nhiều hơn, ít hơn. Thế giới “biết” trong bộ não này 
hoàn toàn là tưởng, không có thực. Cuộc đời chúng ta 
sống chủ yếu bằng Tưởng tri này. 


(2) Thức tri: là năng lực biết do mình tìm hiểu, 
học tập, được giáo dục, hay do tương tác mà tiếp thu 
được. Chưa học, chưa trải nghiệm thì mình chưa biết. 
Ví dụ cả đời ở vùng núi, bây giờ thấy biên rồi thì kiến 
thức về biển mới có trong đầu. Một đứa bé chưa đi 
học, nó không có kiến thức về toán học. Nhưng khi đi 
học rồi thì có kiến thức về toán học,... Tức là những 
cái mình thu nạp được, có được do học hỏi, trải 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 103 


nghiệm sống, được giáo dục hoặc tự giáo dục, được 
gọi là Thức trl. 


(3) Thắng tri hay còn gọi là khả năng thần thông, 
thần biến. Cái đó chúng ta mơ ước suốt đời không có. 
Năng lực này chỉ đặc hữu ở một số vị đạt đến định tâm 
trong thiền ở các mức độ sâu cạn khác nhau, nhưng Ít 
nhất phải đạt Sơ định của Sơ thiền. Bằng khả năng 
định vững chãi, kiên cô như vậy họ hướng tâm đến các 
khả năng khác. Ví dụ, khi họ cần nghe tiếng của chư 
thiên ở hướng Bắc, họ hướng tâm đến đó và tùy theo 
năng lực định của bản thân mà họ sẽ nghe được ít 
nhiều. Hay họ cần đi đến một chỗ mà họ không có 
phương tiện, thì bằng khả năng định và hướng tâm 
muốn, chỉ trong tích tắc họ sẽ xuất hiện ngay chỗ đó. Ít 
nhất là có năm loại thần thông (ngũ thông), là: thiên 
nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, và biến hóa thần 
thông. Tất cả các thứ năng lực siêu nhiên ấy gọi là 
thắng tri. 


(4) Tuệ tri là cái biết trực tiếp đối với đối tượng, 
chưa qua các lăng kính chủ quan, tham sân. Nhìn cái 
ly thì cái ly không phải của tôi, của anh, hay cái ly 
mình thích, mình ghét. Cái ly, nếu diễn đạt, thì chỉ là 
cái ly thôi. Nghe tiếng động thì chỉ là tiếng động thôi; 
tức là âm thanh nguyên sơ. Cũng vậy, đối với hình 
ảnh nguyên sơ, mùi vị nguyên sơ,... chưa định hình, 
chưa có tên gọi. Khi nói tuệ tri là như vậy đó. Khi hơi 


104 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thở vào thì biết rõ hơi thở vào như vậy, không đặt tên, 
không có tham sân, không có chủ quan, chỉ biết trọn 
vẹn hơi thở diễn tiến như thế nào. 


(5) Liễu tri là cái thấy chấm dứt được sinh tử 
luân hồi, thấy được nguyên nhân của Khổ và không 
còn phiền não, không còn bị cột ràng nữa. Giống như 
một người đi trong đêm tối mờ mờ, thấy trên đường 
có vật gì ngoằn ngoèo, theo hiểu biết và kinh nghiệm 
đã có thì lập tức phán đoán đó là con rắn cho nên sợ 
không dám bước đến, đợi có người cùng đi mới vượt 
qua. Khi có chiếc xe chạy qua, nhờ có ánh đèn chiếu 
sáng, thì hóa ra vật ngoằn ngoèo đó chỉ là sợi dây 
thôi. Khi thấy sợi dây đó thì người bộ hành này lập 
tức không còn sợ hãi nữa, vững bước đi tiếp. Hoặc 
một người do đi đứng không cần thận, không quan sát 
nên lỡ bước chân sa vào vũng nước có bùn trên 
đường. Lần sau khi đi qua những chỗ tương tự, họ 
hiểu rằng chỗ này có thể có bùn dưới mặt nước, họ 
bước tránh đi để không sa vào. Cũng vậy, “cái biết” 
khi nhận ra nguyên nhân đem đến đau khổ, phiền não 
trói buộc cho mình rồi thì người ta không còn dại gì 
để mình bị cột trói bởi những ràng buộc, phiền não đó 
nữa. “Cái biết” đó gọi là liễu tri. 

Vậy “tuệ tri” là cái biết ban sơ khi mắt, tai, mũi, 


lưỡi, thân, ý (lục căn) tiếp xúc với đối tượng (trần) mà 
đối tượng khi đó chưa có tên gọi, chứ chưa nói đến 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 105 


các phê phán mang tính chủ quan. Chưa có tên gọi - 
điêu này rât quan trọng, nó chỉ là cái tiêp xúc ban sơ 
giữa cái biệt với đôi tượng. 


“Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài ”; hay 
thở ra dài, vị ấy tuệ trì: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô 
ngăn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngăn”; hay thở ra 
ngăn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”. 


Ở đây, khi nói đến hơi thở ra vô, thầy xác định 
đó là cách nói theo lý luận cho mình hiểu thôi. Vì khi 
tuệ tri là chỉ biết hơi thở thôi, chứ dài hay ngắn là 
cách diễn tả ra để mình gọi từng bước của tiến trình 
minh sát. Tuệ tri đúng nghĩa của nó là cái biết ban sơ, 
không có dài không có ngắn gì hết, mà chỉ là nhận 
biết đó là hơi thở vào, đó là hơi thở ra. Mà ngay cả 
thở vào thở ra cũng là do mình diễn đạt bằng ngôn 
ngữ về mặt lập luận cho dễ hiểu. Cái đó cũng chỉ là 
cái biết chưa mang tính chủ quan, hiểu biết áp đặt 
vao. 


“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; 
“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Nếu đầu tiên chỉ là nhận biết hơi thở trong trạng 
thái vào hay ra thì bây giờ là cảm giác toàn thân. 
““Toàn thân” ở đây có nhiều vị diễn đạt là “toàn bộ hơi 
thở”, nhưng điều này không phải. Đó là toàn bộ thân 


106 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thể thực sự. Sẽ chỉ là toàn bộ hơi thở nếu mục đích 
minh sát chỉ hướng duy nhất vào hơi thở. 


Có một từ dễ gây hiểu lầm, đó là “vị ấy rập”. 
Diễn đạt chính xác là “rọn vẹn với nó”, tức là sống 
trọn vẹn với hơi thở vào ra, cảm nhận hơi thở vào ra, 
chứ không phải “tập” thở vào, thở ra với toàn thân. 
Đây là một diễn tiến mang tính tự nhiên khi mình 
đang thực hành sống tỉnh thức. (Khi dùng từ thực 
hành cũng dễ bị hiểu nhầm là lý thuyết để thực hành). 
Ở đây là sự tự nhiên khi nhận ra hơi thở. Tiếp đó, là 
cảm giác cùng với hơi thở toàn thân. Đây là diễn tiến 
khi mình đang sống, còn thở thì là như thế. Trước kia 
mình hoàn toàn không biết bây giờ mình hoàn toàn 
biết, tức là minh sát. Khi cảm nhận được toàn thân thì 
bước tiếp theo sẽ cảm nhận luôn được cái an tịnh. Ai 
đã trải nghiệm cái này sẽ thấy: Khi mình để tâm để ý 
vào hơi thở, nhận biết hơi thở, cảm giác hơi thở toàn 
thân vào ra, thậm chí có thể cảm nhận từng lỗ chân 
lông, cảm nhận sự sống trong thân của mình đang tồn 
tại, đang diễn tiễn (nói theo văn chương, chữ nghĩa). 
Cảm giác thoải mái, an tĩnh sẽ đến một cách tự nhiên, 
không phải tập, không phải rèn luyện, tu tập gì hết. 
Minh sát là quan sát rõ diễn tiến tự nhiên diễn ra từng 
bước từng bước như vậy. 


Đức Phật dùng một ví dụ làm rõ hơn cái mà 
Ngài vừa nói: 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 107 


Này các tỳ-khưu, như người thợ quay hay học 
trò người thợ quay tuệ tri thiện xảo, khi quay đài, tuệ 
trì rằng: “Tôi quay dài”; hay khi quay ngắn, tuệ tri 
rằng: “Tôi quay ngắn.” Cũng vậy, này các t)-khưu, 
t-khwu thở vô dài, tuệ tri: “Tôi thở vô đài ”; hay thở 
ra đài tuệ tri: “Tôi thở ra đài”; hay thở vô ngắn, tuệ 
tri: “Tôi thở vô ngắn ”; hay thở ra ngắn, tuệ tri: “Tôi 
thở ra ngắn ”; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; “Án tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra ”, vị ấy tập. 


Người thợ tiện và người phụ việc là những 
người rất rành rẽ việc tạo hơi cho bễ rèn đủ ĐIÓ để 
tăng cường nhiệt độ, để thanh kim loại nóng ra, rèn 
cho dễ. Các bước diễn tiễn đó người thợ rành rẽ đến 
mức thuần thục. 


Ở đây, việc mình chưa bao giờ thở là điều chắc 
không xảy ra. Bất kỳ ai hiện diện trên cuộc đời đều 
biết thở. Nhưng có điều việc thở đó quen thuộc và 
hiển nhiên quá nên mình không lưu ý nữa. Thực tế, 
chuyện thở ra thở vô mình quen quá phải không? 
Quen như ông thợ rèn quen với bễ lò. Quen tới mức 
thuần thục như vậy rồi chứ không cần phải ngồi suy 
nghĩ xem phải thở như thế nào, thở dài thở ngắn ra 
sao, hay không còn chuyện tính toán, rèn luyện gì về 
thở nữa. Vấn đề là trước kia không biết, hoàn toàn bị 


108 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


động. Bây giờ hoàn toàn biết. Mình quán sát rõ nó 
nên mình biết các diễn tiễn của hơi thở. Và khi mình 
quán sát rõ, mình bắt đầu cảm nhận được cái kỳ diệu 
khi mình thở. 


Đầu tiên nhận biết hơi thở với trạng thái đó, tiếp 
theo là cảm nhận được an tĩnh, vắng lặng. An nh là 
trạng thái thoải mái không điều kiện. Mình chỉ thoải 
mái khi nào mình không vướng bận, không buộc ràng, 
không phải ưu tư. Khi minh sát được hơi thở, không 
chen vào bất kỳ một áp đặt nào, cảm giác cùng với 
toàn bộ thân này đi theo hơi thở vào, hơi thở ra. 


Đức Phật trình bày toàn bộ những diễn tiến có 
thể xảy ra, mà vị tỳ-khưu là một biểu mẫu về một 
hành giả, các động tác của vị ấy giống như một biểu 
mẫu trình diễn cho mình thấy, và đức Phật trình bày 
trọn vẹn, có thứ lớp, có trước có sau. 


Trong thực tế nó không hoàn toàn giống như 
thế. Sau này đi qua một vòng thầy mới thấy, có khi 
thọ về thân nó xuất hiện, có khi thọ về tâm xuất hiện 
chỉ phối, có khi hơi thở là nổi trội nhất, có khi cái tâm 
làm cho mình bị lôi cuốn nhất. Cái gì lôi cuốn nhất, 
cái gì thu hút nhất khi đó mình mới cần phải minh sát. 
Cho nên đức Phật trình bày thuận thứ, tổng quát toàn 
diện nhưng thực tế phải biết rằng cái nào lôi cuốn sự 
chú ý của mình nhất, khi đó mình mới minh sát. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 109 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy 
vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tÈ-khưu sống quán 
thân trên thân. 


Ai đọc cái này mà hiểu được thì thầy thua. Thầy 
đọc đi đọc lại bao năm mà càng đọc càng không hiểu! 
Đọc một số sách lý giải đủ thứ càng rắc rối thêm nữa. 
Vì cách trình bày ngóc ngách, nhiêu khê, rối ren quá. 
Trong khi thực tế nó chỉ thế này thôi: hơi thở là ví dụ 
đầu tiên cho vị ấy minh sát. Đó là một trong những 
hoạt động của thân. Khi vị ấy minh sát hơi thở chính 
là minh sát trên nội thân. Nếu so sánh với ngoại thân, 
tức bất kỳ thân người nào đang sống, đang tôn tại thì 
điều đó cũng xảy ra như vậy thôi. Chứ không phải 
quán nội thân là trong cái thân này rồi quán ngoại 
thân là ngoài cái thân này. Và khi một vị minh sát như 
vậy, họ sẽ nhận ra: hơi thở có vào, có ra; hơi thở có 
sinh khởi thì có diệt tận. 


Quán tánh chất của hơi thở, không phải ngồi suy 
nghĩ hay tưởng tượng ra sự sinh diệt của hơi thở. Phải 


110 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thấy rõ nó ngay trên thực tại khi mình đang thở: hơi 
thở vào tức nó xuất hiện, hơi thở ra nó biến mất (sinh 
và diệt). Thấy rõ tính sinh diệt của hơi thở khi mình 
minh sát nó, như vậy gọi là “quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên thân). 


“Có thản đáy” tức là sự xác nhận về sự tỐn tại, 
không phải việc mình tưởng tượng mơ hồ ra hoặc 
mình đang ở thế giới nào khác. Chính mình đang tồn 
tại từng khoảnh khắc với từng hơi thở. Xác định sự 
tồn tại trong từng hơi thở, và tính sinh diệt ngay trong 
từng hơi thở. 


“Vj ấy an trú Chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến Chánh trí, Chánh niệm”. Cách trình bày 
như thế tức là người ta phải có một cái gì hướng đến 
mục đích, mục tiêu; có khoảng cách không gian, thời 
gian đối với mục tiêu hướng đến. Trong khi thực tế 
diễn ra khi minh sát hơi thở, biết rõ tính chất của hơi 
thở sinh diệt, biết rõ các thứ mà mình tiếp xúc với hơi 
thở đó, tất cả đều trọn vẹn hết rồi chứ không phải 
hướng đến Chánh trí, Chánh niệm nào khác. 


“Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước vật gì ở trên đời”. VỊ ấy đang minh sát với cái 
tuệ tri đó, với cái sáng suốt tỉnh táo đó; đó cũng là chỗ 
vị ấy nương tựa, chứ không có chỗ nương tựa nào nữa 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |111 


hết. Vấn đề là, tỉnh táo sáng suốt bao gồm cả Chánh 
tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định; ba thành tố này 
hợp lại mới đủ. Tâm mình không rối ren thì mình mới 
trọn vẹn với hơi thở, tức là để tâm, gắn tâm, chú tâm 
trên đối tượng và giữ được liên tục (chăm chỉ, siêng 
năng) thì mới có thể thấy ra nó. Cho nên khi mình 
thấy ra cái gì một cách trọn vẹn (minh sát) thì trong 
đó đã có đủ niệm (Chánh niệm) và trí (Chánh trí). 
Không có nương tựa bất cứ vật gì trên đời, ngoại trừ 
cái tỉnh táo sáng suốt mà vị đó đang an trú. 


b) Về 4 oai nghỉ. 


3. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tf}-khưu đi, tHỆ ri: 
“Tôi đi”; hay đứng, tuệ tri: “Tôi đứng”; hay ngồi, 
tuỆ tri: “Tôi ngôi ”; hay năm, tuệ tri: “Tôi nằm ”. 
Thân thể được sử dụng nhự thế nào, vị ấy biết thân 
như thể ấy. 


Câu này rất quan trọng. Để phân biệt các oai 
nghi đi, đứng, ngồi, nằm. Nếu diễn tả rộng hơn thì có 
thể biến hóa thành các tiểu oai nghi, như: đi tới, đi lui, 
đi qua, đi lại, đi rồi dừng, rồi xoay....; ngồi ở chỗ này 
chỗ kia, tư thế ngồi như này, như kia,...; nằm trên 
sàng tọa, năm dưới nên đất, nằm lên đá,... nhiều cách 
để diễn đạt. Nhưng ở đây nói gọn lại chỉ bốn đại oai 
nghi. Khi đi, đứng, ngồi, nằm bất cứ hành vi cử chỉ 
nào trong đại oai nghi đó thì hành giả biết rõ trạng 


112 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thái đang tôn tại của mình, của thân, nói chính xác là 
như thê này: đi biệt là đi, đứng biệt đứng, ngôi biệt 
ngôi, năm biệt nắm. 


Nhưng có một vấn đề ở đây là nếu “tôi nằm, tôi 
ngồi, tôi đi, tôi đứng” - đưa “cái tôi” vào là trật. Nếu 
dùng như một đại từ nhân xưng trong ngôn ngữ thì 
được, nhưng hiểu như là một cái tôi để đi đứng ngồi 
nằm thì sai. Ở đây chỉ có hành động diễn tiến, đó là: 
hành động đi, hành động đứng, hành động nằm, hành 
động ngồi. Không có tôi ngôi, tôi đi, tôi đứng, tôi 
nằm. Mình phải tách bạch rõ hai vẫn đề này, nếu 
không bản ngã sẽ khởi lên. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 
sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 
khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các tỳ-khưu, như vậy t-khưu sống quán thân 
trên thân. 


Đoạn này lặp lại y hệt đoạn trên. Ở đây nhắc lại 


là không có một cái nương tựa nào ngoài nương tựa 
cái sáng suốt, cái biết rõ các hành động đang diễn ra 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 113 


trên thân, hành động về hơi thở, hành động về cảm 
giác hoặc là cảm nhận trạng thái an tĩnh toàn thân 
cùng với hơi thở. Và bây giờ là các đại oai nghĩ đi, 
đứng, ngồi, nằm đang diễn ra trên thân này, tại thân 
này, cho nên xác định “có thân đây”. 


c) Về tất cả hoạt động của thân. 


4. Lại nữa, này các t)-khưu, t}-khưu khi bước 
tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, duỗi 
tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo SanghäfT 
(Tăng-già-lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình 
đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nễm, biết rõ việc mình 
đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình 
đang làm; khi đi, đứng, ngồi, năm biẾt rõ việc mình 
đang làm. 


Đoạn này một lần nữa xác định rõ, nếu phần 
trước chỉ là các đại oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm thì 
bây giờ đi sâu hơn. Vì hình mẫu là vị tỳ-khưu nên 
phải nói chuyện mặc y, cởi y, mang bát khi đi khất 
thực và ăn uống, nhai nếm, ngủ, thức, nói chuyện, im 
lặng,... - tất cả hành động diễn ra bằng thân này, trên 
thân này, bởi thân này. Vấn đề chính là tất cả các 
hành động lớn, nhỏ đó khi diễn ra thì vị tỳ-khưu đó 
cần biết rõ việc mình đang làm. Thậm chí đại tiện, 
tiêu tiện cũng biết rõ. Hành vi lớn nhỏ đều biết rõ. 


114 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Không có hành vi nào không biết. Biết rõ ở đây là 
mình phải minh sát, biết rõ diễn tiễn của nó, bởi ở đây 
vắng bóng cái tôi nên không nói “tôi đi, tôi đứng, tôi 
nằm, tôi ngồi, tôi đại tiện, tôi tiểu tiện”, mà mô tả diễn 
tiễn các hành động đang xảy ra thôi. 


Đoạn tiếp theo: “N vậy, vị ấy sống quán thân 
trên nội thân,... như vậy tỳ-khưu sống quán thân trên 
thân” chỉ lặp lại ý các đoạn bên trên thôi, chúng ta 
không cần phải đi sâu nữa. 


d) Về 32 thể trược. 


5. Lại nữa này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu quán sát 
thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh 
tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất tịnh sai 
biệt: “Trong thán này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, thán, túy, từn, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miễng, HưƯỚC 
mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não rong đâu. " 


Tổng cộng ba mươi hai loại khác nhau và cùng 
tính chất bắt tịnh nên gọi là “ba mươi hai thể trược.” 


Nội dung này bắt đầu khác một chút. Mẫy phần 


trước minh sát là minh sát các hoạt động đang diễn ra 
từ hơi thở cho đến cảm giác trên thân, rồi bắt đầu 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |115 


minh sát các oai nghi lớn nhỏ. Bây giờ chuyên sang 
một bậc nữa, đó là quán sát và dựa trên các hiểu biết. 
Cho nên cái này vừa quán sát và vừa dựa trên hiểu 
biết về cơ thể. 


Chúng ta hầu hết không hiểu biết nhiều về cơ 
thể của mình. 


Đây là những kiến thức cơ bản về cơ thể học. 
Chăng hạn như cần phải biết trong người mình có bao 
nhiêu bộ phận, bao nhiêu cơ quan nội tạng, chức năng 
là cái gì. Cái biết này sẽ làm cho sáng tỏ vấn đề thứ 
nhất. Chúng ta biết về nó, nhưng nó vận hành như thế 
nào chúng ta có biết không? Máu chảy ra sao? Tế bào 
hoạt động ra sao? Sinh diệt thế nào? Hơi thở tại sao 
cứ ra vô hoài vậy, ai điều khiển nó? Lâu nay chúng ta 
cứ bám chặt suy nghĩ, kế từ khi bắt đầu biết cuộc đời 
này, cái này là tôi, tôi làm chủ thân tôi, tôi làm chủ 
cuộc đời tôi. Vậy mà ngay cả cái hiểu biết cơ bản về 
cơ thê mình chúng ta chẳng biết gì hết!? 


Qua phần quán cho thấy rõ các hoạt động đang 
diễn tiến trên thân, vừa minh sát vừa đối chiếu với 
kiến thức, mình biết rõ trong thân này có gì. Do vậy 
nó kèm theo tưởng. Thầy đã nói về năm loại tưởng, ở 
đây Tưởng tri và Thức tri kết hợp cho ta cái biết về ba 
mươi hai đối tượng cần phải quán tưởng này. 


116 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Trên thân này, từ đỉnh tóc cho xuống đến gót 
chân thì ngoài được bao bọc bằng da, hỗ trợ bảo vệ 
lớp da có lông, bên trong lớp da đó là mỡ rồi thịt, 
trong nữa là xương rồi gân liên kết ba trăm mấy chục 
loại xương với nhau thành bộ khung, rồi trong đó là 
các cơ quan nội tạng: tim, phổi, lá lách, thận,... Và 
mỗi thứ hoạt động theo từng hệ thống riêng: hệ thông 
tiêu hóa, hệ thông tim mạch, hệ thống hô hấp,... 


Khi đi sâu vào, có thê thấy lâu nay mình không 
biết hoặc không quan tâm, dù đã được học và có chút 
kiến thức. Nhưng có bao giờ mình suy nghĩ rằng, bên 
ngoài thân thể đẹp đẽ thế này, thì bên trong là một lô 
một lốc các thành phần kê trên? Như cổ nhân thường 
nói: “Cái thân này chỉ là túi xương, bì thịt”. 


Ba mươi hai thể trược này là con số do các 
chuyên gia về cơ thê học Ấn Độ thời đức Phật phân 
loại. Thời đại này y khoa phát triển, con số cơ quan 
nội tạng còn có thể nhiều hơn nữa; nhưng đây là con 
số cơ bản về các thành phần cơ thể của con người. 
Một hành giả khi quán sát về nội thân đề thấy tính bắt 
tịnh của nó nhằm phá tan cái ảo tưởng, ảo giác lâu 
nay của chúng ta đối với thân thể của mình là tốt đẹp, 
hay ho và luôn cô gắng bảo vệ, giữ gìn nó theo cái lối 
trìu mến, thương yêu, chăm sóc nó. Không biết rằng, 
thân thể này vốn được xây dựng trên nền tảng tính 
sinh diệt, và có bản chất bắt tịnh. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |117 


Này các T)-khưu, cũng như một bao đô, hai đâu 
trồng đựng đây các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu 
lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đồ các hột 
ấy ra và quan sát: "Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây 
là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đáy là mè, đây là hột lúa đã 
xay rồi. " Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, một T)-khưu quán 
sát thản này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất 
tịnh sai biệt: "Trong thán này, đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, túy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, 
mật, đàm, mu, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước múi, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não 
trong đâu. " 


Ở ví dụ sau, khi quán tưởng đi sâu vào chúng ta 
sẽ thấy rõ các bộ phận trong cơ thể mình từng loại, 
từng thứ giống như một người có đôi mắt sáng cầm 
một cái túi trong đó có nhiều loại đậu xô ra coi, đếm 
trong bao đó nào là đậu đen, đậu đỏ, đậu trăng, đậu 
vàng, đậu nâu, đậu xanh,... đủ loại. Người ấy biết 
phân biệt các loại đậu như thế nảo. Cũng vậy, một 
người tỉnh táo sáng suốt minh sát nội thân bên trong 
này cũng thấy vậy: đâu là xương, là máu, tủy, gân, 
phối, tim,... để thấy ra thân này là một hợp thể mà bản 
chất của nó là bắt tịnh. 


118 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Cơ thê này một ngày mà không tắm thì sao? Áo 
quần của mình, theo phép quán của một vị xuất gia, 
vốn không phải bắt tịnh nhưng khi mình mặc vào, một 
lúc sau ra mô hôi thắm đẫm thì nó trở thành bắt tịnh. 
Do cái thân bắt tịnh nên y phục che thân một thời gian 
cũng thấm cái bắt tịnh luôn! Mùa hè nóng nực này mà 
hai ngày không tăm, thì tóc và cơ thể bốc mùi. Có 
những người một tuần không tắm thì là như xe rác đi 
qua nhà luôn! 


Khi mô xẻ ra bằng cách quán tưởng mới thấy cái 
bất tịnh của thân này, để bớt đắm say như thói quen 
bấy lâu nay. Mình có che đậy cỡ nào, khéo tô trát như 
thế nào đi nữa thì bản chất bất tịnh vẫn là bất tịnh 
thôi. Việc quán sát này để làm thay đổi cái nhìn sai 
lầm, ảo tưởng về thân. Chứ không phải thấy ra rồi thì 
thôi kệ, tắm làm chi mất công vì bản chất nó là dơ 
bắn, không sạch rồi! Đó là một lối suy nghĩ cực đoan 
khác. 

Sau khi quán sát mọi thứ, sẽ thấy ra chỉ có minh 
sát mới thấy được vấn đề. Đó là chỗ nương tựa của 
hành giả. Không có nương tựa nơi nào khác! Đó mới 


là Chánh niệm, đó mới là Chánh trí. 


e) Về 4 nguyên tó - tứ đại. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |119 


6. Lại nữa này các t}-khưu, 0" -khưu quán sát 

thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: 

“Trong thản này có địa đại, thủy đại, hóa đại và 
phong đại `. 


Quan niệm của Phật giáo về vũ trụ và nhân sinh 
có nhiều điểm tương đồng với Ấn giáo và rất khác với 
Trung Quốc. Vũ trụ luận của Trung Hoa dựa trên một 
sỐ quan niệm như thái cực, lưỡng nghi, ngũ hành,... 
và mối liên hệ giữa con người và trời đất thì có tam 
tài (thiên, địa, nhân). 


Ấn giáo và Phật giáo đối với vấn đề hình thành 
của vũ trụ và các nguyên tô hình thành nên con người 
đều thống nhất với nhau là tối thiểu có bốn đại nguyên 
tô là đất, nước, lửa, gió (một số nơi phát triển thành 
sáu nguyên tố: bốn nguyên tố đó cộng thêm fic và hư 
không). Đây là nguyên tố hiểu theo nghĩa rộng, bao 
gồm cả triết học, tư tưởng và một phần của vật lý học, 
chứ không phải hoàn toàn vật lý học. 


Đất ở đây không phải là “đất” cụ thể mà là tính 
chất của đất. Tức là cái gì có đất là phải có không gian, 
trương ra, thu hẹp lại. Cái gì ầm ướt thì ta gọi là nước. 
Cái gì có nhiệt độ lạnh, nóng thì gọi là hỏa. Cái gì có 
khoảng không, xê dịch, dao động gọi là phong. Cho 
nên tứ đại là bốn yếu tô lớn kết hợp tạo nên các dạng 
vật chất khác nhau trong vũ trụ. Nếu bây giờ có con 


120 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


người nữa thì cộng thêm một yếu tố thứ năm nữa là 
thức; và một số chủ trương rằng, bên cạnh phong đại 
phải có không đại nữa, tức khoảng trống. 


Hiện nay khoa học xác nhận rằng khi dùng kính 
hiển vi cực đại phóng lớn soi chiếu thì hóa ra cơ thê 
mình không phải là một khối đặc, mà được liên kết 
bởi các hệ thống khác nhau; chăng chịt các khoảng 
trống giữa các hệ thống này giống như khoảng trống 
giữa đường xá là đồng ruộng. Hệ thống trong cơ thê 
mình kết nối lại với nhau làm nhiệm vụ như hệ thông 
giao thông, phần còn lại là khoảng trống. Hóa ra 
người xưa đã sớm nhận ra điều này; và họ nói rằng, 
cần đưa thành tố không đại vào trong kết câu của các 
dạng vật chất. Nhưng về nên tảng cơ bản vẫn chỉ là tứ 
đại thôi. 


Khi đức Phật thuyết giảng, những cái gì có sẵn, 
hợp lý thì Ngài sử dụng đề truyền đạt thông tin, không 
quan trọng lắm việc nó chính xác 100% hay 95%. Sau 
khi phân tích về bắt tịnh, ta phân tích về nền tảng hình 
thành của vật chất, chính là nói đến cái thân được kết 
hợp bởi bốn đại này. Như vậy, cơ thể bất tịnh này với 
các bộ phận lớn nhỏ, về mặt kết cấu nền tảng thì nó 
được hình thành dựa trên cơ sở tứ đại (đất, nước, lửa, 
gió) như vừa phân tích. 


Ta đi tiếp. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 321 


Này các tỳ-khưu, như một người đồ tế thiện xảo, 
hay đệ tử của một người đồ tế giết một con bò, ngồi 
cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy 
này các t)-khưu, vị t-khưu quán sát thân này về vị trí 
các giới và vê sự sắp đặt các giới: “Trong thân này 
có địa đại, thủy đại, hóa đại và phong đạt `. 


Giống như người đồ tế và học trò giỏi giang của 
người đồ tế khi giết một con vật xong, xẻ thịt nó, nhìn 
vào trong đó biết từng bộ phận ở chỗ nào rất rõ, nhắm 
mắt lại họ cũng biết chính xác như thế. Một hành giả 
khi minh sát về tứ đại trong thân này cũng nhận rõ cái 
gì trong thân này thuộc về hỏa đại, cái gì trong thân 
này thuộc về thủy đại, cái gì trong thân này thuộc về 
phong đại, cái gì trong thân này thuộc về địa đại. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 
sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 
khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy VỌNg 
hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán thân 
trên thân. 


122 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Thầy nói rõ chỗ này một chút. Khi nói “quán 
thân trên nội thân” là thê này: Trên chính thân khi 
minh sát sẽ thấy một sự thực là, bản chất cái thân này 
hoặc thân của chúng sinh khác cũng một tính chất như 
nhau. Cho nên, “sống guán thân trên nội thân, hay 
sống quán thân trên ngoại thân,... ” là mối liên hệ như 
vậy chứ không phải phía trong cái thân này, phía 
ngoài cái thân này. 


Như các đoạn trước, khi thấy rõ các tính chất 
của từng phần trong cơ thê chỉ là yếu tố tứ đại, vị ấy 
xác tín một điều: Vì được hình thành bởi tứ đại, nên 
khi tứ đại hòa hợp thân này tôn tại, gọi là sinh; tứ đại 
bất hòa phân rã, không tồn tại nữa, gọi là diệt. 


f) Về 10 tướng tử thi. 


7. Lại nữa này các tỳ-khưu, tỳ-khưu như thấy 
một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai 
ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh đen 
lại, nát thối ra. T)-khưu quán thân ấy như sau: “Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy”. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 
sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 
khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |123 


hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các tỳ-khưu, như vậy t)-khưu sống quán thân 
trên thân. 


Ở đây đối tượng được quán sát là một thi thể, 
tức không còn là một cơ thể sống nữa, mà là một xác 
chết được quăng bỏ trong nghĩa địa. Bước sang một 
giai đoạn quán mới để thấy rõ hơn tính bất tịnh và 
tính hoại diệt của thân dựa trên những biến đổi. 


Có thể so sánh với một người đang sống, máu 
huyết đang chảy, các cơ quan nội tạng đang hoạt động 
tốt nên nhìn thấy hồng hào linh hoạt. Nhưng một xác 
chết, hơi thở không còn, sự sống bị đình chỉ, thì nó 
nằm đơ ra không động đậy. Đây là ví dụ thân người 
chết bị quăng bỏ ngoài nghĩa địa, và dưới tác động 
của thời tiết năng, gió,... và sau đó bị các loài côn 
trùng tìm đến để kiếm ăn. 


Trong vòng từ ba đến năm ngày, các thay đổi sẽ 
tuần tự diễn ra như thế này: Cái xác này mới đầu chỉ 
là một cơ thể mất máu, mang màu sáp. Sau đó một 
thời gian bắt đầu xanh đen lại rồi trương phình lên. 
Ngoài da thì bị nứt nẻ, các chất nước tươm ra từ thất 
khiếu (hai mắt, hai mũi, hai tai, miệng) hoặc cửu 


124 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


khiếu (thêm đường tiểu tiện và hậu môn), các chất bất 
tịnh này từ từ rỉ ra. Ruôi, bọ và các loài côn trùng 
sống nhờ xác chết bắt đầu tìm đến đẻ trứng vào thi 
thể. Trứng nhanh chóng nở ra ấu trùng, giòi, chúng ăn 
từ trong ăn ra. Hôi hám thì khỏi nói. Mùi hôi của xác 
chết thì không có mùi gì so sánh được! Dù khi sống 
ăn uống toàn những đồ ngon, bổ dưỡng nhưng khi 
chết rồi mùi hôi của con người thì chắc không có mùi 
nào bằng. 


Quán sát một xác chết từ khi không còn sự sống 
biến đổi từng ngày, mắt ta nhìn thấy, mũi ngửi được 
mùi,... thì khi đó cảm nhận của chúng ta về thân xác 
này là gì, thích hay không thích? Nhìn thấy là chán 
chường ngay tức khắc chứ thích gì nổi. Nhưng vấn đề 
không phải chuyện quán để mình thích hay không 
thích, mà là thấy ra tính chất, bản chất nó là vậy. Từ 
đó, điều chỉnh những nhận thức thiển cận, lệch lạc của 
mình về quan niệm có một cái thân xinh đẹp, tươi 
tắn,... Những cái nhìn thiên cận, sai lệch đó được lột 
bỏ, trở lại với sự thực không che đậy là thân này bất 
tịnh, hôi hám, bẩn thiu cũng như muôn loài động vật 
khác khi chết. 


§. Lại nữa này các t)-khưu, t)-khưu như thấy 
một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài qua 
ăn, hay bị các loài diều hấu ăn, hay bị các chữm kên 
ăn; hay bị các loài chó ăn; hay bị các loài đã can ăn, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |125 


hay bị các loài côn trùng ăn. Tỳ-khưu quán thân ấy 
như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là 
như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy ”. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 
sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 
khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thán 
đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy VỌNg 
hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán thân 
trên thân. 


Đây cũng là một cách quán để thấy rõ cái bất 
tịnh trên một sự kiện thực chứ không phải tưởng 
tượng ra. Nếu quán thân bất tịnh bằng kiến thức, hiểu 
biết của mình khi được học về cơ thê học, chúng ta 
thường dùng cái biết của tưởng và cái biết của thức, 
thì đối với quán xác chết các dạng khác nhau là thực 
kiện (dữ kiện hay sự kiện thực chứ không phải tưởng 
tượng ra hoặc nhớ lại). Tức là đến tận nghĩa trang, 
nhìn tận mắt, ngửi tận mũi chắc hăn sẽ có ấn tượng 
mạnh hơn, sâu sắc hơn. 


Thời đại bây giờ thì mình không cần phải tới tận 
hiện trường vì loại nghĩa địa như thế không còn. Mặt 


126 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


khác, phim ảnh về các xác chết cũng có tác dụng gần 
gần như thế, chỉ thiếu mùi hôi thối thôi. Vẫn đề ở đây 
là khi nhận ra cái thân này tính chất là vậy, bản chất là 
vậy. Đã có thân thì khi chết nó sẽ bị tiêu hoại bởi 
nhiều hình thức khác nhau, trong đó hình thức bị 
quăng bỏ ngoài nghĩa địa, bị các loài chim chóc, thú 
hoang, đã can, côn trùng ăn,... là điều có thể xảy ra 
đối với thân này. 


9. Này các tỳ-khưu, lại nữa, tỳ-khwu như thấy 
một thỉ thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa; với các 
xương côn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các xương còn liên 
kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính 
máu, còn được các đường gân cột lại; với các Xương 
còn liên kết với nhau, không còn dính thịt và máu, còn 
được các đường gân cột lại; chỉ còn có xương không 
dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đáy là 
xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, 
ở đây là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là xương đâu,... T)-khưu quán thân 
ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh 
là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 
sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 
khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 1327 


hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các tỳ-khưu, như vậy t-khưu sống quán thân 
trên thân. 


Đối tượng để quán sát về thi thể đần dà suy hoại 
đến mức: sau khi bị quăng bỏ ở nghĩa địa một thời 
gian khá lâu, tất cả các phần mềm bị các loài thú hoặc 
côn trùng xử lý hết sạch. Dạng đầu thì còn chút ít thịt 
và máu, gân cốt liên kết lại, bộ xương còn nguyên. 
Dạng thứ hai thì thịt máu cũng không còn, chỉ còn 
chút gân liên kết lại. Dạng thứ ba thì gân cũng đút hết, 
khô hết rồi nên xương không còn được liên kết, năm 
rải rác chỗ nảy xương tay, chỗ nọ xương chân, chỗ kia 
xương đầu, xương ống,... Nhìn thấy các hiện tượng 
của thân sau khi chết, hoại diệt từng phần từng phần 
thì hành giả xác định một điều là thân này tính chất là 
như thế, bản chất là như thế, không thể khác được. 


10. Lại nữa này các tb-khưu, tỳ-khưu như thấy 
một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trắng màu vỏ ốc...; chỉ còn một đồng xương 
lâu hơn một năm...; chỉ còn là xương thối trở thành 
bột. Tỳ-khưu quán thân ấy như sau: “Thân này tánh 
chất là như vậy, bản tảnh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh chất ấy ”. 


128 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 
sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 
khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán thân 
trên thân. 


Ở đây thi thể con người trải qua giai đoạn cuối 
cùng, chỉ còn toàn là xương trắng màu vỏ ốc, một 
nắm xương, một nhúm xương hoặc lâu hơn một năm, 
trải qua mưa nắng bị mục rữa ra thành bột. Khi quán 
sát sự thực như thế, vị ấy phải thấy thân này tính chất 
là vậy, bản tánh là vậy, không thê khác đi được. 


Tóm tắt. 


Tổng kết lại phần quán thân, chúng ta có các 
bước minh sát về thân: 


(1) Thứ nhất là hơi thở, cảm giác khi hơi thở vào 
ra. Tiếp đó là cảm nhận về an tịnh. Nhờ mình minh 
sát, tuệ tri với hơi thở, cảm nhận được thoải mái an 
lạc khi biết rõ hơi thở vào ra, nhưng không xen vào 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |129 


bât cứ tạp niệm nào, một chủ quan tư kiên nào khi 
minh sát mà chỉ có tuệ tri thôi. 


(2) Thứ hai là minh sát về các oai nghi. Đầu tiên 
là các đại oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm. Sau đó là các 
tiêu oai nghi. Nghĩa là nếu khi đi đứng ngồi nằm, mặc 
Y, CỞI ÿy, ăn cơm, uống nước, nhai, nuốt, đại tiện, tiểu 
tiện,... tất cả các hoạt động diễn ra bằng thân này, bởi 
thân này, trên thân này đều minh sát, nhận biết một 
cách rõ ràng. Tuy nhiên, ở đây cần hiểu là, nhận biết 
các hành động diễn ra nhưng không có bóng dáng của 
cái tôi, chỉ minh sát các hoạt động diễn ra trên thân 
này theo từng bước từng bước hoặc liên tục ở dạng 
này dạng kia. 


(3) Tiếp theo quán sát sâu hơn bằng cách nhìn 
vào trong thân này, phân biệt rõ ba mươi hai thể 
trược. Trước hết là quán sát từ trên đỉnh tóc xuống gót 
chân. Thấy rõ thân này như một cái túi da phía ngoài, 
bên trong là các cơ quan nội tạng khác nhau, mà theo 
như liệt kê chúng ta thấy đủ các phần như: tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, xương, tủy, gân, thận, phối... 
Minh sát như thế dựa vào Tưởng tri và Thức tri. 
Chúng ta biết rõ hình dạng chúng như vậy, vị trí 
chúng trên/trong cơ thê này như vậy để xác định một 
điều là thân này thực ra chỉ là một hiện hữu mang tính 
tổ hợp, được hình thành, xây dựng nên bởi nhiều 
thành phần khác nhau mà nền tảng là dựa trên tứ đại. 


130 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


(4) Rồi chúng ta minh sát về tứ đại: đất, nước, 
lửa, gió. Các tính chất ấy về mặt nguyên lý nó là như 
thế nhưng cụ thê nó sinh ra các cơ quan nội tạng với 
các vận hành, tồn tại và phát triển của thân thê này. 


(5) Cuỗi cùng, thân này có sinh thì có diệt, một 
lúc nào đó thì thân này chết. Ta quán tưởng nó, minh 
sát nó bằng cách ra tận nghĩa địa để xem một thi thẻ, 
một xác chết được quăng bỏ mấy ngày thay đôi như 
thế nào về hình thức bên ngoài. Dưới tác động của 
ngoại giới từ thời tiết mưa nắng cho đến các loài thú 
hoang tranh giành, xâu xé, cơ thể bắt đầu bị phân hủy 
cho đến khi hoại diệt. Người ta thống kê có đến chín 
trạng thái khác nhau của thi thể từ khi chết cho đến 
khi trở thành cát bụi, gọi là cửu tưởng quán (quán 
tưởng chín giai đoạn phân hủy của tử thì). 


Đi qua một vòng như thế để biết khi minh sát 
thân không phải chỉ minh sát khi nó còn sống, mà 
minh sát cả khi thân này bị hoại diệt để thấy rõ bản 
chất của thân này có sinh có diệt, bản chất của thân 
này mang tính tổ hợp, bản chất của thân này là bất 
tịnh. Tất cả những minh sát và quán tưởng ấy giúp 
cho chúng ta loại trừ dần, phá bỏ dần những nhận 
thức, hiểu biết, quan điểm, quan kiến sai lầm về thân 
này. Do những quan điểm sai lầm nên thường bám 
víu, cưng chiều, bảo vệ thân này quá mức, nên khó 
tránh khỏi đau khổ, sầu muộn. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |131 


2. Quán thọ niệm xứ. 


11. Này các tỳ-khưu, như thế nào tÈ-khưu sống 
quán thọ trên các thọ? 


Này các t)-khưu, ở đáy t)-khưu khi cảm giác lạc 
thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ”; khi cảm giác 
khổ thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác khổ thọ”; khi cảm 
giác bắt khổ bất lạc thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác bất 
khổ bất lạc thọ”. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vát 
chất biết rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất”. 
Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, biết 
rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất”. 
Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, biết rằng: 
“Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất”. Hay khi cảm 
giác khô thọ không thuộc vật chất, biết rằng: Hư đơ)) 
cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất ”. Hay khi cảm 
giác bắt khổ bất lạc thọ thuộc vát chất, biết rằng: 
“Tôi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ thuộc váf chất”. 
Hay khi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ không thuộc vật 
chất, biết rằng: “Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ 
không thuộc vật chất”. 


Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ, 
hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán 
thọ trên cả các nội thọ, ngoại thọ, hay sống quán tánh 
sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận 
trên các thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các 


132 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thọ. “Có thọ đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vát gì ở trên đời. Này các tfỳ-khưu, như vậy t- 
khưu sống quán thọ trên các thọ. 


Thọ có hai loại là: thọ vật lý và thọ tâm lý. 
Thọ vật lý sẽ xảy ra ba trạng thái: 


- Một, là khổ thọ. Nó là những đau đớn, thống 
khổ, bất toại nguyện đối với thân. Ví dụ như nóng, 
lạnh, kiến căn, bị tát thì khó chịu; đau đớn khi dẫm 
phải cái gai,... 


- Hai, ngược lại là /ạc /họ. Trời đang nóng thế 
này mà có luồng gió mát phả vào là thấy dễ chịu, 
thoải mái; đang ngồi học căng thăng thế này thầy bảo 
cho nghỉ cái là thấy khỏe phải không nào. Tất cả 
những cái gì ngược lại với cái khổ, khi xúc chạm 
khiến mình thoải mái, những cảm giác khiến mình 
vừa lòng, vừa ý gọi là lạc thọ. 


- Ba, là phi khổ phi lạc thọ. Nghĩa là nó nhẹ quá, 
không tạo ấn tượng cho chúng ta. Ví dụ, khi bị con 
kiến cắn thì mình cảm nhận rõ khổ thọ. Nhưng có một 
con gì đó nhỏ hơn con kiến cắn mình, mà cái da chỗ 
đó nó dày quá nên không tạo cảm giác gì, không gây 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 133 


ấn tượng gì với mình cho nên xem như không có. 
Tạm gọi là cảm thọ này là cảm giác dửng dưng. 


Thọ tâm lý cũng có ba loại: 


- Một, những gì làm cho tâm mình an vui, thích 
thú, sung sướng, hưng phấn.... cái đó gọi là hỷ thọ. 


- Hai, ngược lại cái gì làm mình phải buồn 
phiền, lo nghĩ, phải nặng lòng, ưu tư, phiền muộn,... 
cái đó gọi là w thọ. 


- Ba, trạng thái ở giữa hai trạng thái hỷ và ưu 
này được gọi là vô ký. Về mặt tâm lý, vô ký là không 
ghi nhận (“ký” là ghi nhận). Ví như, mình nghe tin 
người thân bị tai nạn giao thông tế gãy chân giữa 
đường lập tức mình sững người, đau đớn. Đây là ưu 
thọ. Nhưng nếu đó chỉ là một người xa lạ nào đó thì 
có tác động đến mình không? Không! Vì không dính 
dáng gì nên mình dửng dưng, không có cảm nhận nào 
về chuyện đó, nên gọi là vô ký. 


Vậy mình đã có khái niệm về cảm thọ, cảm giác 
nên mình đã phân biệt được thọ nào về vật lý và thọ 
nào thuộc về tâm lý. Trong kinh thì cách nói nôm na vì 
đức Phật đang dạy cho đối tượng là người bình dân, 
nhưng sau này khi người ta hệ thống hóa lại, đặc biệt là 


134 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


trong Vi Diệu pháp, công tác phân tích, hệ thống rất 
chuẩn mực. 


Ở đây, đức Phật dạy: “Sống quán thọ trên các 
nội thọ,... ngoại thọ,... `, tức là minh sắt thấy rõ khi ta 
tiếp xúc với các đối tượng và sinh ra cảm giác về thân 
hoặc về tâm thì cần phải siêng năng chăm chỉ, tỉnh táo 
sáng suốt để vượt qua nó như thế nào. Dù loại thọ nào 
xuất hiện trong thân này, tâm này thì hành giả phải 
nhận biết bản chất của nó. Quan trọng là mình đang ở 
trong trạng thái thọ nào thì minh sát, biết rõ đang tiếp 
xúc, đang cảm giác với loại thọ ấy. 


3. Quán tâm niệm xứ. 


12. Này các tỳ-khưu, như thế nào tỳ-khưu sống 
quán tâm trên tâm ? 


Này các t)-khưu, ở đáy vị t}-khưu: “Với tâm có 
tham, biết rằng tâm có tham”; hay “với tâm không 
tham, biết rằng tâm không tham”; hay “với tâm có 
sân, biết rằng tâm có sân”; hay “với tâm không sân, 
biết rằng tâm không sân”; hay “với tâm có sỉ, biết 
rằng tâm có sỉ”; hay “với tâm không sỉ, biết rằng tâm 
không sỉ”; hay “với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm 
được thâu nhiếp”; hay “với tâm tán loạn, biết rằng 
tâm bị tán loạn”; hay “với tâm quảng đại, biết rằng 
tâm được quảng đạt”; hay “với tâm không quảng đại, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |135 


biết rằng tâm không được quảng đại”; hay “với tâm 
hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn”; hay “với tâm vô 
thượng, biết rằng tâm vô thượng”; hay “với tâm có 
định, biết rằng tâm có định”; hay “với tâm không 
định, biết rằng tâm không định”; hay “với tâm giải 
thoát, biết rằng tâm có giải thoát”; hay “với tâm 
không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát ”. 


Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay 
sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm 
trên nội tâm, ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh 
khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, 
hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. “Có tâm 
đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các tb-khưu, như vậy vị tỳ-khưu sống 
quán tâm trên tâm. 


Tâm là khả năng biết, năng lực biết. Tâm chỉ 
xuất hiện khi có cảnh, vì biết luôn luôn có đối tượng, 
không phải tự biết. 


Tâm nếu phân chia ra thì khá rắc rối. Ai có học 
Vi Diệu pháp sẽ biết cái rắc rối của nó như thế nào. 
Người ta phân loại bao nhiêu tâm thiện, bao nhiêu 
tâm bất thiện, bao nhiêu tâm Dục giới, bao nhiêu tâm 
Sắc giới, bao nhiêu tâm Vô sắc giới, bao nhiêu tâm 


136 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


siêu thê. Nhưng chuyện đó dành cho các nhà chuyên 
môn chia chẻ ra mà tìm hiêu. Mình chỉ cân biêt một 
sô định nghĩa về tâm đê nhận diện nó là gì thôi. 


Đức Phật nói gì về tâm? Đó là các trạng thái 
xuất hiện bên trong chúng ta: trạng thái tham, trạng 
thái không tham, trạng thái sân, trạng thái không sân, 
trạng thái s1, trạng thái không s1 hoặc trạng thái tâm 
ghi nhớ, hoặc không ghi nhớ (tâm có niệm hay không 
có niệm),... là một số trạng thái được đức Phật trình 
bày khi đề cập đến tâm. Như vậy chúng ta cần biết 
quán sát “các trạng thái biết”, khi chúng xuất hiện trên 
thân tâm này. 


Ở đây, đối với một vị minh sát trạng thái tâm 
không cần phải đi vào ngóc ngách; giống như bác sỹ 
khi chẩn bệnh chỉ cần xem hiện tượng bệnh là gì, biết 
nguyên nhân có thể gây bệnh là gì để cho thuốc thôi, 
chứ không cần đi sâu vào cơ thể bệnh nhân để coi 
máu huyết làm sao, cái gì vận hành trong đó, hoặc tìm 
hiểu về lý lịch bệnh nhân. Cũng thế, ở đây chúng ta 
chỉ nói về: “Tâm có tham, tâm có sân, tâm có si, hoặc 
là tâm không tham, tâm không sân, tâm không sỉ”. 


Tâm tham là trạng thái tâm ưa thích vì nó hợp 


với quan điêm của mình. Khi có thích rôi người ta 
muôn thân cận, kéo dài cái thân cận đó ra hay mạnh 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |137 


hơn nữa là muôn có, muôn sở hữu, muôn chiêm hữu. 
Đó là các đặc tính của tâm tham. 


Sân là mặt kia của tham. Thường khi tâm tham 
không được thỏa mãn thì sân khởi lên. Sân là trạng 
thái bất bình với cái hiện tại, không chấp nhận cái 
hiện tại. Đầu tiên chỉ là phản ứng tiêu cực trong tâm, 
sau đó là phản ứng mạnh mẽ hơn bằng lời nói, hành 
vi, cử chỉ, thái độ. Từ sân mới sinh ra phẫn, sinh ra 
hận, sinh ra thù,... Những bước diễn tiến khác nhau 
của cấp độ sân càng ngày càng cao. 


Khi tham sân có mặt, chúng sinh thường bị lôi 
đi, không làm chủ được. Khi ấy, người đó không còn 
tỉnh táo sáng suốt, tức là đang sỉ. Người tỉnh táo, sáng 
suốt sẽ không bị tham sân chỉ phối. Trong tình huống 
cụ thể nào đó, sỉ tương đối độc lập với tham và sân. 
Nó là trạng thái lưỡng lự, bất quyết, nghi ngờ - cả ba 
tính chất này thuộc về tâm sĩ. 


“Với tâm có tham, biết rằng tâm có tham ”; hay 
“với tâm không tham, biết rằng tâm không tham”; 
hay “với tâm có sân, biết rằng tâm có sân ”; hay “với 
tâm không sân, biết rằng tâm không sân”; hay “với 
tâm có si, biết răng tâm có sỉ”; hay “với tâm không 
sỉ, biết rằng tâm không sỉ ”. 


138 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Hành giả phải nhận ra ngay tất cả các trạng thái 
tâm lý xuất hiện trên bề mặt cái biết này. Tâm có 
tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, 
tâm có sỉ biết tâm có sỉ; hoặc ngược lại, tâm không có 
tham, không có sân, không có si thì cũng biết liền. Vì 
không phải lúc nào mình cũng tham. Tham có lúc! 
Không phải lúc nào mình cũng sân. Sân cũng có lúc! 
Và không phải lúc nào mình cũng sI. 


Có những lúc tâm mình không bị tham, sân, sĩ 
chi phối. Có những lúc tâm mình không có đối tượng 
nào thì thảnh thơi, nhẹ nhàng. Đó chính là tâm không 
tham, không sân, không s1. 


“Với tâm thâu nhiễp, biết rằng tạm được thâu 
nhiếp”; hay “với tâm tán loạn, biết rằng tâm bị tán 
loạn ”; hay “với tâm quảng đại, biết rằng tâm được 
quảng đại”; hay “với tâm không quảng đại, biết rằng 
tâm không được quảng đại”; hay “với tâm hữu hạn, 
biết rằng tâm hữu hạn”; hay “với tâm vô thượng, biết 
răng tâm vô thượng ”; hay “với tâm có định, biết rằng 
tâm có định”; hay “với tâm không định, biết rằng tâm 
không định”; hay “với tâm giải thoát, biết rằng tâm 
có giải thoát”; hay “với tâm không giải thoát, biết 
rằng tâm không giải thoát”. 


“Thâu nhiếp” là tâm không buông lung, không 
chạy nhảy ra bên ngoài, tâm ở trong vòng kiểm soát 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |139 


được. Nói cách khác, là mình biết mình đang làm gì, 
không cho cái biết này chạy lung tung vào những đối 
tượng không cần thiết. Mình đang hướng vào cái gì 
thì mình trọn vẹn với cái hướng tâm đó. Khi nói “tâm 
không thâu nhiếp” tức là tâm bị tán loạn, chạy lăng 
xăng, lúc bám cái này lúc bám cái khác, không yên 
một chỗ. Với hành giả đang minh sát thì thái độ đúng 
đắn là: tâm tán loạn, biết rằng tâm bị tán loạn; tâm 
không tán loạn, biết rằng tâm không tán loạn. 


“Với tâm quảng đại, biết rằng tâm được quảng 
đại”; hay “với tâm không quảng đại, biết rằng tâm 
không được quảng đại”; hay “với tâm hữu hạn, biết 
rằng tâm hữu hạn”; hay “với tâm vô thượng, biết 
răng tâm vô thượng”; hay “với tâm có định, biết rằng 
tâm có định ”; hay “với tâm không định, biết rằng tâm 
không định”; hay “với tâm giải thoát, biết rằng tâm 
có giải thoát”; hay “với tâm không giải thoát, biết 
rằng tâm không giải thoát”. 


Những trạng thái tâm này phức tạp hơn, cao 
hơn. Tâm chúng sinh bình thường thì ngang tham, 
sân, sỉ, thâu nhiếp hoặc tán loạn. Nhưng khi nói “tâm 
quảng đại” bắt đầu người ta nói đến tâm vô lượng. 


Tâm vô lượng chỉ có ở các hành giả tu tập thiền 


với tâm vô lượng, chăng hạn như Tứ vô lượng tâm. 
“Vô lượng tâm” ở đây không còn là khái niệm triết 


140 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


học theo tâm từ, bi, hỷ, xả của loài người, mà là một 
thiền án lấy đối tượng là từ, bi, hỷ, xả. Người ta tu tập 
theo hướng phát triển cái tâm đó bằng năng lực định. 


Tâm của Dục giới là tâm hữu hạn. “âm vô 
thượng” là nói tâm của thiên, tâm của các vị đã đạt 
đên trình độ tâm ở cõi Sắc giới và Vô sắc gIới. 


“lâm có định, tâm không định” chỉ dành cho 
các vị trong thế giới thiền, đã chứng Sơ thiền, Nhị 
thiền, Tam thiền, Tứ thiền. Khi nhập định thì các vị 
ấy biết rằng tâm ở trạng thái định; khi tâm không ở 
trạng thái định biết rằng tâm không ở trạng thái định. 
Đối với một hành giả không hành thiền thì không cần 
quan tâm. 


“Với tâm không giải thoát, biết rằng tâm không 
giải thoát” là chỉ tâm các vị đã bước vào dòng chảy 
giải thoát, không phải đối tượng quán tâm của phàm 
nhân. Bao giờ bước qua cửa giải thoát thì mới nói tâm 
giải thoát hay là tâm không giải thoát. 


Đối với chúng sanh phàm tình cần nhận biết tâm 
có tham hay tâm không tham, tâm có sân hay tâm 
không sân, tâm có sỉ hay tâm không si, tâm thâu nhiếp 
hay tâm tán loạn. Đối với hành giả đang hành thiền có 
thê thêm tâm quảng đại. Chỉ cần biết thế là đủ. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |141 


Trên thực tế mình phải quán sát được, phải biết 
đang diễn ra trạng thái tâm như thế nào, như VẬY gỌI 
là quán tâm. 


4. Quán pháp niệm xứ. 


Pháp là loại đối tượng cuối cùng. Trong bốn đối 
tượng, pháp là khó hiểu nhất. Pháp trong Päli là 
“dhamma”. Từ “dhamma” này nhiều nghĩa, nên tùy ngữ 
cảnh, tùy tình huống mới hiểu ngữ nghĩa nó là cái gì. 


- (1) Pháp là lời dạy của đức Phật, là Phật Pháp 
hoặc Giáo pháp, trong câu “Ye ca dhammaä” hoặc 
“Namo Dhammäya”. 


- (2) Pháp là thế giới hiện tượng hoặc hiện tượng 
giới trong câu Hán Việt: “Pháp giới chúng sinh”. 


- (3) Pháp là cách thức, phương pháp, giải pháp, 
cách thức thực hiện vấn đề gì đó. 


- (4) Pháp là chân lý, sự thực tối hậu. Chắng hạn 
như câu chuyện thiền Trung Quốc. Một thiền sinh hỏi 
vị thiền sư ý chỉ của Phật Pháp là gì. Câu hỏi đó liên 
hệ đến “sự thực tối hậu”. 

Còn “pháp” trong bài Đại Niệm Xứ là gì? Có 
nằm trong mấy nghĩa chúng ta vừa đi qua không? 
Nhiều năm thầy không hiểu chữ này nổi. Đọc sách, 


142 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


hỏi một số người, các vị thiền sư chuyên dạy thiền, 
chuyên dạy về Tứ Niệm Xứ coi họ nói sao về cái này, 
thì cũng mù mù mờ mờ như nhau cả. Khi không hiểu 
thì thầy khăng định, không đi đến đâu được cả. Nhiều 
năm sau này có lẽ do nhân duyên đến lúc, nhờ học cái 
này học cái kia, rồi trải nghiệm, mày mò ra được thì 


2~¬^?°? 


thầy mới hiểu “pháp” này là gì. 


Để hiểu, chúng ta phải hiểu nội dung đức Phật 
nói khi minh sát “pháp” là minh sát cái gì. “Pháp” 


trong “niệm pháp” của bài kinh này năm ngoài các 
nội dung trên. 


a) Với Năm Triên cái. 


13. Này các tb-khưu, thế nào là vị tỳ-khưu sống 
quán pháp trên các pháp? 


Này các t)-khưu, ở đây t)-khưu sống quán pháp 
trên các pháp đối với Năm Triển cái. Và này các t}- 
khưu, thế nào là vị tỳ-khưu sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Năm Triển cái? 


Này các t)-khưu, ở đây t)-khưu, nội tâm có tham 
dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi có tham dục ”; hay nội tâm 
không có tham dục, tuệ trì rằng: “Nội tâm tôi không 
có tham dục”. Và với tham dục chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham dục đã sanh 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 143 


nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham 
dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, VỊ ấy tuệ trì như vậy. 


Đối tượng pháp đầu tiên được đề cập tới trong 
đoạn kinh này là tổ hợp Năm Triển cái hoặc năm pháp 
che lấp như người ta hay dùng khi đề cập đến thiền 
định (samatha bhãvan3). Samatha bhãvanã được các 
nhà hệ thống, phân tích quy chiếu là một phương 
pháp rèn luyện tâm đề tâm an chỉ. 


An chỉ tức là tâm an trú trên một đối tượng, 
dừng nghỉ tất cả mọi hoạt động về tư duy khác; chỉ 
duy nhất gắn bó với đối tượng (“Chỉ” là dừng lại.). 
Trong tiến trình này, để đạt được trạng thái tâm an chỉ 
là sau khi đã vượt qua được các chướng ngại. Bất kỳ 
một hành giả nào khi hành thiền samatha đều gặp các 
chướng ngại mang tính quy luật là Năm Triền cái, đó 
là: tham dục, sân hận, hoài nghĩ, trạo cứ, và hôn trầm 
thụy miên. 


Chữ “cái” là che đậy, che lấp. “Triền” là cột trói. 
“Phược” là sợi dây. Sợi dây cột mình lại, gọi là triỀn 


phược. Nói “triên cái” là nói cái đó che lâp không cho 
mình thây, làm mình bị cột, trói buộc vào trong nó. 


Hành giả khi hành thiền samatha thường gặp các 
chướng ngại như vậy. Nhưng có người nặng về mặt 


144 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


này, người nặng về mặt kia, như: Người nặng về tham 
dục, người nặng về hôn trầm thụy miên, người nặng 
về sân hận, người nặng về trạo cử hay phóng tâm, 
hoặc có người tâm không có quyết đoán, lưỡng lự, bất 
quyết, hoài nghi. 


Để vượt qua được Năm Triền cái thì phải có 
Năm Thiên chỉ. Tức là chúng được đối trị bởi năm 
thành tổ mang tính tích cực, gồm: ẩm, tứ, hỷý, an và 
nhất tâm. Tâm là tìm kiếm. Tứ là tìm thấy đôi tượng, 
bắt đầu quán sát đối tượng. /#ÿ là tìm thấy đối tượng 
rồi thì mọi lo nghĩ phiền muộn trước kia buông xuống 
hết, cho nên cái tâm này nó thoải mái, thơ thới, vui 
vẻ. An là sau đó thì bằng lòng với đối tượng đó, an 
trú, gắn chặt với đối tượng đó. Nhất tâm là gắn chặt 
với đối tượng như là một, thời gian ngắn dài tùy hành 
giả. Đó là Năm Thiền chi mà một hành giả sẽ đạt 
được, sau khi vượt qua Năm Triển cái. 


Đoạn kinh này diễn đạt một trong Năm Triển cái 
xuất hiện, là tham dục. Khi đó hành giả phải tuệ tri 
tham dục sinh khởi, tham dục có mặt, rồi tham dục 
diệt. Tức là tuệ tri được tính sinh diệt của triền cái đó. 
Ở đây có nói gì đến “phá tham dục, khống chế tham 
dục” không? Không! Đây là điểm đặc biệt cần lưu ý! 


Cho nên thầy nói phải hiểu rõ, phải minh sát, 
không phải tìm cách khống chế, không phải tìm cách 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |145 


chế ngự, không phải tìm cách vượt qua, mà đối diện 
thắng sự thực. Nhưng là đối diện với thái độ tuệ trị, 
thái độ của cái biết nguyên sơ, không phê phán, không 
chụp mũ, không chiếm đoạt, không để nó cuốn mình 
đi, biến mình trở thành nô lệ. 


Ở đây thầy nói thêm một chút. Khi đức Phật nói 
“tuệ tr” trong trường hợp này, về mặt nào đó giống 
với hai tư tưởng của hai bậc hiền triết là Lão Tử của 
Trung Quốc và Giê-su ở phương Tây. 


Lão Tử nói thế này, một người đến với đạo, 
người đó phải dùng trạng thái “xích tử chi tâm”, tức là 
tâm của đứa trẻ mới sinh ra. Với một hài nhi, nó 
không biết xấu tốt, không biết phê phán. Nó luôn luôn 
bỡ ngỡ hiếu kỳ, thích thú đối với thế giới. Nó nhìn, 
quan sát, lắng nghe nhưng không ghi nhận cái gì hết. 
Tâm nó trong sáng đúng mức như tờ giấy trắng. Nó 
nhìn đấy, mà như không thấy. Nó nghe đấy, mà như 
không nghe. Phải trở lại cái tâm xích tử đó thì mới 
vào đạo được. 

Trong khi đó, Giê-su nói câu như thế này: 
“Ngươi phải trở lại như con trẻ thì mới có thể bước 


vào nước Chúa”. Nghĩa là sao? Chính là “xích tử chi 
tâm” đó. 


146 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Các bậc hiền trí gặp nhau ở điểm này. Đó là bao 
giờ cái tâm mình không chấp thủ đối với tất cả mọi 
vẫn đề, đối diện vấn đề với cái tâm nguyên sơ, trong 
trăng, thuần khiết thì mới bước vào đạo được. 


Trong kinh, khi diễn đạt thì nó có trình tự sinh, 
trụ và diệt, nhưng trong thực tế thường không phân 
định rạch ròi như vậy, mà chỉ là cái biết những phản 
ứng tâm đó. Không phải phê phán, phân biệt nó, mà 
chỉ phản ánh như tắm gương phản ánh sự vật vậy thôi. 
Ví dụ vật xuất hiện trước tắm gương có màu đỏ thì 
hiện ra màu đỏ, màu xanh thì hiện ra xanh, màu vàng 
thì hiện ra vàng; vật trước tắm gương là con vật thì 
phản ánh hình con vật, con người thì phản ánh hình 
con người. Khi buộc phải ghi lại thì người ta sẽ diễn 
đạt tình trạng đó theo cái cách như vậy. 


Do vậy, một hành giả khi tham dục khởi, tham 
dục tồn tại, tham dục diệt, hành giả đó tuệ tri đối với 
tham dục sinh khởi, tham dục tồn tại, tham dục đoạn 
diệt mà không phê phán, không trở thành nô lệ hoặc 
đồng hóa với nó và không bị động. Chỉ lặng lẽ quán 
sát theo cách quán sát của tâm gương phản ánh chứ 
không phải như một người theo dõi để tìm hiểu đối 
phương là gì hoặc là tìm cách chinh phục, chế ngự 
hoặc chấm dứt nó. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |147 


Bản chất của pháp, của các hiện tượng là sinh, 
trụ, diệt. Không có pháp nào sinh mà trụ vĩnh viễn, 
không có pháp nào sinh mà không diệt. Cho nên chỉ 
cần nhận biết nó. Còn chuyện nó như thế nào thì đó là 
bản chất của pháp, tự nó sẽ diễn tiến như thé. 


Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri rằng: “Nội tâm 
tôi có sân hận ”; hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri 
rằng: “Nội tâm tôi không có sân hận.” Và với sân 
hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tHỆ trị như vậy. 
Và với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
trị như vậy. Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi, vị ấy tuệ trì như vậy. 


Sân hận là trạng thái trái ngược với tham dục. 
Bắt bình, bất mãn, không vừa lòng, toại ý, bực tức,... 
là các tên gọi khác nhau để chỉ cho trạng thái này khởi 
lên trong tâm khi hành thiền. Chúng là chướng ngại 
thứ hai cần được tuệ tri. Và cách xử lý sân hận cũng 
giống như tham dục khi niệm pháp là hành giả chỉ soi 
sáng, phản ảnh các hiện tượng tâm lý này đúng như 
bản chất thực của nó lúc nó xuất hiện, lúc nó tôn tại, 
lúc nó biến mắt. 


Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ trỉ rằng: 
“Nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên ”; hay nội tâm 
không có hôn trầm thụy miên, tuệ tri rằng: “Nội tâm 
tôi không có hôn trầm thụy miên”. Và với hôn trầm 


148 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, VỊ ấy tuỆ tri như 
vậy. Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với hôn trầm thụy 
miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, VỊ ấy tuệ trì như vậy. 


Hôn trầm thụy miên, là trạng thái: một, mệt mỏi, 
rã rượi, buồn ngủ; hai, trạng thái tâm không hưng 
phân và bị mê đi. Có người bị nặng về buồn ngủ, mệt 
mỏi, rã rượi. Có người bị nặng về cái tâm mê muội, 
ngồi đó không phải ngủ nhưng mà mê mờ không biết 
gì cả. 


Khi một hành giả phát hiện ra tâm của mình là 
hoài nghi hoặc sân hận hoặc hôn trằm thụy miên thì vị 
ấy tuệ tri với tình trạng đang xảy ra đó. Khi nó sinh, 
biết nó sinh; khi nó trụ, biết nó đang tồn tại; khi nó 
diệt, biết nó đã chấm dứt. 


Hay nội tâm có trạo hồi, tuệ tri rằng: “Nội tâm 
tôi có trạo hồi ”; hay nội tâm không có trạo hồi, tuệ 
tri rằng: “Nội tâm tôi không có trạo hồi”. Và với trạo 
hồi chưa sanh nay sanh khỏi, vị ấy tuệ trỉ như vậy. Và 
với trạo hồi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri 
như vậy. Và với trạo hồi đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ trí như vậy. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |149 


Trạo hối hay trạo cử, có nơi dịch là phóng tâm. 
Nó là một trạng thái tâm không ở yên một chỗ. Nó bị 
quá khứ, tương lai, hay các đối tượng hiện tại lôi đi, 
giằng co níu kéo giữa các tưởng. Nó bị động bởi các 
tưởng (Tưởng tri và Thức tri) nên luôn luôn dao động, 
không yên nghỉ. 


Thực tế, bản chất của tâm muôn đời là thế. Tâm 
khó ở yên một chỗ trừ khi ở vào một trạng thái do 
năng lực định đặc biệt hỗ trợ, ở đây có hai trường 
hợp. Trường hợp một là của chúng sinh ở cõi Vô 
tưởng thiên. Loại chúng sinh này nguyên là các thiền 
giả đã đạt được định Tứ thiền, do nhàm chán, mệt mỏi 
với các niệm tưởng sinh sinh diệt diệt liên tục nên 
khởi tâm muốn từ bỏ chúng. Được hỗ trợ bởi sức 
mạnh của định Tứ thiền nên lập tức họ rơi vào thế 
giới Vô tưởng. Và sau này, bất kỳ khi nào có một ý 
niệm khởi lên trong tâm thì họ lập tức thoát khỏi thế 
giới ấy, trở lại như trước. Trường hợp hai là của Diệt 
thọ tưởng định. Thời gian tồn tại của Diệt thọ tưởng 
định thường chỉ có bảy ngày. Và chỉ có hai hạng 
người có năng lực này: bậc thánh A-na-hàm và bậc 
thánh A-la-hán thuần thục thiền samatha. Chỉ trong 
hai trường hợp đó tưởng không có mặt, cái biết theo 
tưởng không có mặt. Ngoài hai trạng thái này, thì bản 
chất của tâm luôn luôn dao động, luôn luôn sinh khởi 
dạng này dạng khác. 


150 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Trong trường hợp này, khi hành giả đối diện với 
trạo hối hoặc phóng tâm thì vị ấy tuệ tri cái trạng thái 
đó. Thầy nhắc lại, chỉ tuệ tri trạng thái tâm trạo hối mà 
không phán xét, không chiếm hữu, không tìm cách chế 
ngự nó, hoặc ngược lại, bị nó lôi kéo đi. Hành giả chỉ 
làm công việc phản ánh như tắm gương, là tuệ tri tình 
trạng đó thôi. 


Hay nội tâm có nghỉ, tuệ trí rằng: “Nội tâm tôi 
có nghỉ”; hay nội tâm không có nghỉ, tuệ trỉ rằng: 
“Nội tâm tôi không có nghỉ. ” Và với nghỉ chưa sanh 
nay sanh khởi, vị ấy tuệ trí như vậy. Và với nghỉ đã 
sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy, và với 
nghỉ đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, VỊ ấy tuệ trì như vậy. 


Triền cái thứ ba là nghi. Nghi có hai dạng là bất 
quyết và nghi ngờ. Bất quyết, lưỡng lự không dứt 
khoát và tình trạng không rõ ràng, mù mù mờ mờ, 
nghỉ nghi ngờ ngờ. Khi ở trong cái biết xuất hiện hai 
trạng thái đó thì hành giả cũng tuệ tri nó thôi, cũng chỉ 
phản ánh nó như tắm gương phản chiếu thôi. Cho nên 
khi nó sinh, trụ, diệt thì tất cả chỉ phản ánh lại; phản 
ánh lại chứ không lưu g1ữ. 


Như câu nói: “Nhạn quá trường không, ảnh 


trầm hàn thủy. Nhạn vô di tích chỉ ý, thủy vô lưu ảnh 
chỉ tâm”. Con chim nhạn bay qua bầu trời, bóng nó 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |151 


rọi xuống mặt nước. Con nhạn bay qua không có ý để 
bóng lại trên mặt hồ, mặt hồ cũng không có ý giữ hình 
bóng con nhạn trong lòng hồ. Đó là một cách nói rõ 
ràng về tuệ tri này vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp. 
Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở 
đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tÈ-khưu sống quán 
pháp trên các pháp, đối với Năm Triên cái. 


Tình trạng này không chỉ với thân tâm mình, mà 
tất cả các thân khác trong trường hợp tương tự cũng 
sẽ như thế, không khác. Ví dụ có một hành giả khác 
cũng hành trì với tâm thiền như thế này, thì trong quá 
trình hành thiền những trạng thái ấy cũng sẽ xảy ra 
trên thân tâm của vị đó. Cho nên “sống quán pháp với 


Z 


nội pháp, sống quán pháp với ngoại pháp” là như thê. 


b) Với Ngũ Thủ uẫn. 


152 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


14. Lại nữa, này các tb-khưu, t-khưu sống quán 
pháp trên các pháp đổi với Năm Thủ uẩn. Này các tỳ- 
khưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Năm Thủ uẩn? 


Này các tb-khưu, tỳ-khưu suy tư: “Đây là sắc, 
đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ 
sanh, đây là thọ diệt. Đáy là tưởng, đáy là tưởng 
sanh, đáy là tưởng diệt. Đáy là hành, đáy là hành 
sanh, đáy là hành diệt. Đây là thức, đây là thức sanh, 
đây là thức diệt”. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên 
các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại 
pháp; hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; 
hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở 
đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở 
trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tÈ-khưu sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn. 


Trong đoạn này có một điểm nhỏ nhưng quan 
trọng thầy nghĩ là cần làm rõ vẫn đề một chút, đó là từ 
“suy tư” trong bản dịch của Ngài Minh Châu. Trong 
bản Pãli chỗ này không có động từ mang nghĩa suy tư. 
Bản dịch tiếng Anh của Thượng tọa Bodhi đã sử dụng 
từ “understand” đề diễn đạt hàm ý. Do vậy, ở đây thầy 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 153 


dùng từ “biết rõ” để thay thế, vì như vậy mới phù hợp 
với tiễn trình niệm pháp là tuệ tri (soi sáng thực tại). 


Nhóm tô hợp thứ hai theo thuật ngữ Phật học 
xưa nay là Ngũ uẫn hay Ngũ thủ uẫn, gồm: sắc „ẩn, 
thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 


Nghĩa chữ “uẩn” là chồng chất lên nhau. “Ngũ” 
là năm. “Thủ” là bị cột trói do ngộ nhận, do lầm 
tưởng năm uân này là ta, của ta, là tự ngã của ta. Khi 
nào giảng bài kinh Vô Ngã Tánh thầy sẽ nói rõ hơn, 
còn ở đây thầy chỉ điểm qua thôi. 


Với những người học Phật mà có biết chút ít 
Hán Việt thì tương đối còn nắm được ý nghĩa, còn 
hầu hết thế hệ sau hoặc người ít đọc kinh văn, khi 
nghe ngũ thủ uân, hay sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều 
không hiểu gì hết. 


Khi đức Phật thuyết giảng pháp thoại này và 
ngay trong bài kinh Vô Ngã Tánh, Ngài cũng đã đề 
cập tới nội dung này. Thầy nghĩ có lẽ do tại Ấn Độ 
thời bấy giờ, quan niệm hoặc cái nhìn về thân tâm này 
người ta đã có quan điểm chung về các tập hợp này 
rồi, chứ không phải do đức Phật nói ra. Bởi vì khi đề 
cập đến nó, Ngài không giải thích gì cả. Thầy nghĩ 
không giải thích thì có thể là điều đó quá phổ thông, 
ai cũng biết rồi nên không cần phải giải thích, người 


154 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


nghe đều hiểu. Nhưng khi chuyển ngữ từ tiếng Päli 
sang tiếng Việt và Hán Việt thì do chủ quan của 
người dịch. 


Ngày xưa bộ thuật ngữ Phật học Hán Việt này 
được các dịch giả Trung Quốc dịch kinh từ tiếng Ấn 
Độ sang tiếng Trung Quốc trước. Rồi người Việt học 
kinh Phật từ Trung Quốc, thì bộ thuật ngữ này được 
dịch sang tiếng Việt. Vì vậy, người ta quen dùng từ 
Hán Việt là như thế. Có hơn 70% từ tiếng Việt của 
mình, nhất là từ trong các văn bản về kinh điển và 
hành chính là từ gốc Hán Việt. Thuật ngữ Phật học 
Hán Việt trong quá khứ đã đóng góp khá tốt vào việc 
truyền bá Phật Pháp ở Việt Nam. Nhưng thế hệ mới, 
thế hệ trẻ hiện nay khó tiếp cận với bộ thuật ngữ này. 
Và các thế hệ sinh ra trước và sau năm 1975 ít năm ở 
cả hai miền Nam Bắc, hầu hết không có vốn liếng 
Hán ngữ cổ hoặc không hiểu biết nhiều về từ ngữ Hán 
Việt. Đây là trở ngại cần vượt qua để tiếp cận được tư 
tưởng của đức Phật còn lưu trữ trong kinh văn đã 
được dịch sang tiếng Việt. Đó là chưa kế có một số 
trường hợp chuyển ngữ chưa được chuẩn xác, trong 
đó có nhóm từ Ngũ uân này. 

Vậy làm thế nào để giải tỏa được vướng mắc 


này? Làm sao để cho người nghe hiểu được lời đức 
Phật dạy? Đó là trách nhiệm của người đi hoằng pháp. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 155 


Chính vì vậy, sau này khi giảng các chủ đề Phật 
học cho Phật tử các giới, thầy hạn chế sử dụng các 
thuật ngữ Hán Việt trong kinh điển, mà vận dụng linh 
hoạt từ Hán Việt phổ thông trong khoa học xã hội, 
khoa học tự nhiên và từ thuần Việt để trình bày. 
Chăng hạn, thầy không dùng chữ “uân” trong Ngũ 
uân theo nghĩa chồng chất mà dùng từ “tập hợp, tổ 
hợp”. Từ này về nghĩa chắc chăn không phải là một 
cá thể, không phải là một đơn vị đơn lẻ, mà nó được 
hình thành bởi nhiều yếu tố, nhiều thành tố. Đó là 
nghĩa cơ bản nhất. Và dĩ nhiên mình không dùng chữ 
“ngũ” nữa mà dùng từ “năm”; “Năm tập hợp/Năm tô 
hợp”. 

Năm tập hợp/tô hợp đó là cái gì? Tức “Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức” khi đề cập về Năm Thủ uần. Đó là 
năm đối tượng xưa nay được người ta khảo sát ở dạng 
tĩnh, dạng bất biến, giống như hình ảnh chết không 
phải hình ảnh động. Trong khi thực ra nội hàm đức 
Phật nói về Năm tổ hợp này lại là một tiến trình. Một 
tiến trình thì luôn luôn biến động. Các thành phần 
trong tổ hợp liên kết với nhau trong một tiến trình, 
tương tác, qua lại với nhau để tạo nên tiến trình. 
Giống như khi nói đến chiếc xe đang chạy thì nó phải 
đang chạy chứ không phải nói chiếc xe đứng yên một 
chỗ. Nói cho đúng mức, đó là tiến trình gồm Năm tổ 
hợp tạo nên tiến trình sống, như vậy mới chính xác. 


156 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Bây giờ thầy đi vào từng nhóm một. 


- $ấc là chỉ cho hình tướng. Cái gì mang hình 
tướng, mắt mình nhìn thấy được gọi là sắc. Thầy sẽ 
gọi là fổ hợp hình thể. 


- Thọ chính là cảm giác: các cảm giác về vật lý, 
tâm lý. Thầy gọi là ổ hợp cảm giác. 


- Tưởng trong Năm tổ hợp này, tưởng gồm tưởng 
tri và thức tri. Mọi hiểu biết của chúng ta do sống, do 
học tập, do tự học hoặc được người khác dạy mà chúng 
ta có được, cũng như những trải nghiệm sống để nhận ra 
mọi vật, và chúng ta ứng xử dựa trên những hiểu biết đó 
sau khi thông qua bộ lọc mang tính chủ quan với các 
đặc tính do bộ nhớ lưu trữ, sắp đặt, hệ thống lại. Thầy 
gọi là fổ hợp hiểu biết. 


- Hành ở đây có chức năng tạo nghiệp. Khi nói 
đến hành là liên hệ đến các hành vi từ tâm tưởng cho 
đến thân hành và khẩu hành mà hầu hết nó đều được 
điều động, tác động bởi cái tâm này. Những tình cảm 
của chúng ta như thương, yêu, ghét, giận, đồ ky, ganh 
ghét, ý chí, nỗ lực,... những phản ứng khác nhau trong 
nội tâm của chúng ta khi gặp vấn đề dẫn đến hành 
động, cái đó tạo nghiệp. Định nghĩa đơn giản về tạo 
nghiệp là gì? Hành vi nào có chủ tâm, chủ ý tạo nên 
nghiệp. Hành vi không chủ tâm, không chủ ý không 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 157 


hình thành nghiệp. Nghiệp tức là g1eo cái nhân và sau 
này sinh quả (báo). Nghiệp là nhân, báo là quả. Thầy 
gọi hành là £ổ hợp các phản ứng, tình cảm thê hiện ra 
khi tương tác; khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc 
với các đối tượng của nó. 


- Thức là một trong những từ Phật học được 
người ta giải thích mù mờ, khó hiểu; thậm chí có 
người gán cho nó là tâm vương trong Vĩ Diệu pháp và 
Duy Thức học. Nhưng thực chất không phải thế. May 
mắn là bây giờ trong công nghệ thông tin có một số 
thuật ngữ mình đưa vào sử dụng được. Mà người phát 
hiện ra điều này chính là Hòa thượng Viên Minh. Hòa 
thượng đưa vào thay thế chỗ này quá đúng luôn! Vai 
trò của 7c trong Ngũ uân phải nói rõ như thế này: 
một tiến trình khi khởi lên thì sẽ chấm dứt; chấm dứt 
tiến trình này để chuyên giao cho tiến trình tiếp theo. 
Do vậy, khi một hành vi được khởi lên, được tạo nên 
do tương tác, nó phải được sao chép, lưu trữ, chuyển 
giao. Ví dụ, mắt nhìn thấy sắc thì có ghi nhận, phản 
ứng vừa xong thì ngay lập tức được sao chép, rồi lưu 
trữ. Sao chép, lưu trữ kết hợp lại thành sao lưu. Sao 
lưu để làm cái gì? Đề tiếp tục chuyển những dữ liệu 
đó cho tiến trình sau. Nhờ vậy chúng ta mới biết mọi 
việc trong quá khứ và hiện tại. Không có cái chuyên 
tiếp diễn tiến này thì chúng ta không có ký ức nào hết. 
Như vậy, thức chính là “tổ hợp sao, lưu và chuyển 
giao”. 


158 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Năm tổ hợp này tạo nên tiến trình sống. Nó là 
tiền trình luôn vận động, không phải là năm đối tượng 
tĩnh. Thầy ví dụ, khi con mắt mình thấy sắc, tức là 
mắt đang nhìn đối tượng trước mặt. Thông thường khi 
mình mở mắt nhìn đối tượng bắt kỳ, có thể mình nhận 
biết đối tượng và cũng có thể không. Khi nào mình để 
cái biết của mình, tức là chú tâm vào đối tượng thì 
mình sẽ biết được cái trước mắt là gì. Trong cuộc 
sống hằng ngày, nhiều khi mắt mở mà không biết cái 
øì trước mắt. Chuyện này xảy ra hoài, đặc biệt khi 
mình đang di chuyển mà cái biết của mình không để 
vào đối tượng dọc đường mình đi qua. 


Đề nhận biết đối tượng cần có ba điều kiện: (1) 
Con mắt đang hoạt động tốt; (2) Đối tượng mà con 
mắt nhìn thấy được; (3) Có cái biết của con mắt đặt 
lên đối tượng. Người ta gọi là căn, trần và thức. 
“Căn” là cơ quan, giác quan. “Trần” tức cảnh trần, là 
đối tượng của giác quan đó. “Thức” là cái biết của 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối với đối tượng. Khi đó 
mới đủ điều kiện nhận biết đối tượng là cái gì. Như 
vậy sắc có thể đứng riêng được không? Nói cái sắc 
hình thể không có đủ không? Không thể được. Vậy 
khi nói đến rổ hợp hình thể (sắc), nó gồm căn, trần và 
thức. 


Cái biệt ban sơ chỉ là cái biệt thuân túy của con 
mắt đôi với đôi tượng, lỗ tai đôi với đối tượng,... chưa 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |159 


nhận ra nó là cái gì. Tuệ tri con mắt, tuệ tri lỗ tai là cái 
ban sơ đó. Nhưng khi nhận ra nó là gì, là nam hay nữ, 
cao hay thấp, màu đỏ, xanh, vàng, con người, cái 
cây,... là nhờ f6 hợp hiểu biết (tưởng tri và thức trí kết 
hợp). Như vậy, nó lôi kéo thêm một tô hợp nữa. 


Tiếp đó, khi hai bên đụng chạm nhau, mắt nhìn 
thấy đối tượng, tai tiếp xúc đối tượng... thì hai cái đó 
tiếp xúc, đụng chạm nhau sinh ra cảm giác (thọ). Thọ 
này khi sinh ra các cảm giác về tâm lý hoặc vật lý. 
Vậy là nó lôi thêm /ổ hợp cảm giác vào. 


Bây giờ nó bắt đầu tác động tạo nghiệp. Thích là 
tạo nghiệp, không thích cũng tạo nghiệp. Tức là có 
chủ tâm vào đối tượng rồi phản ứng thích hoặc không 
thích, là lập tức tạo nghiệp rồi. Ở đây có mặt fổ hợp 
phản ứng, tình cảm (hành). Và nghiệp vừa tạo ra là nó 
được sao, lưu, chuyển giao tự động cho tiễn trình sau 
liên. 


Như vậy, đây là tiến tình sinh diệt tạo nghiệp và 
kế tục nhau liên tục, liên tục. Một ngày không biết 
bao nhiêu là tiến trình như vậy. Cho nên nếu chỉ nhìn 
Ngũ uân với thái độ quán sát tĩnh như những vật riêng lẻ 
thì không bao giờ hiểu được. 


e) Với Sáu Nội Ngoại xứ. 


160 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


15. Lại nữa này các tb-khưu, tỳ-khưu sống quán 
pháp trên các pháp đổi với Sáu Nội Ngoại xứ. Này 
các tb-khuưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán pháp trên 
các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ? 


Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu tuệ trỉ con mắt 
và (uệ trỉ các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh 
nay sanh khởi, vị ấy tuệ trì như vậy; và với kiết sử đã 
sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, VỊ ấy tuệ tri như vậy... và tHỆ tri tai và tu trì các 
tiếng... và tuệ trì mũi và tuệ trì các hương... và tuỆ tri 
lưỡi và tuệ trì các vị... và tuệ trì thân và tuỆ tri các 
xúc... và fHỆ tri ý và tuệ trí các pháp; do duyên hai 
pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ trí như vậy; và 
với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy 
tuỆ trị như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tệ trỉ như vậy. 


Đối tượng minh sát tiếp theo của pháp là về Sáu 
Nội Ngoại xứ. Chúng ta hay nói Lục căn, Lục trần 
phải không? Khi hai cái này kết hợp lại người ta gọi 
là Thập Nhị xứ (mười hai xứ). Bây giờ phân tích ra 
thành Sáu Nội xứ và Sáu Ngoại xứ. Nếu thêm Lục 
thức (cái biết của con mắt đối với hình thẻ, tai đối với 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 161 


âm thanh, lỗ mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị....) thì 
người ta sẽ gọi là Thập Bát giới (mười tám giới). 


Từ Päli nói rất rõ: căn quyên là “indriya”, mười 
hai xứ là “ayatana”, mười tám giới là “dhãtu”. Có ai 
biết tại sao khi gộp chung tên nó lại khác không? Tại 
sao khi đứng riêng thì nói là Lục căn, Lục trần, bây 
giờ hai cái kết hợp nhau gọi là Thập nhị xứ; cũng như 
Lục Thức đứng riêng ra, giờ kết hợp lại thành Thập 
Bát giới (mười tám giới)? 


Tất cả đều có lý do. Khi đứng riêng thì nó chưa 
tạo ra mối liên hệ để hình thành một cái mới. Căn 
đứng riêng, zrần đứng riêng thì hai bên không có tạo 
ra cái gì hết. Nhưng khi căn tương tác, tiếp xúc với 
trần thì sinh ra xứ (xứ là nơi chốn, vị trí). Rồi thêm 
cái biết nữa nó thành giới (giới trong thế giới, cảnh 
giới). 


Như có người thích âm nhạc, đi đâu cũng lắng 
nghe, tìm hiểu về âm nhạc, họ sống trong thế giới của 
âm nhạc. Có người thích hoa đi đâu cũng nhìn ngắm, 
tìm hoa. Họ chỉ quan tâm đến hoa, và khi đó họ sống 
trong thế giới của hoa. Người thích chim thì chỉ biết 
thế giới chim thôi. Tóm lại, khi chúng ta hướng tâm 
về chỗ nào là chúng ta đang sống trong thế giới đó. 
Trong khi trước kia chúng ta không bị cột trói bởi nó, 
nhưng khi tâm bắt đầu hướng về một đối tượng nào 


162 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đó và gắn bó với nó thì chúng ta đang sống ở nơi đó, 
tạo ra cảnh giới đó. Đó là ý nghĩa khi căn, trần, thức 
kết hợp với nhau tạo thành giới, và khi căn, trần kết 
hợp với nhau tạo thành xứ. Điều này hình như cũng 
chưa có ai khảo sát; nhưng khi tìm hiểu, trải nghiệm 
thì thầy thấy ra vấn đề là vậy. 


Sáu Nội xứ (căn), là gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. Sáu Ngoại xứ (trần), tức là: đối tượng của con 
mắt, đối tượng của lỗ tai, đối tượng của lỗ mũi, đối 
tượng của cái lưỡi, đối tượng của thân vả đỗi tượng 
của ý. Hành giả minh sát và tuệ tri chúng sinh khi căn 
trần gặp nhau, tuệ tri chúng ứồn ứại, và tuệ tri chúng 
diệt. Chỉ tuệ tri, biết rõ bản chất sinh diệt của nó vậy 
thôi, không tìm cách tác động, cũng không tìm cách 
tách rời, viễn ly nó; mà chỉ quán sát rõ ràng tính chất, 
bản chất của nó như tắm gương phản chiếu. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp; 
hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở 
đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 163 


trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tÈ-khưu sống quán 
pháp trên các pháp, đối với Sáu Nội Ngoại xứ. 


Đoạn này cũng giống như các đoạn trước. Nói 
quán tánh sanh diệt nghe nó rườm rà. Đơn giản là 
minh sát thấy nó đang xuất hiện, đang tồn tại, sau đó 
mất đi. Ngay đó thấy rõ như vậy. Đó là Chánh trí và 
Chánh niệm. Và nơi nương tựa ở đây chính là nương 
tựa vào cái tuệ tri, sự sáng suốt tỉnh táo này, không 
nương tựa nơi khác. 


d) Thất giác chỉ. 


16. Lại nữa này các tb-khưu, tỳ-khưu sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. Này các t)- 
khưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Bảy Giác chỉ? 


Này các tỳ-khưu, ở đây t}-khưu, nội tâm có 
Niệm Giác chỉ, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có Niệm 
Giác chỉ”, hay nội tâm không có Niệm Giác chỉ, tuệ 
tri rằng: “Nội tâm tôi không có Niệm Giác chỉ”; và 
với Niệm Giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, Vị ấy tuệ 
trị như vậy, và với Niệm Giác chỉ đã sanh, nay được 
tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Này các tỳ-khưu, ở đây t}-khưu, nội tâm có 
Trạch pháp Giác chi..,.nội tâm có Tĩnh tấn Giác 


164 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


chỉ...; nội tâm có Hỷ Giác chỉ...; nội tâm có Khinh an 
Giác chỉ...; nội tâm có Định Giác chỉ...; nội tâm có Xả 
Giác chỉ; tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có Xả Giác chỉ”; 
hay nội tâm không có Xả Giác chỉ, tuệ trì rằng: “Nội 
tâm tôi không có Xả Giác chỉ.” Và với Xả Giác chỉ 
chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
X4 Giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ấy 
tuệ trì như vậy. 


Thất Giác chi có bảy thành tố: Niệm, Trạch 
pháp, Tinh tấn, Khinh an, Hỷ, Định và Xả. Hầu hết 
các sách Phật học thầy đọc được đều xem bảy yếu tố 
này liên hệ đến thiền. Đặc biệt sau này người ta phát 
triển thiền minh sát, thiền tuệ thì càng xem nó là 
nhóm tổ hợp hỗ trợ cho tiến trình hành thiền. Hồi xưa 
thầy cũng tin thế; nhưng thực ra nó không phải như 
vậy. 


- Niệm: Là nhận biết ngay một đối tượng đang 
hiện diện trong nhận thức của mình khi mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý tương tác với các đối tượng của nó; nhận 
biết ra nó là cái gì: thiện pháp hoặc ác pháp. Ví dụ, một 
tâm tham khởi lên, nhận biết tâm tham khởi lên. 


- Trạch pháp: Có nghĩa là chọn lựa. Ví dụ, khi 
tâm tham khởi lên, nhận biết tâm tham, lập tức một 
trong hai thái độ xảy ra: nếu mình bị tham cuốn đi thì 
mình trở thành nô lệ của tâm tham; còn nếu mình 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 165 


không bị tham khởi đi thì mình không bị nó trói buộc. 
Ở đây, hành giả khi minh sát nhận biết đối tượng, khi 
biết đó là tâm tham, thì một người tỉnh táo sáng suốt 
sẽ có thái độ chọn lựa là không để tâm tham lôi cuốn 
mình, không trở thành nô lệ của tâm tham. 


- Tỉnh tấn: nghĩa là siêng năng. Sau khi trạch 
pháp, tiếp theo để thoát ra nó thì phải làm sao? Phải 
siêng năng! Siêng năng để không bị nó khống chế, là 
buông bỏ tâm bắt thiện, buông cái ràng buộc đó xuống. 


- Hỷ: Khi buông xuống được rồi, mình không bị 
ràng buộc thì dẫn đến trạng thái tích cực, thoải mái, 
không bị cột ràng, chi phối, khống chế. Trạng thái đó 
gọi là hỷ. 


- Khinh an: Hỷ phát triên mạnh hơn nữa thành 
khinh an. Đây là trạng thái nhẹ nhàng, thảnh thơi do 
đã buông bỏ, không còn vướng bận. 


- Định: Trước kia khi niệm khởi lên thường mình 
bị tham, sân cuốn đi. Tâm mình bị lôi vào đối tượng, 
không giữ được bình ổn. Nhưng bây giờ mình đã 
buông bỏ, giải quyết được nó thì tâm mình trở lại trạng 
thái bình ổn. Khi không còn tán loạn nữa thì nó trở về 
quân bình. Định ở đây chính là trạng thái tâm ồn định. 


166 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


- Xả: Chính là quân bình. Chặng cuối cùng của 
một niệm khởi. Quân bình là không bị dao động bởi 
hai giá trị là đúng sai, tốt xấu, thiện ác, phải trái nữa 
nữa. 


Bảy yếu tố này thường xuyên hiện diện trong tâm 
một hành giả minh sát, chứ không phải đợi khi hành 
thiền thì bảy yếu tố này mới hỗ trợ giác ngộ. Khi mình 
nhận ra một đối tượng xuất hiện, thái độ chọn lựa của 
mình đối với tham, sân. Nếu mình bị lôi vào thì không 
giác ngộ được gì hết. Đối với người đang minh sát, khi 
nhận ra thì dứt khoát không để tham sân chi phối, mà 
buông cái tham, cái sân xuống lập tức. Muốn không 
tiếp tục để nó làm chủ thì mình phải siêng năng mới 
buông ra được. Buông rồi thì khỏe. Khỏe tâm trí là Hỷ. 
Sau đó là Khinh an, trạng thái cao hơn cái Hỷ đó nữa. 
Đó là trạng thái thoải mái khi không còn gánh nặng, 
khi không còn bị ràng buộc. Và sau đó là tâm không 
còn lao chao nữa, tức ổn định (Định). Và nó trở lại 
bình thường là Xả. Đó là hiểu biết của thầy về Thất 
Giác ch1ị. 


Như vậy, hành giả biết một trong các Giác chỉ 
đang sinh khởi, đang tồn tại, và đang diệt, thì biết rõ 
niệm đó, Chánh niệm, Chánh trí cũng ở đó, nương tựa 
vào tuệ tri, sáng suốt, tỉnh táo đề nhận ra nó. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 167 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp. 
Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở 
đây”; vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tÈ-khưu sống quán 
pháp trên các pháp đổi với Bảy Giác chỉ. 


Đoạn này có một từ lặp đi lặp lại mà có thể 
nhiều người không hiểu: đó là trạng thái “không chấp 
trước”. “Chấp” không phải theo nghĩa hay diễn đạt là 
có thành kiến không tốt về ai/ vấn đề gì; mà là cầm, 
năm (chấp bút là cầm bút). “Trước” ở đây không phải 
trước sau, mà là giữ chặt, bị vướng mắc. “Chấp trước” 
nghĩa là bị cột trói, ràng buộc. 


Khi nói: “Sống không nương tựa, chấp trước 
một vật gì trên đởï” là: không bị cột trói, không bị 
ràng buộc bởi các quan niệm hoặc cái nhìn lệch lạc 
đối với các pháp, các hiện tượng. Thất Giác chỉ hỗ trợ 
trong tiến trình minh sát đề thấy rõ hơn bản chất, bản 
tính của các hiện tượng, nhất là đối với Khổ. 


e) Về Tứ Diệu đế. 


168 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


17. Lại nữa này các tỳ-khưu, vị ấy sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bốn Sự Thật. Này các t}- 
khưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Bốn Sự Thật? 


Này các t)-khưu, ở đây tỳ-khưu như thật tuệ tri: 
“Đây là khổ”; như thật tuệ trí: “Đây là khổ tập”; 
như thật tuệ trị: “Đây là khô diệt”; như thật tuệ tri: 
“Đây là Con đường đưa đến khổ diệt ”. 


Ở đây hành giả bắt đầu minh sát về Bốn Sự 
Thực, thầy sẽ diễn đạt lại là: hiện tượng Khổ (Khổ 
Đề), nguyên nhân sinh Khô (Tập Đề), chấm dứt Khổ 
(Diệt Đề) và Con đường thoát Khổ (Đạo Để). (Mọi 
người chịu khó nghe lại bài kinh Chuyển Pháp Luân 
để rõ nội dung). 


Chúng ta đã đi qua lần lượt các đối tượng minh 
sát được gọi là “niệm pháp”, gồm: Năm Triển cái, 
Năm Thủ uẫn, Sáu Nội Ngoại xứ, Thất Giác chi và 
bây giờ là Bốn Sự Thực về Khổ (Tứ Diệu Đề). 


Chúng ta quay lại câu hỏi lúc đầu bài, nghĩa của 
“pháp” ở đây là gì? Vì sao đức Phật dùng chữ “pháp” 
cho các đối tượng này. Trong tất cả đối tượng này, 
chúng giống nhau cái gì mà Ngài chỉ dùng một từ để 
gọi? Điều này thầy phải suy nghĩ rất lâu, trăn trở, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 169 


phân tích, tìm hiểu, đối chiếu sau đó thầy mới hiểu 
được. Bây giờ thầy sẽ nói cho mọi người nghe. 


Trong các đối tượng gồm Năm Triển cái, năm tổ 
hợp tạo nên tiến trình sống, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ 
(mười hai xứ), rồi tới Thất Giác chỉ, và bây giờ là Bốn 
Sự Thực về Khổ (Tứ Diệu đề). Điểm chung của tất cả 
các nhóm này là gì? 


Chúng có phải là từng đơn vị riêng lẻ không? 
Chắc chăn là không rồi. Tổ hợp năm này, mười hai 
này, bảy này, bốn này. Điểm giống nhau của chúng 
đều là một tổ hợp và có mối liên quan mật thiết với 
nhau. Nói nôm na theo dân gian là chúng “chung vai 
đấu cật”, cùng phục vụ cho một mục đích, mục tiêu. 
Nói theo ngôn ngữ có tính quy phạm hiện nay thì 
chúng có tính tô chức, hệ thống. 


Vậy trong mỗi đối tượng mà mình gọi là “niệm 
pháp” đó, cần phải thấy được hai điểm này: Thứ nhất, 
chúng là một tập hợp, tổ hợp. Thứ hai, chúng có tính 
tô chức. 


Vậy chữ “niệm pháp” mà đức Phật sử dụng 
nghĩa là minh sát đối tượng, nhìn thấy tính tổ chức, có 
tính hệ thống của nó. Nó là một tổ hợp chứ không 
phải là từng cá thể, riêng lẻ. Cho nên từ xưa mới đúc 
kết thành câu: “quán pháp vô ngã”, bởi nó không 


170 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


được hình thành từ một cá thể hay một cái ngã bất 
biến, tồn tại mãi mãi, không sinh không diệt, liên tục 
qua thời gian. Mà nó gồm nhiều thành tố được xây 
dựng, kết nối với nhau mang tính hệ thống nhằm đạt 
được mục đích hướng đến. Năm tô hợp tạo nên tiến 
trình sống, Năm Triển cái, Bốn Sự Thực về Khô,... 
tất cả đều mang tính hệ thống, tổ chức hết. Chúng ta 
sẽ thấy rõ điều đó hơn khi minh sát chúng. 


18. Và này các tỳ-khưu, thế nào là Khổ Thánh 
đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sâu, bi, khổ, 
ưu, não là khổ, cẩu không được là khổ, tóm lại Năm 
Thủ uấn là khổ. 


Này các tỳ-khưu thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất 
sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các 
uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các t}-khưu, như vậy 
gọi là sanh. 


Này các tỳ-khưu, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh, trong từng giới hạn, sự niên lão, sự húy 
hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da 
nhăn, tuổi thọ rút ngăn, các căn hủy hoại. Này các f}- 
khưu, như vậy là già. 


Này các t-khuưu, thể nào là chết? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thể, sự từ trần, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 371 


thân hoại, sự điệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã 
đên, các uán đã tận diệt, sự vát bỏ tử thị. Này các t- 
khưu, như vậy gọi là chết. 


Này các t)-khưu, thế nào gọi là sâu? Này các t)- 
khưu, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn 
khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự 
đau khổ khác, sự sâu, sự sâu lo, sự sâu muộn, nội sâu, 
mọi khổ sâu của người ấy. Này các t)-khưu, như vậy 
gọi là sâu. 


Này các t}-khưu, thế nào là bi? Này các t)-khưu, 
với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; 
với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ 
khác, sự bỉ ai, sự bì thảm, sự than van, sự than khóc, 
sự bi thán, sự bi thông của người ấy. Này các t)-khưu, 
như vậy gọi là bi. 


Này các t)-khưu, thế nào là khổ? Này các tỳ- 
khưu, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về 
thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng 
khoái do thân cảm thọ. Này các t)-khưu, như vậy gọi 
là khổ. 


Này các tỳ-khưu, thế nào là ưu? Này các tỳ- 
khưu, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái VỀ tâm, 
sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do 
tâm cảm thọ. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi là ưu. 


172 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Này các tỳ-khưu, thế nào là não? Này các tỳ- 
khưu, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác; 
với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ 
khác, sự áo não, sự bỉ não, sự thất VỌng, sự fHIYỆf Vọng 
của người ấy. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi là não. 


Này các tỳ-khưu, thế nào là cầu bất đắc khổ? 
Này các t)-khưu, chúng sanh bị sanh chỉ phối, khởi sự 
mong câu: “Mong rằng ta khỏi bị sanh chỉ phối, 
mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh”. Lời cầu mong 
ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là câu bất đắc 
khổ! Này các tỳ-khưu, chúng sanh bị già chỉ phối...; 
chúng sanh bị bệnh chỉ phối...; chúng sanh bị chết chỉ 
phối..; chúng sanh bị sâu, bi, khổ, ưu, não chỉ phối, 
khởi sự mong câu: “Mong rằng ta khỏi bị sâu, bì, 
khổ, ưu, não chỉ phối! Mong rằng ta khỏi đương chịu 
sâu, bị, khổ, ưu, não”. Lời Iong cầu ấy không được 
thành tựu. Như vậy là câu bất đắc khổ. 


Này các tỳ-khưu, nhự thế nào là tóm lại, Năm 
Thủ uẩn là khổ? Như Sắc thủ uẩn, Thọ thủ uẩn, 
Tưởng thủ uẩn, Hành thủ uẩn, Thức thủ uẩn. Này các 
tỳ-khưu, như vậy tóm lại Năm Thủ uẩn là khổ. 


Ở các đoạn kinh trên, đức Phật đã chỉ ra ba hiện 
tượng Khổ (Khổ Đệ), gồm: 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |173 


(1) Khô về mặt vật lý: là sinh, già, bệnh, chết. Ai 
cũng phải trải qua. 


(2) Khổ về chung sống, tương quan: là thương 
yêu mà phải xa lhìa; gặp cảnh nghịch lòng, người vật 
không hợp mà phải gặp gỡ, giao dịch, ăn ở cùng; và 
cầu mong nhưng không được. Cả ba cái này đều khô. 


(3) Khổ do nhận thức sai lầm, hiểu không đúng, 
ngộ nhận về thân tâm sinh vật lý này, xem nó là ta, 
của ta, sở hữu của ta, từ đó sinh ra một chuỗi thống 
khổ gọi là sầu, bi, khổ, ưu, não. 


19. Này các t)-khưu, thế nào là Khổ tập Thánh 
để? Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tùm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Như dục ái, hữu 
ái, phi hữu ái. 


Này các tỳ-khưu, sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu? Ở 
đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 


Ở đời con mất là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an 
trú thì an trú ở đấy. Ở đời đôi tai..;. ở đời cái mũi... ; 
ở đời cái lưỡi...; ở đời thân này...; ở đời ý này là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đáy. 


174 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Ở đời các sắc...; ở đời các tiếng...; ở đởi các 
hương...; ở đời các vị...; ở đời các cảm xác...; ở đời 
các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú 
ở đấy. 


Ở đời nhãn thức...; ở đời nhĩ thức...; ở đời tỷ 
thực...; ở đời thiệt thức...; ở đời thân thức...; ở đời ý 
thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. 


Ở đời nhãn xúc...; ở đời nhĩ xúc..; ở đời tỷ 
xáúc...; ở đời thiệt xúc...; ở đời thân xúc...; ở đời ý xúc 
là sắc thân ái, à sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ...; ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ...; ở đời tỷ xúc sở sanh thọ...; ở đời thiệt xúc 
Sở thanh thọ...; ở đời thân xúc sở sanh thọ...; ở đời ý 
xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đáy. 


Ở đời sắc tưởng...; ở đời thanh tưởng...; ở đời 


hương tưởng...; ở đời vị tưởng...; ở đời xúc tưởng...; ở 
đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |175 


ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đây. 


Ở đời sắc tư...; ở đời thanh tư...; ở đời hương 
tự... Ở đời vị tư...; ở đời xúc tư...; ở đời pháp tư là sắc 
thân ái, là sắc khả ai. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đáy. 


Ở đời sắc ái...; ở đời thanh ái...; ở đời hương 
ái...; ở đời vị ái...; ở đời xúc ái...; ở đời pháp ái là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đáy. 


Ở đời sắc tâm...; ở đời thanh tâm...; ở đời hương 
tâm...; ở đời vị tâm...; ở đời xúc tâm...; ở đời pháp 
tâm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. 


Ở đời sắc tử...; ở đời thanh tứ...; ở đời hương 
tứ..., Ở đời vị tứ...; ở đời xúc tứ...; ở đời pháp tư là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Này 
các tb-khưu, như vậy gọi là Khổ tập Thánh đề. 


Tiếp theo đức Phật chỉ rõ Nguyên nhân sinh Khổ 
(Tập Để) là cái gì. Đó là tham ái. Tham ái có ba dạng: 


176 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


tham ái dục lạc vật chất bình thường, tham ái thanh 
tịnh và tham ái đoạn diệt. 


20. Này các tỳ-khưu, và thế nào là Khổ diệt 
Thánh đế? Sự diệt tận không còn luyễn tiếc tham ái 
ấy, sự xả ly, sự buông xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm 
(tham ái ấy). 


Này các t)-khưu, sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời các sắc 
gì thân ái, các sắc gì khả ái, sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời con 
mất là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở 
đời lỗ tai...; ở đời mũi...; ở đời lưỡi...; ở đời thân...; ở 
đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đáy. 

Ở đời các sắc...; ở đời các tiếng...; ở đởi các 
hương...; ở đời các vị..., ở đời các xúc...; ở đời các 
pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đáy. 

Ở đời nhãn thức...; ở đời nhĩ thức...; ở đời tỷ 
thức...; ở đời thiệt thức...; ở đời ý thức là sắc thân ái, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |177 


là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc...; ở đời nhĩ xúc..; ở đời tỷ 
xáúc...; ở đời thiệt xúc...; ở đời thân xúc...; ở đời ý xúc 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ...; ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ...; ở đời tỷ xúc sở sanh thọ...; ở đời thiệt xúc 
sở sanh thọ...; ở đời thân xúc sở sanh thọ...; ở đời ý 
xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. 


Ở đời sắc tưởng...; ở đời thanh tưởng...; ở đời 
hương tưởng...; ở đời vị tưởng...; ở đời xúc tưởng...; ở 
đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. 

Ở đời sắc tư...; ở đời thanh tư...; ở đời hương 
tự..., Ở đời vị tư...; ở đời xúc tư...; ở đời pháp tư là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đáy. 

Ở đời sắc ái...; ở đời thanh ái...; ở đời hương 
ái...; ở đời vị ái...; ở đời xúc ái...; ở đời pháp ái là sắc 


178 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đáy. 


Ở đời sắc tâm...; ở đời thanh tâm...; ở đời hương 
tâm...; ở đời vị tâm...; ở đời xúc tâm...; ở đời pháp 
tàm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đáy. 


Ở đời sắc tử...; ở đời thanh tứ...; ở đời hương 
tứ..., Ở đời vị tứ...; ở đời xúc tứ...; ở đời pháp tư là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Này các tỳ- 
khưu, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đề. 


Đức Phật nói tiếp về Sự Thực Chấm dứt Khổ 
(Diệt Đé), hết Khổ, hay còn gọi là Niết-bàn, là chặng 
cuối của lộ trình thoát Khô. Phiền não, khổ đau có thê 
chấm dứt vì bản chất chúng vẫn nằm trong qui luật 
“Cái gì có sinh tất có diệt”. 


21. Này các tỳ-khưu, thế nào là Khô diệt đạo 
Thánh đề. Đó là bát chỉ Thánh đạo, tức là Chánh tri 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm, Chánh 
định. 


Này các tỳ-khưu, thế nào là Chánh tri kiến? Này 
các fÈ-khưu, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |179 


kiến về Khổ diệt, trí kiến về Khổ diệt đạo. Này các f}- 
khưu, như vậy gọi là Chánh tri kiến. 


Này các t)-khưu, thế nào là Chánh tư duy? Tư 
duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này 
các t)-khưu, như vậy gọi là Chánh tư duy. 


Này các t)-khưu thế nào là Chánh ngữ? Tự chế 
không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không 
ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này các tỳ- 
khưu, như vậy gọi là Chánh ngữ. 


Này các t)-khưu, thế nào là Chánh nghiệp? Tự 
chế không sát sanh, tự chế không trộm cướp, fự chế 
không tà dâm. Này các t)-khưu, như vậy gọi là Chánh 
nghiệp. 


Này các t)-khưu, thế nào là Chánh mạng? Này 
các tÈ-khưu, ở đáy vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh 
sống bằng Chánh mạng. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi 
là Chánh mạng. 


Này các tỳ-khưu, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? 
Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu, đối với các ác, bất 
thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho 
sanh khởi, vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. 
Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì 


180 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


chí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muốn khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã sanh, 
khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng 
hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị 
này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Này các f}- 
khưu, như vậy gọi là Chánh tỉnh tấn. 


Này các tỳ-khưu, thế nào là Chánh niệm? Này 
các tb-khưu, ở đây vị tỳ-khưu sống quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, Chánh niệm, đề chế ngự 
tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các cảm thọ..., 
sống quán tâm trên tâm..., sống quán pháp trên các 
pháp, tỉnh cân tỉnh giác, Chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời. Này các t}-khưu, như vậy gọi là Chánh 
niệm. 


Này các tỳ-khưu, thế nào là Chánh định? Này 
các tb-khưu, ở đây tb-khưu ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ. T)-khưu ấy diệt 
tâm, diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tỳ-khưu ấy ly hỷ trú xả, Chánh niệm, 
tĩnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. T)- 
khưu ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 181 


niệm thanh tịnh. Này các tỳ-khưu, như vậy gọt là 
Chánh định. 


Này các Tỳ-khưu, như vậy gọi là Khổ diệt đạo 
Thánh đề. 


Và cuối cùng là Con đường thực hành để thoát 
Khổ (Bát Chánh đạo), gồm: Chánh kiến, Chánh tư 
duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Cái này thầy đã 
giảng trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Mọi người 
nên tìm nghe lại để năm rõ về Bát Chánh đạo cũng 
như Bốn Sự Thực. Ở đây thầy chỉ điểm qua thôi. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống 
quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây”, vị 
ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bồn Thánh đề. 


Khi nói về Bốn Sự Thực liên hệ đến Khổ cũng 
vậy. Hành giả minh sát tất cả Bốn Sự Thực này và 


182 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


càng thấy rõ hơn là trên thân tâm này hoặc trên cuộc 
đời này không có gì thường hằng, bất biến theo quan 
niệm là có một cái ngã, tiêu ngã hoặc đại ngã. Tất cả 
đều nằm trong quy luật sinh, trụ, hoại, diệt đối với vũ 
trụ cũng như nhân sinh. Các quan điểm về ngã, ngã sở, 
tự ngã, tiểu ngã, đại ngã đều là những nhận thức sai 
lầm do chủ quan, do ái luyến hoặc do thiếu hiểu biết 
mới nói như vậy. Chính vì vậy, đức Phật mới kết luận 
là “niệm pháp” để thấy rõ tính chất vô ngã ở trên thân 
tâm này. 


Kết luận. 


22. Này các tỳ-khưu, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ 
này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đáy: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dự y, thì chứng quả 
Bất hoàn. Này các tỳ-khưu, không cần gì đến bảy 
năm, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong 
SỉUM HĂM...; ÍfOHĐ HĂM HĂM...; IrOng bốn năm...; 
trong ba năm...; trong hai năm...; trong mỘt năm, VỊ 
ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn 
hữu dự y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các tỳ-khưu, không cần gì đến một năm, 


một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị 
ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 183 


chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn 
hữu dự y, thì chứng quả Bắt hoàn. Này các t)-khưu, 
không cân gì đến bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong sảu tháng...; trong năm tháng..., 
trong bốn tháng...; trong ba tháng...; trong hai 
tháng...; trong một tháng...; trong nửa tháng...,; Vị ấy 
có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn 
hữu dự y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các t)-khưu, không cần gì nửa tháng, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có 
thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư 
y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


Này các tỳ-khưu, đây là con đường độc nhất đưa 
đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu bỉ, 
diệt trừ khổ, ưu, thành tựu Chánh lý, chứng ngộ Niết- 
bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 

Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các tỳ-khưu ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


Bài kinh này được đức Phật kết thúc bằng một 
tuyên bố khăng định là: Đây là con đường duy nhất, 
độc lộ, độc đạo, ai đi theo con đường này thì sẽ thoát 
khổ. Và Ngài còn nhân mạnh thêm: Những ai hội đủ 


184 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


duyên thì có thể trong bảy ngày thôi sẽ giác gộ giải 
thoát. Còn đối với những người căn cơ chưa đủ, thì 
thời gian có thể là một, hai tháng cho đến tối đa là bảy 
năm. Nhưng dù bảy ngày hay bảy năm thì mẫu chốt 
vẫn đề giác ngộ, giải thoát nếu đi theo con đường này 
vẫn là trong kiếp hiện tại; hoàn toàn không kéo dài, 
không hứa hẹn gì đời sau, kiếp sau. 


Vấn đề thứ hai cần hiểu rõ là: “vị nào tu tập” ở 
đây nghĩa là gì? Có phải là dựa vào nội dung pháp 
thoại mà rèn luyện, uốn nắn, điều chỉnh thân tâm 
mình bằng một phương pháp hay nhiều phương pháp 
không? Như thầy hiểu thì đó là Tuệ tri và Liễu tri, chứ 
không có rèn luyện øì hết. Chỉ là nhận ra gốc gác vấn 
đề và buông bỏ tất cả mọi định kiến, hiểu biết sai lầm, 
chấp thủ là xong. 


Và giáo pháp của đức Phật là chỉ ra cái Khỏ, 
Nguyên nhân sinh Khổ và ai đi theo Con đường thoát 
Khổ thì sẽ Thoát Khổ ngay trong hiện tại. Không có 
chuyện lập nguyện, lập hạnh, mơ ước đời sau, kiếp 
sau. Thoát khổ ở đây là gỡ bỏ lần lần những hiểu biết 
lệch lạc, thấy biết sai lầm, tăm tối trong nhận thức của 
chúng ta, và minh sát rõ chúng. Đó cũng là thông điệp 
mà đức Phật từ mấy nghìn năm trước đã đi thuyết 
giảng khắp nơi cho những người hữu duyên nghe. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 185 


Bây giờ người ta hiểu lệch lạc, tạo ra vô số những 
trường phái này nọ về thiền, về quán,... chỉ càng làm 
rỗi ren hơn. Biến Phật học trở thành một bộ môn tâm 
linh, một hệ thống triết học, nghiên cứu,... Tất cả đều 
ngoài ý nghĩa và mục đích khi đức Phật truyền dạy về 
Con đường thoát Khô này. 


Thời giờ cũng sắp hết, chỉ còn mấy phút cho nên 
thầy ráng để giảng cho xong và chấm dứt vì hôm nay 
đã là buổi giảng thứ ba về kinh Đại Niệm Xứ này. 
Thầy nghĩ là mọi người nghe một lần có thê chưa năm 
được hết, nhưng sau này khi về nhà có thể nghe lại 
qua các video đã được đăng tải trên kênh Youtube và 
suy nghĩ cho thấu đáo, rồi thực hành nó. Thực hành 
băng cách lột hết các hình thức ngụy trang của bản 
ngã, và chỉ Tuệ tri thì lần lần sẽ hiểu được. 


Đức Phật khăng định nơi nào có Bát Chánh đạo 
nơi đó có người giác ngộ. Và bất kể tôn giáo, bất kê 
chủng tộc, bất kế quốc độ, bất kế giới tính, bất kế tuổi 
tác,... nơi nào có Bát Chánh đạo, nơi nào có người 
hiểu biết và thực hành Bát Chánh đạo đúng mức thì 
nơi đó có người thoát Khổ. Và kinh Đại Niệm Xứ 
chính là lộ trình ứng dụng thực sự của Bát Chánh đạo. 


Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 9, năm 2019 


186 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


KINH HẠNH PHÚC 


Hôm nay chúng ta học bài kinh Hạnh Phúc, tên 
PalI là Mangala Sutta. Bài kinh này ngài Minh Châu có 
dịch với tựa đề là kinh Điềm Lành. Còn bản kinh thầy 
dựa vào đó để giảng là bản dịch của ngài Viên Minh, 
được phổ biến rộng rãi trong các chùa Nam tông tại 
Huê. 


Từ “Mangala” có hai nghĩa: nghĩa thứ nhất là 
điềm lành; nghĩa thứ hai là hạnh phúc, điều tốt đẹp, sự 
thịnh vượng. Xét kỹ, nghĩa thứ hai của từ này sẽ phù 
hợp hơn với nội dung của bài kinh. Vì tất cả những 
điều đức Phật dạy trong bài kinh này đều hướng đến 
một điểm chung, đó là thái độ, hành vi hay lối sống 
mang lại hạnh phúc, điều tốt đẹp, an lành, an vui cho 
những người đi theo lỗi sống như thế. 


Trong bài kinh này, cuối mỗi đoạn kệ (bài kinh 
được ghi chép theo thể văn vần) có lặp lại như điệp 
khúc câu: “E/ưm mangalam utamam.” Trong đó, 
“uttamam” tính từ có nghĩa là: cao thượng, cao đẹp. 
Như vậy, “mañgalam"uttamam” có nghĩa là phúc 
lành/ hạnh phúc an lành/ cao thượng. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 187 


Như vầy tôi nghe: 

Mội thời Thế Tôn 

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá 

Của trưởng giả Cấp Cô Độc 
Gần thành Xá-Vệ 


Bài kinh này được giảng khi đức Phật ở tại tịnh 
xá Kỳ Viên, là vườn của thái tử Jeta (Jetavana), do 
trưởng giả Sudatta, dùng vàng mua lại đất vườn xoài 
của thái tử Jeta. Ông là một đại thiện nhân (nhà từ 
thiện lớn của xã hội) hay giúp đỡ những người khó 
khăn, nghèo khổ cho nên người ta gọi ông là 
Anãthapindika (Cấp Cô Độc: vị hay giúp đỡ, cưu 
mang người cô quả, đơn chiếc, nghèo khổ). Ông đã 
xây dựng tịnh xá Kỳ Viên cho đức Phật và các môn 
đệ lưu trú, hằng năm có thể về đây an cư trong những 
tháng mùa mưa. Theo sử liệu ghi lại, đức Phật đã an 
cư ở tu viện này mười chín mùa hạ. Từ khi đức Phật 
khởi sự hoằng pháp đến lúc Niết-bàn là bốn mươi lăm 
hạ, vậy thời gian Ngài lưu trú tại tịnh xá Kỳ Viên 
nhiều nhất so với các địa điểm khác. Nhiều bài kinh 
cũng thường đề cập đến địa điểm này. 


188 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Tịnh xá Kỳ Viên còn có tên là Bô Kim tự, tức là 
rải vàng đê mua đât làm chùa, xuât phát từ câu 
chuyện sau: 


Cư sĩ Cấp Cô Độc sau khi nghe pháp từ đức 
Phật xong hoan hỷ và trở thành cận sự nam luôn đi 
theo Ngài. Khi ông khởi ý tìm một khu đất thích hợp 
để mua, không xa cũng không gần đô thị để đức Phật 
và chư Tăng tiện đi khất thực, và cũng để các môn đệ 
tại gia như ông có thê đến nghe pháp và thăm viếng 
dễ dàng. Ông tìm thấy một vườn xoài và sau khi tìm 
hiểu thì biết khu vườn này là sở hữu của thái tử Jeta, 
liền đến gặp chủ nhân thương lượng. Khu vườn khá 
đẹp, lại ở vị trí đắc địa, vị thái tử không muốn bán nên 
ra giá rất cao để ông không mua được. 


- “Nếu ông có đủ vàng để rải khắp khu vườn, tôi 
sẽ bán cho ông.” Thái tử ướm lời. Thấy ông Cấp Cô 
Độc hơi chần chừ, lộ vẻ đắn đo nên thái tử Jeta nghĩ 
rằng ông thương gia này không thể mua nỗi, bèn nói 
tiếp: “Nếu không đủ sức, thì đừng hỏi mua”. 


Ông Cấp Cô Độc cười trả lời: “Với giá này thì 
tôi có thê mua, thưa Thái tử. Nhưng tôi đang suy nghĩ 


xem lây vàng từ kho nào gân nhât cho tiện, chứ không 
phải tôi không đủ sức mua.” 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 189 


Sau đó, ông lập tức huy động người nhà lẫy xe 
bò chở vàng đến rải khắp mặt đất. Điều này khiến vị 
thái tử hoảng hốt và bất giác suy nghĩ: “Người này 
dùng một số vàng rất lớn để mua khu vườn cúng 
dường cho một vị sa-môn, thì chắc chắn vị này phải 
rất đặc biệt, và có nhiều phước báu. Đây là cơ hội để 
mình làm một việc gì đó tạo phước”. Vì thế thái tử 
Jeta nói với ông Cấp Cô Độc: 


- Này ông, tôi chỉ bán đất chứ không bán cây. 

- Vậy ngài bán cây như thế nào? 

VỊ thái tử lặp lại câu nói như trên. Đoán chừng 
vị thái tử muốn làm khó, nên ông Cấp Cô Độc hỏi: 
“Ông muốn như thế nào thì nói thật đi.” 

VỊ thái tử trả lời: “Cây tôi không bán nhưng tôi 
cúng dường với điều kiện tên của tu viện phải đứng 


A3”? 


tên tôi”. Vì vậy tu viện được đặt tên là Jetavana, nghĩa 
là “vườn của thái tử Jeta”. 


Chúng ta đi tiếp bài kinh. 
Khi đêm gân mãn 
Có một vị trời 


Dung sắc thà thắng 


190 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Hào quang chiếu diệu 
Sáng tỏa Kỳ Viên 
Đến nơi Phật ngự 
Đảnh lễ Thế Tôn 

Rôi đứng một bên. 


Nguyên nhân của bài kinh này đầu tiên là do 
một vị thiên, mặc dù sống trong cảnh giới an lành tốt 
đẹp nhưng vẫn không tìm thấy, không nhận ra, không 
biết rõ như thế nào là chân hạnh phúc. Vì thế vị thiên 
này cùng những người có chung tâm tư, nguyện vọng, 
đã đến trong đêm gặp và xin đức Phật chỉ dạy cho như 
thế nào là hạnh phúc an lành, và làm thế nào để có 
được hạnh phúc đó. 


Nói rõ hơn, theo lịch sinh hoạt của đức Phật thì 
vào ban ngày và đầu đêm đức Phật sẽ giải đáp, nói 
pháp cho thiện nam tín nữ và chư tỳ-khưu nghe; đến 
đêm khuya sẽ là giờ hỏi đạo của chư thiên, sau khi 
chư Tăng đã đi nghỉ. Nửa đêm về sáng, đức Phật sẽ 
nghỉ ngơi trong vài ba tiếng rồi Ngài thức dậy và 
dùng đại bi tâm quán chiếu ai hữu duyên thì ngày 
hôm sau sẽ đi độ. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |191 


Vị thiên này sau khi đến gặp đức Phật, thành 
kính đảnh lễ Ngài, bèn đứng qua một bên. Thường thì 
bất kỳ ai đến gặp đức Phật không đứng đối diện, vì 
như thế sẽ che mặt Ngài. Và nơi đức Phật ở luôn có 
rất nhiều chư thiên và những người ở xa muốn chiêm 
ngưỡng dung nhan đức Phật. Sau khi đứng sang một 
bên, vị ẫy đã kính cần thưa chuyện: 

Cung kính bạch Phát 
Bằng lời kệ rằng: 

“Chư thiên và nhán loại 
Suy nghĩ điều hạnh phúc 
Hằng tâm cầu, mong đợi 
Một đời sống an lành 
Xin Ngài vì bỉ mẫn 
Hoan hỷ dạy chúng con 


Về phúc lành cao thượng. ” 


Trong nội dung bài kinh này, đức Phật đã trình 
bày hạnh phúc dưới nhiều hình thái khác nhau, với 


192 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


các cấp độ từ thấp đến cao. Chúng ta sẽ lần lượt đi 
vào từng nội dung bài kinh. 

Thé Tôn tùy lời hỏi 

Rôi giảng giải như vây: 

1. Không gân gũi kẻ ác, 

Thân cận bậc trí hiên, 

Đảnh lễ người đáng lễ 

Là phúc lành cao thượng. 


Đức Phật dạy, đầu tiên, muốn có được hạnh 
phúc thì những việc làm, những hành vi, nhận thức 
cần được thực hiện như thế này: 


Thứ nhất, phải biết chọn bạn giao du, giao tiếp. 
Không gần gũi bạn ác, cả trong nghĩa bạn bè và trong 
nghĩa những người mình học hỏi xung quanh. Ông bà ta 
có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, còn ngạn 
ngữ phương Tây thì có câu: “Bạn cho tôi biết bạn 
thường giao thiệp với ai, tôi sẽ biết bạn là người như thế 
nào”, hay câu tục ngữ “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là 
vậy. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |193 


Thứ hai, nên tiếp xúc với những bậc hiền trí, là 
những người có lỗi sống hiền thiện, đức độ, có nhiều 
hiểu biết, khôn ngoan để được gần gũi người tốt, học 
hỏi điều gì nên làm, điều gì nên tránh. 

Thứ ba, cúng dường hoặc tôn kính những người 
xứng đáng như ông bà, cha mẹ, thầy cô,... Còn trong 
đạo pháp là cúng dường Tam Bảo. 

Khi chúng ta thực hiện được ba điều này chúng 
ta đã có được những hạnh phúc cao thượng, an lành; 


tình cảm đôi với các quan hệ xung quanh chăc chăn sẽ 
tôt đẹp. 


2. Ở trú xứ thích hợp, 
Công đức trước đã làm, 
Chân chảnh hướng tự tâm, 
Là phúc lành cao thượng. 
Vậy trong câu đầu của đoạn này, đức Phật dạy, 
một trong những điều làm chúng ta hạnh phúc, là phải 
ở nơi thích hợp. Người xuất gia có trú xứ riêng và 


người tại ø1a cũng có trú xứ riêng. 


Đối với người xuất gia, nếu gặp được những 
người lớn, thầy tổ nhắc nhở tu tập thì sẽ thay đổi theo 


194 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


chiều hướng tích cực được. Còn nếu trong môi trường 
mà thầy lẫn trò đều lười biếng, không lo tu tập thì 
điều tốt nhất để mình có hạnh phúc là xa rời chỗ đó, 
tìm nơi khác phù hợp thì đường tu của mình mới tiến 
bộ. Nếu không thì sau một thời gian cũng bị nhiễm. 


Hoặc với những người xuất gia cũng có trường 
hợp đệ tử được thầy dạy về Phật Pháp, về thiền để tu 
tập thêm. Nếu người thầy không có khả năng dạy dỗ, 
hướng dẫn nhưng có ý thức trách nhiệm giáo huấn thì 
có thể gửi đệ tử đi học, đi đào tạo ở môi trường giáo 
dục phù hợp để phát triển tốt hơn thì đó cũng thuộc 
trong nội dung “ở frú xứ thích hợp”. 


Cũng như muốn có nơi yên tĩnh để đọc sách, đọc 
kinh để hiểu biết thêm, mở mang thêm đầu óc mà bị 
công việc chi phối thì không thể phát triển được. Ở 
một nơi ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước bản.... thì 
sẽ tôn hại sức khỏe, không thể mạnh khỏe được. Còn 
ô nhiễm về mặt tâm linh, mê tín, lôi kéo mình vào 
những điều tăm tối thì tâm linh mình không phát triển 
được. Hay muốn tu thiền tốt thì phải hội đủ bốn yếu 
tố là “pháp, tài, lữ, địa”. “Pháp” là đề mục thích hợp; 
“địa” là trú xứ thích hợp; “tài” là vật chất, cơm ăn, áo 
mặc thích hợp; và “lữ” là bạn bè thích hợp. 


Người tại gia cũng vậy. Nếu mình muốn phát 
triển nghề nghiệp, kiến thức thì mình phải chọn nơi có 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |195 


thể phát triển. Muốn con mình nên người, phát triển 
thì phải chọn chỗ ở tốt để con không bị lây nhiễm cái 
xấu từ môi trường xung quanh. Đó cũng là yếu tố 
mang đến hạnh phúc. 


Chắc mọi người đã nghe câu chuyện về mẹ của 
Mạnh Tử ở Trung Quốc vào thời Xuân Thu Chiến 
Quốc. Chuyện thế này: Do nhu cầu kiếm sống nên hai 
mẹ con Mạnh Tử đến ở sần khu chợ. Sau thời gian, 
Mạnh mẫu thấy con mình nhiễm tính chợ búa, thích 
ăn thua với người, nói lời thô lỗ, tục tĩu, hung dữ. Bà 
mẹ suy nghĩ, nếu cứ sống ở đây thì mình chỉ nuôi 
được phần xác, còn phần tâm trí sẽ dễ bị hư hỏng nên 
bà mẹ chuyển đến gần một trường học. Mạnh Tử 
chuyên về ở đây thì theo bạn bè đến lớp. Chỉ sau một 
thời gian ngắn, cử chỉ và thái độ thay đổi theo hướng 
tốt đẹp hơn. Nhờ người mẹ sáng suốt đã chọn nơi ở 
thích hợp mà Mạnh Tử sau này đã trở thành vị hiền 
triết của Trung Quốc. 


“Công đức trước đã làm” là một trong những yếu 
tố giúp mình được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong đời 
nay. Đó là các thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ. Gọi 
là phúc quá khứ. Dân gian thường bảo nhau: “Con trai 
nhờ phúc mẹ, con gái nhờ phúc cha”. Ý nói phúc đức 
của cha mẹ, tô tiên, dòng tộc và của chính mình tạo 
dựng là nguồn lực tạo ra hạnh phúc cho mình. Còn 
những người thiếu phước thì gặp rất nhiều khó khăn, 


196 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


trở ngại, bất hạnh. Hạnh phúc có được là nhờ vào phúc 
đức trong quá khứ của bản thân, gia đình, và tổ tiên. 


“Chản chính hướng tự tâm” nói đơn giản, đó 
chính là mọi việc đều đặt nền tảng từ mình mà ra, do 
vậy phải luôn luôn quay về với chính mình, nương tựa 
nơi chính mình. Hạnh phúc không rơi từ trên trời 
xuống hay ai ban phát cho, mà do nơi bản thân mình. 
Mình gieo, mình trồng nên đừng mong cầu một hạnh 
phúc từ bên ngoài đến với mình. Tâm mình yên ổn, 
mát mẻ đó chính là hạnh phúc. 


3. Đa văn, nghệ nghiệp giỏi, 
Khéo huẳn luyện, học tập 
Nói những lời chân thát, 

Là phúc lành cao thượng. 

Nghề nghiệp giỏi, học nhiều biết rộng thì trong 
hoàn cảnh nào, mình đều có cách giải quyết để giúp 
mình, giúp người bằng chính kiến thức của mình. 

Nghề nghiệp giỏi chính là sự điêu luyện trong 
chính nghề nghiệp của mình, sẽ thu hoạch được nhiều 
điều tốt đẹp. Ví dụ thợ giỏi sẽ được trả ba trăm đồng, 


thợ kém thì chỉ nhận hai trăm đồng. Thợ giỏi thì thời 
gian làm việc nhanh hơn hoặc làm ra sản phẩm tỉnh 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |197 


xảo hơn. Tất cả những điều đó trong đời sống bình 
thường đều hết sức cần thiết. Đó là hạnh phúc do 
chính mình tạo ra, do mô hôi, chất xám, năng lực của 
mình mà có. 


Những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tỉnh xảo 
là do được đảo tạo, rèn luyện, học tập, và phải thường 
xuyên bổ sung những điều chưa biết, nhờ vậy sẽ có 
được năng lực chuyên môn tốt, vững vàng. 


Nói năng dựa trên nền tảng là chỉ nói ra sự thật, 
truyền đạt sự thật mới tạo được sự tin cậy, tín nhiệm 
của những người xung quanh. Nếu cần một người để 
đối chứng, để đưa ra sự thật thì người nói lời chân 
thật luôn được nhớ đến. Nếu mình luôn nói ra những 
điều chân thật thì không có gì phải hồ thẹn, ăn năn đối 
với việc đã xảy ra. 


Còn khi dối trá - nhất là lần đầu, vì những lần 
sau đã tạo thành thói quen - thì luôn luôn cảm thấy ăn 
năn, dẫn vặt, hồi tiếc vì những việc làm của mình. Vì 
vậy để có được hạnh phúc, để khi đi ngủ không phải 
lăn tăn suy nghĩ, thì chỉ có cách sống thật, nói thật, 
truyền đạt cái thật. Như vậy người xung quanh luôn 
tin cậy mình, và bản thân mình không phải đau khổ vì 
ân hận, bất an. 


4. Hiếu thuận bậc sinh thành, 


198 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Dưỡng dục vợ và con, 
Sở hành theo nghiệp chánh, 
Là phúc lành cao thượng. 


Đối với cha sinh mẹ đẻ của mình và cha mẹ của 
người hôn phối, thì chúng ta phải hiếu thuận. Gia đình 
nào giữ được quan hệ tốt giữa cha mẹ với con cái, 
giữa ông bà với cháu chắt thì gia đình đó sẽ hạnh 
phúc. Hiếu thuận với ông bà, cha mẹ là một trong 
những hành vi, lối sống mang lại hạnh phúc an lành. 


Ngày xưa, việc chăm lo kinh tế gia đình là trách 
nhiệm của người chồng. Còn trong xã hội hiện nay 
vai trò đó được thay đổi, hoán chuyên hoặc cả hai 
người chồng và người vợ đều phải có trách nhiệm với 
gia đình của mình và chung lo kinh tế nên phải học 
hỏi cách ứng xử trong quan hệ với nhau cho thật tốt. 


Nguyên tắc sống lành mạnh thứ nhất đức Phật 
dạy cho các hàng cư sĩ Phật tử: Phải hiểu sự sống là 
gì, để tôn trọng và bảo vệ sự sống. Cần hiểu biết mối 
quan hệ giữa các thành phần tạo nên sự sống đề tương 
tác giữa mình và những người xung quanh phù. họp, 
trong đó gia đình mình là môi trường gần nhất, cần có 
bầu không khí bao dung, thương yêu, thông cảm, và 
hỷ xả. Trong cuộc sống hăng ngày có nhiều áp lực, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |199 


tuy nhiên, không nên đem những áp lực đó về làm ô 
nhiễm gia đình. Với con cái thì phải giáo dục. Còn 
giữa vợ chồng phải trao đổi, sửa chữa những cái 
không đúng. Ai cũng có những thiếu sót, không ai là 
hoàn hảo. Bởi vậy biết lắng nghe để điều chỉnh thì sẽ 
có được hạnh phúc. Còn nếu mình chủ quan, cho răng 
mình đúng, quen ra lệnh thì sẽ đem lại bất hạnh, đau 
khô. 


Từng thành viên trong gia đình phải hiểu rõ 
mình là ai trong ngôi nhà của mình đề có trách nhiệm, 
cách xử sự đúng đắn thì đó mới là tổ ấm thật sự, còn 
không, đó là lò lửa. 


“Sở hành theo nghiệp chánh” theo đức Phật dạy, 
đó chính là Chánh nghiệp. Phải có hành động, lời nói, 
suy nghĩ đúng đắn trong cuộc sống. Trong các hành vi 
về thân cần phải tránh có các bất thiện nghiệp là: sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm. 


Rời xa những bất thiện nghiệp, điều chỉnh hành 
vi theo thiện nghiệp thì cuộc sống mới an lạc. Vì 
không gieo nhân bắt thiện thì sẽ không phải chịu quả 
báo khổ trong đời này và đời sau. Không biết rõ tính 
chất của nghiệp và hậu quả của nó thì chúng ta sẽ gặp 
nhiều điều bất hạnh. Nương theo Chánh nghiệp, đó là 
nên tảng của hạnh phúc. 


200 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


5. Bồ thí, hành đúng pháp, 
Giúp ích hàng quyến thuộc, 
Giữ Chánh mạng trong đời, 
Là phúc lành cao thượng. 


“Bồ thí” (dãna) nghĩa là chia xẻ với người khác. 
Không phải khi có nhiều mình mới bố thí, mà khi 
người khác cần, từ vật chất, kỹ năng, kiến thức... 
mình có thể san sẻ được thì đó gọi là bố thí. Bố thí 
khác với xả thí (pariccaga). Xả thí là buông ra những 
thứ trói buộc mình do tâm tham, tâm sân. 


Khi giúp được người khác mình sẽ cảm thấy vui 
vẻ vì mình đã cho đi bằng niềm vui. Còn khi bố thí để 
cầu được phước báo hay được người khác nhớ ơn thì 
không còn là bồ thí thiện, mà gọi là bố thí đầu tư, tạo 
bắt thiện phước. 


“Hành đúng pháp” tức là sông thuận pháp. Ứng 
xử đúng, thuận với quy luật tự nhiên. Nếu đi ngược 
lại với quy luật đó thì mình sẽ chịu khổ. 


“Giúp ích hàng quyến thuộc”. Khi bà con, người 
trong dòng tộc của mình gặp khó khăn mà mình có thê 
giúp đỡ được, đó là việc làm xuất phát từ tình thương, 
chứ không phải cần họ nhớ ơn. Cho nên điều mình cần 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |201 


nhớ khi mình giúp đỡ người thân, quyến thuộc là vì mỗi 
quan hệ huyết thống, vì tình cảm, vì trách nhiệm. Làm 
được điều đó thì mối quan hệ của mình trong gia đình sẽ 
tốt đẹp. Đó cũng là nền tảng mang lại hạnh phúc vì 
những mối quan hệ này phải được xây dựng tốt đẹp thì 
cuộc sông của mình mới được yên ả, tốt lành. 


6. Xả ly tâm niệm ác, 

Chế ngự không say sưa, 
Trong pháp không phóng dại, 
Là phúc lành cao thượng. 


Hành vi thường bắt đầu từ ý tưởng, ý niệm, nhận 
thức rồi tác động đến việc làm của mình. Muốn có đời 
sống nội tâm yên tĩnh, cuộc sống hạnh phúc thì mình 
phải luôn sáng suốt tỉnh táo, để khi có bất kỳ ác niệm 
nào khởi lên trong tâm mình phải nhận ra, đừng để trở 
thành nô lệ hoặc trở thành đồng lõa với nó. Bản chất 
của tâm thì luôn vận động. Mình cố đẹp nó là điều bất 
khả. Chỉ có thể khiến nó dừng lại một lúc nào đó, khi 
năng lực đó hết thì nó sẽ trở lại như cũ. Những niệm 
tưởng nào bất thiện, ác xấu xuất hiện thì phải nhận ra 
ngay tức khắc, đừng để nó chi phối mình. Đó là trạm 
tiền tiêu đầu tiên chúng ta cần phải bảo vệ để không 
bị lôi vào “một cuộc chiến tranh không có ngày kết 


202 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thúc”. Biết “xả ly tâm niệm ác” là giải pháp tốt nhất, 
cần thiết nhất trong đời sống hàng ngày. 


“Chế ngự không say sưa” là luôn giữ cho mình 
tỉnh táo, tránh xa các chất say như rượu, bia và các 
chất gây nghiện, nếu không sẽ bị bất thiện pháp xuất 
hiện, chỉ phối mình. Không uống, không hít, không sử 
dụng bắt cứ chất gì khống chế thần kinh của mình. 


“Trong pháp không phóng dật” nghĩa là khi xa 
lia hai điều kế trên, giữ tâm luôn tỉnh giác, trong sáng 
thường xuyên thì sẽ không bị phóng dật. Phóng dật là 
tâm dễ duôi, không trong sáng và không tỉnh táo. Nếu 
mình giữ tâm trong sáng, tỉnh táo thường xuyên là 
mình đang an trú trong thiện pháp, không cho cái ác 
có cơ hội làm chủ. 


7. Biết cung kính, khiêm nhường, 
Trị túc và trú ân, 
Đứng thời nghe chánh pháp, 
Là phúc lành cao thượng. 
“Biết cung kinh, khiêm nhường” là thái độ phải 
xuất phát từ lòng thành, từ sự tôn trọng. Để có được 


lòng thành, sự tôn trọng thì trong tâm của mình cần 
không có các loại ngã mạn khác nhau. Ngã mạn là 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |203 


tâm hay so đo, so sánh với đối tượng khác, thấy mình 
thua kém, hơn hay bằng người khác. Cho rằng mình 
thua kém người ta, là /¡ liệt mạn. Nghĩ mình ngang 
bằng người khác trong khi thực chất là mình kém 
thua, gọi là mạn quá mạn. Cho mình hơn người ta thì 
gọi là thắng mạn. 


Những biểu hiện bên ngoài về lễ phép, tôn kính, 
vâng lời,... là cái vỏ mỏng của lễ giáo, là bệnh hình 
thức, như Lão Tử nói: “Phù lễ giả, trung tín chỉ bạc, 
nhi loạn chi thủ” (Than ôi! Cái lễ ấy là đầu mối của 
mâu thuẫn, lộn xộn, loạn động của cuộc đời). 


Mình ở mức độ nào thì mình tự nhận thức ở đó, 
không cần phải so sánh với ai. Người không có tâm so 
sánh thì sẽ không bị ngã mạn làm chủ, sẽ vắng bóng 
bản ngã hư ảo do mình thêu dệt nên. Khi một người 
nhận ra điều này thì người đó luôn luôn biết tôn trọng, 
tôn kính với bất kỳ hiện hữu nào trên thế gian, vì mỗi 
hiện hữu đều có giá trị riêng của nó. 


Ví dụ, nếu mình quan sát cuộc sống trong tự 
nhiên hoặc xung quanh mình với tâm trong sáng thì 
vẫn phải phục, phải học cái hay cái tốt từ con kiến, 
con ong hay là một đứa bé. Con kiến, con ong dạy 
cho ta tính cần mẫn, nhẫn nại, kỷ luật. Còn những đứa 
trẻ thường rất dễ giận hờn nhưng cũng dễ tha thứ. Có 
thể trước đó dăm bảy phút chúng xô xát, giận hờn 


204 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


nhau nhưng sau đó thì lại vui vẻ, làm lành với nhau 
ngay. Còn mình thì không làm được, tức ai là giận 
dai, khó bỏ. 


Có vị hiền triết Đông phương nói như sau: “Hãy 
như là con trẻ! Hãy trở về với tâm xích tử”. “Xích tử 
chi tâm” là cái tâm của hài nhi vừa ra khỏi lòng mẹ 
không lâu, còn đỏ hỏn. Tâm đó là gì? Mọi người thử 
quan sát cháu bé rồi sẽ tự hiểu. 


Khi nào mình không còn so sánh sẽ nhận ra cái 
hay cái đẹp của người khác và sẽ biết cung kính, 
khiêm nhường đối với tất cả mọi người, chứ không 
phải gặp người bằng hoặc thua kém thì mình thay đổi 
thái độ. Khiêm nhường, khiêm tốn xuất phát từ việc 
biết rõ cái hữu hạn của chính mình, và biết rằng ai 
cũng có điều hay để cho mình phải học hỏi. Từ đó đời 
sống mình bớt mâu thuẫn, chông chênh, phiền não. 


“Trị túc” là biết đủ. Có ba nội hàm trong chữ 
này là: /r¡ fúc, fri chỉ và tri hỉ. “Tri túc” là biết đủ. 
Biết khi nào dừng là “tri chỉ”. Và “tri hỉ” tức vừa lòng 
với những øì mình có. Trong tình huống nào cũng biết 
nuôi dưỡng các đức tính này thì thường dễ an vui. 
Phải hiểu một cách linh hoạt và biết bằng lòng với 
hiện tại, không tham cầu thêm, không bất mãn với 
hiện tại thì người đó sẽ hạnh phúc. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |205 


“Trí ân” thì phải luôn đi kèm với báo ân. Khi 
thọ ơn của một ai thì không được quên và nên tìm 
cách để đền ơn. Nhưng thực tế trên đời, người biết tri 
ân và báo ân rất ít. Ngay cả ân nghĩa lớn lao của cha 
mẹ với con cái mà không phải người con nào cũng 
làm tốt việc tri ân này. 


Đối với Phật tử, đức Phật dạy, phải nhớ ơn và có 
trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Khi mình lớn lên 
có công ăn việc làm, thì tiền bạc mình kiếm được phải 
chia ra bốn phần, trong đó mỗi phần có một mục đích 
riêng: Thứ nhất nuôi bản thân mình, thứ hai nuôi gia 
đình, thứ ba phụng dưỡng cha mẹ hai bên, thứ tư để 
làm việc phước thiện hay để dành phòng khi ốm đau 
bệnh tật có mà chi dụng. 


Có một vị Phó Thủ tướng Đài Loan viết thư dặn 
dò đứa con, chia xẻ kinh nghiệm sống để đứa con đừng 
rơi vào những tình huống ông đã trải qua. Ông đặn con 
mình khi thọ ơn thì phải tìm cách đền đáp. Ngược lại 
khi có điều kiện giúp người khác thì không cần người 
khác báo đáp lại. Vì vậy đừng phiền muộn khi giúp 
người khác mà họ không nhớ đến mình. Phải nghiêm 
khắc với chính bản thân mình ở một số mặt, nhất là 
chữ tín, nhưng cũng đừng đặt hi vọng người khác sẽ 
làm y như mình, kế cả trong tình yêu. Vị chính khách 
này thực sự đã thấu đạt nhân tình thế thái. 


206 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


“Đúng thời nghe chánh pháp” là nghe pháp 
đúng lúc, đúng thời điểm, khi cần nghe. Mục đích của 
nghe pháp ngoài việc học hiểu thêm giáo pháp còn để 
nhận ra những điểm mình còn thiếu sót, mình cần rèn 
luyện, tu tập như thế nào, điều chỉnh ra sao cho phù 
hợp và phát triển tâm linh. Thay vì dùng một giờ đồng 
hồ để nghe học với tâm trạng bất an, xao lãng, không 
băng trọn vẹn tâm trí trong mười lăm phút, tập trung 
nghe và hiểu, không nghĩ đến chuyện khác. Dành 
nhiều thời gian nhưng tâm xao lãng thì cũng không 
hiệu quả. Vì vậy đề đạt hiệu quả khi nghe pháp là phải 
đúng lúc và trọn vẹn. Có những cái hiểu có thể trải 
nghiệm ngay, có những cái hiểu thì phải thực hành. 


8. Nhẫn nhục, lời nhu hòa, 
Yết kiến bác sa-môn, 
Tùy thời đàm luận pháp, 
Là phúc lành cao thượng. 
“Nhân nhục” vừa là nhận thức vừa là thái độ. 
Nếu không hiểu rõ nghĩa của từ thì dễ bị hiểu lầm 
thành nhẫn nại, kiên trì để đạt được mục đích. Nhẫn 


nhục là khi mình ở vị trí cao hơn người xúc phạm 
mình, nhưng mình không đáp trả bằng sức mạnh, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |207 


quyền lực, tiền bạc, mà với tâm bao dung, không oán 
thù người đã gây ra phiền phức, tốn thương cho mình. 


Trong cuộc sống, ai cũng muốn nghe “iởi nhu 
hòa ”, tôn trọng, và thái độ thật lòng. Vì vậy trong ứng 
xử chúng ta cũng phải có lời nói và thái độ như vậy thì 
mới không gây ra xung đột, phản ứng ngược. Sống là 
phải tương tác, tiếp xúc với nhiều đối tượng trong xã 
hội và ngay cả trong gia đình. Ví dụ với con mình, đứa 
trẻ sẽ thích làm hơn nếu ba mẹ nói, “Con phụ ba mẹ 
cái này được không?” hơn là nghe câu sau: “Ra làm cái 
này coi.” Người con đương nhiên sẽ thích cách nói tôn 
trọng, thương yêu và quan tâm hơn. 


Lời nói không nhu hòa chắc chăn sẽ không đem 
lại hiệu quả cao. Đôi khi nó còn ngắm ngầm phá hủy 
sự tin cậy giữa hai bên. Nếu ở nơi công sở mà nói 
chuyện với nhân viên với thái độ kẻ cả, thì người ta sẽ 
phản ứng lại hoặc chỉ làm theo kiểu đối phó. Nếu có 
việc khác tốt hơn họ sẽ bỏ mình ngay. Không ai muốn 
mình bị sỉ nhục, hạ thấp phẩm giá. Cho nên lời nói 
nhu hòa, chuẩn mực là hành vi đem lại hạnh phúc cho 
mình. 


“Vết kiến bậc sa-môn” là thường xuyên tiếp xúc 
với các bậc tu hành đáng kính, đáng cho mình học 
hỏi, nương tựa. Không phải người nào mặc áo cà-sa 
cũng có thể hiểu được giáo pháp hoặc là mẫu mực 


208 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


trong chuyện tu tập. Vì vậy mình phải chọn lựa kĩ 
càng những bậc sa-môn mà mình tiếp xúc thì việc tu 
học mới đạt được hiệu quả. Yếr kiến bậc sa-môn là 
việc nên làm thường xuyên để có thê học hỏi, gia tăng 
hiểu biết Phật học, điều chỉnh nhận thức cho đúng 
đắn. Vì mình chưa đủ trình độ để nhận ra, phải nhờ sự 
chỉ dạy, hướng dẫn của những bậc cao minh hơn. Ở 
đây, các bậc sa-môn là tượng trưng cho sự cao minh. 
Bây giờ việc liên lạc từ xa dễ dàng hơn thông qua thư 
điện tử, qua mạng xã hội để tiếp cận, học hỏi. 


“Tùy thời đàm luận pháp” tức là đê trao đôi về 
hiểu biết kinh nghiệm trong tu học của mình. Chúng 
ta gặp gỡ đạo hữu, hay Phật tử gặp các vị sa-môn để 
trao đổi, đàm luận Phật học. Nhưng phải đúng nơi, 
đúng chỗ, đúng thời điểm. Ví dụ trong đám đông có 
hai người tranh luận với nhau, khi chưa ai chấp nhận 
ai thì tốt nhất hai người nên trao đổi riêng. Nếu tiếp 
tục tranh cãi để bảo vệ quan điểm của mình, khi tâm 
không giữ được bình ồn thì chắc chắn sẽ xảy ra những 
tranh cãi vô ích, hoặc có những hành động mất kiểm 
soát. Đàm luận pháp làm cuộc sống tốt đẹp, hạnh 
phúc, nhưng nếu không đúng lúc sẽ gây ra hậu quả 
ngược lại, chuốc thêm phiền não. 


9. Tự chủ, sống phạm hạnh, 


Thấy rõ lý Thánh đề, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |209 


Giác ngộ quả Niết-bàn, 
Là phúc lành cao thượng. 


Trong Phật học, “7# ch” là khi không chịu ảnh 
hưởng bởi tham và sân. Mình đứng giữa những đối 
tượng khiến mình tham, sân, ganh tị mà không bị ảnh 
hưởng mới gọi là tự chủ. Còn trong ý nghĩa tự chủ là 
tự do tự tại, không ngán sợ aI hoặc chỉ cho những 
đẳng quyền năng thì trong bài kinh này không phải 
với ý như vậy. 


“Phạm hạnh” là lỗi sống học theo hạnh của 
Phạm thiên. Về mặt tín ngưỡng của Ấn giáo, Phạm 
thiên là đắng quyền năng số một, là Thượng đề. Trong 
phân cấp của thiền Sắc giới thì vị trời tối cao của tầng 
Sơ thiền được gọi là Đại Phạm thiên, để phân biệt với 
Phạm Phụ thiên (các vị phụ tá cho Đại Phạm thiên) và 
Phạm Chúng thiên (cư dân ở cõi Sơ thiền). Để trở 
thành một vị Phạm thiên thì ít nhất thiền giả phải ly 
dục, từ bỏ tất cả những hành vi bắt thiện, xấu ác, tu 
tập, rèn luyện đến trình độ định tâm kiên cố mà trong 
kinh văn diễn tả như sau: “Ly dục, ly ác pháp, chứng 
và trú đệ Nhất thiền, một loại định có tầm có tứ, có 
hỷ, có an và nhất tâm”. 


Đức Phật dạy, người xuất gia từ bỏ dục lạc của 
thế gian gọi là sống đời phạm hạnh, ly ác pháp, 


210 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thường xuyên điều chỉnh để sống đời sống thanh tịnh. 
Người tại gia nếu muốn, vẫn có đời sống phạm hạnh, 
gọi là cư sĩ phạm hạnh. Nếu mình tự chủ không bị ảnh 
hưởng bởi tham sân, thì chính là hạnh phúc tối 
thượng, dù xuất gia hay tại gia. 


“Thấy rõ lý Thánh để”, là phải thấu hiểu Bốn Sự 
Thực về Khổ thì mới thực hành và thoát khô (“thấy” ở 
đây là thấu hiểu). Một người hiểu được Bốn Sự Thật 
về Khổ thì chắc chắn có đời sống hạnh phúc vì đã biết 
nguyên nhân của khổ, từ đó mình không để nó phát 
triển. Và sống theo con đường giác ngộ (Bát Chánh 
đạo) mà đức Phật đã dạy thì hạnh phúc sẽ đến ngay 
trong hiện tại. Thế nên thấy rõ và hiểu rõ lý Thánh đề 
là hạnh phúc cao thượng. 


Khi nói đến “Giác ngộ quả Niếr-bàn” là nói đến 
cái đích mình đạt được. Niết-bàn là trạng thái mà 
tham sân được lắng dịu xuống, không còn trỗi dậy, 
không còn bị những phiền não chỉ phối sau khi giác 
ngộ hoàn toàn. Vì vậy, Niết-bàn là hạnh phúc cao 
thượng, viên mãn nhất. 

10. Khi xúc chạm việc đời 


Tâm không động, không sâu, 


Tự tại và vô nhiêm, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |211 


Là phúc lành cao thượng. 


Khi chúng ta tương tác với cuộc sống: mắt thấy, 
tai nghe, mũi ngửi,... tất cả đối tượng đó gọi là thế 
gian (đời). “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động 
không sâu ” nghĩa là không bị tình cảm chỉ phối, khiến 
thích hay ghét, hoặc thất vọng, sinh ra sầu não và 
buôn bã thì sẽ “? ứại và vô nhiễm”. Không có phiền 
não, thì đó là hạnh phúc. 


T1I. Những sở hành như vậy 
Không chỗ nào thối thất 
Khắp nơi được an toàn 
Là phúc lành cao thượng. 
Nếu chúng ta thấu hiểu và thực hành tất cả những 
gì đức Phật dạy qua bài kinh này, hoặc chỉ một phần 
của bài kinh, thì chắc chắn sẽ có được các trạng thái 


hạnh phúc thù thắng ngay trong đời này. 


Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 8, năm 2019 


212 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


KINH VÔ NGÃ TÁNH 


Kính Vô Ngã Tánh là pháp thoại thứ hai sau 
kinh Chuyển Pháp Luân. Về sau, khi người ta hệ 
thống hóa lại mới đặt tên cho bài kinh này là kinh Vô 
Ngã Tướng hoặc Tướng Vô Ngã. Nhưng khi thầy 
nghiên cứu kĩ, thầy phát hiện ra không phải như vậy, 
chữ “lakkhana” trong Päli nghĩa gốc của nó là “tánh, 
đặc tính”. Còn chữ “tướng” theo nghĩa “biểu hiện” là 
chữ khác. Mà quả thực nội dung pháp thoại này là đức 
Phật nói về tính chất vô ngã của hợp thể thân tâm này. 
Nên thầy gọi bài kinh này là kinh Vô Ngã Tánh. 


Bây giờ chúng ta cách thời đức Phật gần 2.600 
năm. Năm nay là Phật lịch 2.563, tính từ khi đức Phật 
Niết-bàn, cộng thêm 45 năm Ngài hoằng pháp. Có rất 
nhiều quan điểm về nhân sinh, về vũ trụ, về xã hội 
thay đổi và đôi khi được hiểu khác đi, trong đó một số 
vấn đề Phật học cũng thế. Rất nhiều nhà nghiên cứu, 
một số Phật tử, thậm chí một số vị tăng mi trong khi 
học Phật Pháp, tìm hiểu lời dạy của đức Phật vẫn phải 
trăn trở vấn đề “Ngã là gì?”. 


Vì sao đức Phật xoáy mạnh vào chủ đê vô ngã 


và xác nhận: “Ai thấy được thực tính vô ngã người ấy 
thấy pháp.” (Thấy pháp tức là giác ngộ). 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |213 


Vậy trước hệt chúng ta cân phải hiệu ngã là cái 
gì, rôi khi đó mới bắt đầu nói chuyện vô ngã. 


Ư Quan niệm về ngã. 


“Ngã” mà thầy muốn nói ở đây, là quan niệm 
ngã vào thời điểm đức Phật giảng pháp thoại này. Ấn 
Độ vào thời điểm ấy là một xứ sở gồm nhiều quốc gia 
lớn nhỏ. Trong vùng đất thuộc lưu vực sông Hằng đã 
bao gồm khoảng gần hai mươi quốc gia. Suốt cuộc 
đời hoằng pháp của đức Phật, ít nhất Ngài đã vân du 
qua khoảng mười mấy quốc độ trong số đó. 


Theo nghiên cứu lịch sử, trước khi đạo Phật xuất 
hiện thì nền văn minh Ấn Độ đã tồn tại khoảng 3000 
năm với rất nhiều quan điểm về tín ngưỡng và tôn 
giáo xuất hiện. Đầu tiên là Phiếm Thần giáo, sau đó là 
Đa Thần giáo và cuối cùng là Nhất Thần giáo. Đó là 
những thay đổi tất yếu của lịch sử. 


(1) Phiếm Thần giáo là quan niệm tín ngưỡng 
cho rằng bất kỳ chỗ nào cũng có các loại thần thánh 
cư ngụ, như sốc cây, cục đá, hoặc những nơi có chút 
khác thường. Quan niệm đó cũng phổ biến với các 
dân tộc ở vùng Đông Nam Á này. Với Phiếm Thần 
giáo, cái gì cũng có thể biến thành thần thánh hết. 


214 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


(2) Đa Thần giáo, là sự chuyển đổi từ phiếm 
thần chuyển sang đa thần. Bước sang giai đoạn này 
niềm tin được xây dựng mang tính hệ thống hơn với 
nhiều loại thần và phân ra từng lĩnh vực, từng khu 
vực. Người ta thống kê ở Ấn Độ, số lượng thần chính 
yếu khoảng hơn 2000 vị và còn rất nhiều các vị thần 
khác không thống kê được hết. 


(3) Giai đoạn thứ ba chuyên qua Nhất Thần 
giáo. Nhất Thần giáo là chỉ có một vị có quyền năng 
cao nhất, có thể chi phối tất cả các vị nhỏ hơn. Người 
ta gọi là: Đẳng tạo hóa, Hóa Sinh chủ, Thượng đế, 
Đại Phạm thiên,... Những tên gọi khác nhau đó chỉ 
cho một đắng toàn năng mà người ta nghĩ là có quyền 
hành, có oai lực, có tất cả những gì thế gian mơ ước. 
Vị đó đứng đầu, và đặc biệt hơn, vị đó còn là cha đẻ 
của tất cả chúng sinh. Quan điểm này khá phổ biến, 
không phải chỉ Ấn giáo mà còn của các tôn giáo lớn 
khác, trừ Phật giáo. 


Khi đức Phật xuất hiện, có hai quan niệm về 
Thượng đề này đã tồn tại ở Ấn Độ, đó là: Thượng đề 
hữu ngã và Thượng đề phi ngã. Thượng đề hữu ngã là 
một tín ngưỡng, được con người xây dựng, có thất 
tình lục dục như con người. Thượng để phi ngã (phi 
nhân cách) là vị Thượng đế có quyền năng nhưng 
không phải con người. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |215 


Người ta cho rằng Đại Phạm thiên hoặc Thượng 
để sinh ra tất cả muôn loài, đó là một số chủ trương 
trong những chủ trương thuộc 62 hai tà kiến ở kinh 
Phạm Võng mà đức Phật có nhắc đến. Chủ trương đó 
cho rằng mỗi người là một phần, một bản sao của 
Thượng đề và họ có cái thần tính ở trong mỗi bản thể. 
Do vậy, sau khi họ bị luân hồi sinh tử trải qua nhiều 
kiếp, thậm chí người ta còn tính được phải trôi lăn 
trong luân hồi sinh tử là “tám vạn bốn ngàn kiếp” 
(con số mang tính bội số ước lệ, chỉ là tập tính của 
người Ấn khi nói đến con số lớn), chúng sinh đó sẽ 
trở lại với Thượng đế, nhập lại vào Thượng đề và bất 
khả ly. 


Cũng trong quan niệm về Thượng để này, nó 
sinh ra những chủ thuyết không còn tin nhân quả, tội 
phước. Chăng hạn như một chủ trương nói rằng: Một 
người đứng bên này sông Hằng vung gươm, vung đao 
chém giết tất cả những người có mặt ở đó; trong khi 
đó, một người bên kia sông thì cúng lễ, làm phước, 
thờ tự thần thánh, làm điều thiện lành. Hai bên tuy 
vậy mà giống nhau, dù làm phước hay tội, tất cả đều 
từ Thượng để sinh ra, một lúc nào đó cũng trở về với 
Thượng đề cả. Làm phước làm thiện có thê về nhanh 
hơn, mau hơn. Còn làm tội làm ác thì sau đó sẽ muộn 
hơn. Những quan niệm về ngã như thế hết sức nguy 
hiểm! Từ đó bắt đầu sinh ra trong thân này có thần 


216 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


ngã, ngã có bên trong chúng sinh dưới các tên gọi 
khác nhau. 


Ngã trong quan niệm đó có thể đồng hóa với 
thân này, có thể ở ngoài thân này, có thê chi phối thân 
này, và nó là một thành phần bất biến từ Thượng đề 
sinh ra và tồn tại mãi. Cho dù con người có chết đi, 
chúng sinh có luân hồi sinh tử thì cái ngã đó, cái phần 
đó vẫn không mất. Đó là quan niệm lầm lạc. 

Cái quan niệm về ngã sai lầm đến mức, vào thời 
bấy giờ, dựa trên Ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, hành, 


thức) đã các quan niệm về ngã xuất hiện khác nhau 
khi nói đến /ổ hợp hình thể, thân xác này. 


- Quan niệm ÏÌ: cái ngã với thân là một. 

- Quan niệm 2: ngã là sở hữu của xác thân, mang 
thuộc tính của xác thân (giông như cho răng cái bóng 
là sở hữu của cái hình). 


- Quan niệm 3: cái ngã ở trong thân này, trú 
trong thân này, sống trong thân này. 


- Quan niệm 4: ngược lại quan điêm 3, cái thân 
ở trong cái ngã, cái ngã trùm lên cái thân này. 


Với bốn quan niệm đó phát triển ra ở fổ hợp cảm 
giác, tổ hợp trì giác, tổ hợp phản ứng, tình cảm, và tổ 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |217 


hợp sao chép, lưu trữ, chuyên giao cũng với bôn quan 
niệm như trên. Từ đó nhân lên thành hai mươi quan 
niệm về ngã. 


bà) 


Vậy, “ngã” nghĩa là ta, là tôi. “Tự ngã là một 
cái ngã tự nó hiện hữu bất chấp mình muốn hay 
không muốn, nó tỰ tại, VƯỢt ra ngoài cái muốn, cái 
không muốn, cho dù thân xác này biến hoại, cho dù 
mình có chết có sống øì thì tự ngã vẫn tự tồn tại. 


H. Nội dung bài kinh. 
Chúng ta bắt đầu đi vào nội dung bài kinh. 
Tôi được nghe rằng: 
Mội thời Thế Tôn 
Trú ở vườn Nai 
Thành Ba-La-Nại 
Bấy giờ Thể Tôn 
Gọi năm tỳ-khưu 
Đến dạy thể này: 


Nây các t)-khưu! 


218 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Xác thân không phải ta 
Không phải là của ta 

Hay tự ngã của ta 

Nếu xác thân thực sự 

Thuộc chủ quyên của ta 

Xác thân ấy ất là 

Không đau đớn, bệnh tật 
(Như mong ước thường tình.) 

Về địa điểm, chúng ta biết đó cũng là địa điểm 
đức Phật thuyết bài kinh Chuyên Pháp Luân, đối 
tượng nghe cũng là nhóm năm vị huynh đệ ngài Kiều- 
Trần-Như, và thời gian cũng trong mùa mưa đầu tiên 
sau ngày đức Phật đại giác ngộ. 

Ngay sau bài kinh đầu tiên, ngài Kiều-Trần-Như 
đã đắc quả Tu-đả-hoàn. Các vị còn lại sau đó cũng lần 
lượt chứng được pháp nhãn, tức là đã thấy chân lý 
Sinh diệt của mọi hiện hữu, nhưng chưa triệt ngộ. Do 
đã được giáo dục thấm nhuằn tư tưởng về ngã, cho 


nên họ còn bị vướng mắc ở đó. Đức Phật đã giảng bài 
kinh này nhằm chỉ cho các môn đệ thấy rõ trong hợp 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |219 


h1 €€ 


thể thân tâm này không có cái gọi là “ngã” theo quan 
niệm thời bấy giờ. 


Theo quan điểm Phật giáo, thân tâm mỗi chúng 
sinh có năm thành phần, mỗi thành phần là một tổ 
hợp; cả năm tổ hợp ấy tương tác với nhau tạo nên tiến 
trình sống. Thuật ngữ quen thuộc xưa nay gọi là Ngũ 
uân: sắc uấn, thọ uẫn, tưởng uân, hành uẩn, thức uần. 
Nay thầy đối lại danh xưng, gọi là Năm tổ hợp tạo 
nên tiễn trình sống, gồm: Tổ hợp về hình thể, thân xác 
(sắc); tô hợp về cảm giác (thọ); tô hợp vỀ tri giác, hiểu 
biết (tưởng); tổ hợp về phản ứng, tình cảm (hành) và 
tổ hợp về sao chép, lưu trữ và chuyền giao (thức). 


Đức Phật khăng định, cái gọi là tổ hợp về hình 
thể, thân xác này không có cái gọi là ngã, không có 
cái gọi là sở hữu của ngã hay tự ngã; nghĩa là, không 
phải tôi, không phải của tôi; không phải cái tôi độc 
lập, tự tại, không bị lệ thuộc hoặc ảnh hưởng của bất 
kỳ một tác động nào trong việc tỒn tại. 

Đề làm rõ ý nghĩa này hơn, đức Phật giảng tiếp: 

Lại nữa, người trên đời 


Vẫn thường hay câu xin: 


“Mong thân này mạnh khỏe! 


220 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Đừng ôm đau, bệnh tật!” 
Nhưng này các tỳ-khưu 
Xác thân này quả thực 
Không phải 1a, của ta 
Hay tự ngã của ta 

Nên đau đơn, bệnh tật 

Là đặc tính của thân 
Không thể không đau đớn 
Không thể không bệnh tật 
Như người đời mong mỏi. 

Đoạn tiếp theo này đức Phật khăng định một sự 
thực, một thực tế là: Nếu như cái tổ hợp hình thể này 
mà là tôi, thuộc về tôi, của tôi hay tự ngã thì chúng ta 
có thể làm chủ nó, điều khiến, bắt nó phục vụ cho cái 
ý muốn của mình, như một ông chủ có quyên hành, 
điều khiển được tất cả những người dưới quyền của 


mình hoặc sử dụng được tât cả những gì thuộc về 
phạm vi, quyên hạn, quyên lực của mình. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |221 


Nhưng thực tế, cái thân này khi đau đớn bệnh tật 
mình điều khiển được không? Mình muốn nó khỏi 
bệnh được không? Muốn bệnh nhẹ đi được không? 
Muốn bệnh nặng lên được không? Có thể điều khiển 
cho nó không bệnh không? Thực tế, chúng ta không 
làm gì được nó cả! 


Khi tứ đại bất hòa hoặc do nguyên nhân gì đó 
khiến cho cơ thể này bị đau ốm, và gây ra đau đớn, 
khổ sầu, khó chịu,... chúng ta hoàn toàn không làm 
chủ được, không điều khiển được, không làm cho nó 
thoát khỏi bệnh tật được. Điều đó chứng minh rằng, 
thân này không phải ta, không phải sở hữu của ta, 
không phải là cát ta tự tại. 

Tiếp theo: 

Và nây các tỳ-khưu! 
Không chỉ có xác thân 
Mà cảm giác, tri giác 
Tình cảm hay phản ứng 


Sao, lưu và chuyÊn giao 


Năm tổ hợp vận hành 


222 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Tạo nên tiễn trình sống 

Của tất cả chúng sinh 

Chúng không phải là ta 
Cũng không phải của ta 

Hay tự ngã của ta 

Nếu năm tổ hợp ấy 

Thực sự thuộc quyền ta 

Tất cả chúng hẳn là 

Không đau đớn, bệnh tật 
(Như mong ước thường tình.) 

Đoạn thứ hai đức Phật mở rộng ra không chỉ với 
cái tô hợp hình thể này, mà cả tổ hợp cảm giác, tổ hợp 
tri giác, tổ hợp tình cảm, phản ứng, và tổ hợp sao 
chép, lưu trữ, chuyển giao cũng không phải ngã, 
không phải sở hữu của ngã, không phải là tự ngã. Vì 
chúng ta cũng không làm chủ được những thứ ấy. 

Lại nữa, người trên đời 


Vẫn thường hay câu xin: 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |223 


224 | 


Mong cảm giác này khỏe! 
Đừng ôm đau, bệnh tật!” 
Mong trì giác này khỏe! 
Đừng ôm đau, bệnh tật!” 
Mong tình cảm này khỏe! 
Đừng ốm đau, bệnh tật!” 
Mong sao, lưu, chuyển giao 
Khỏe mạnh, không đau ốm” 
Nhưng này các tỳ-khưu 
Thực sự năm tổ hợp 

Không phải ta, của ta 

Hay tự ngã của ta 

Nền đau đớn, bệnh tật 

Là đặc tính của chúng 


Không thể không đau đớn 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Không thể không bệnh tật 
Như người đời mong mỏi. 


Ở đoạn này, không chỉ riêng tổ hợp về hình thẻ, 
thân xác mà bốn tô hợp còn lại cũng cùng tình trạng 
tương tự. Những đau đớn, khó chịu, tổn thương... 
trong quan hệ của từng tổ hợp đó với các đối tượng 
nằm ngoài khả năng của ta, cho nên chúng ta rõ ràng 
không phải là chủ nó; nó không phải sở hữu của ta; nó 
không phải cái tôi tự tại, vô ngại. 


Đối với tô hợp về cảm giác (thọ): về thân xác khi 
thọ khổ đến, mình muốn hết được không? Khi cảm 
giác thọ lạc đến, cảm giác làm cho mình thích hoặc 
giải tỏa đau đớn cho mình, mình muốn kéo dài nó mãi 
được không? Khi nỗi buồn đến mình muốn hết buồn 
được không? Khi niềm vui đến mình làm cho hết vui 
hay kéo dài niềm vui được không? Chúng ta không 
làm gì được hết! Chúng ta không làm chủ được nó! Nó 
không thuộc quyền của ta. Và chắc chắn nó không phải 
là tự ngã bắt biến, vì cảm giác thay đối liên tục, lúc này 
lúc khác. 


Và bây giờ qua tổ hợp thứ ba tri giác, hiểu biết. 
Khi nhỏ, hiểu biết của mình về một số vấn đề khi nhìn 
cuộc đòi, nhìn sự việc, những đánh giá, nhận xét của 
mình theo trình độ vào thời điểm ấy. Lớn lên rồi thì ta 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |225 


có thay đổi không hay vẫn giữ nguyên như khi nhỏ? 
Thay đổi liên tục! Hôm nay so với tháng sau là đã 
khác rồi. Nghĩa là những kiến thức hoặc cách nhìn 
nhận sự việc liên tục thay đôi, đổi mới. Chúng ta cũng 
không làm chủ, không tác động được đến nó theo kiểu 
nó là thuộc quyền sở hữu của mình được. Cho nên đức 
Phật nhắn mạnh trong trường hợp này cũng vậy, đối với 
tổ hợp về hiểu biết, tri giác cũng không phải là tôi, 
không phải là sở hữu của tôi, thuộc quyền tôi chi phối, 
kiểm soát, hoặc không phải là cái tôi tự tại. 


Cũng như thế đối với tô hợp về phản ứng, tình 
cảm. Khi chúng ta tương tác với mọi vấn đề, những 
phản ứng trong ta khởi lên, là những tình cảm thương, 
ghét, giận hờn, yêu thích hoặc oán hận xảy ra liên tục. 
Chúng ta không làm chủ, không điều khiến gì được hết! 
Hoàn toàn bị động! Và tiền trình khởi lên một cái là lập 
tức tự sao chép, lưu trữ, chuyển giao, mình chặn lại 
được không? Chặn không được! Bắt nó làm theo hướng 
khác không được, chúng ta hoàn toàn bắt lực. 


Tiếp theo: 
Lại nữa, 
Nây các Tỳ-khuưu! 


Xác thân là thường 


226 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Hay là vô thường? 
“Bạch đức Thế Tôn 
Xác thân vô thường. ” 
Các vị t)-khưu 
Thưa với đức Phật. 
Cải gì vô thường 
Là lạc hay khổ? 
“Bạch đức Thế Tôn 
Chắc chắn là khổ. ” 
Xác thân võ thường 
Biến hoại, đổi khác 
Theo lẽ thông thường 
Có hợp lý chăng 
Khi cho cái ấy 


Là ta, của ta 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |227 


Tự ngã của ta? 


Bây giờ Ngài phân tích thêm một khía cạnh 
khác. Tổ hợp xác thân này tồn tại thường hằng như 
vậy hay là thay đôi? Và câu trả lời tất nhiên là nó luôn 
luôn thay đối, không bao giờ giữ một trạng thái tồn tại 
vĩnh viễn. 


Vậy bản chất các hiện tượng là sinh diệt, tức là 
có thay đổi. Ở đây chỉ nói đến sự thay đổi, chứ không 
nói chuyện tốt hay xấu, nên hay không nên. Tuy 
nhiên, câu hỏi kèm theo là khi thay đổi như vậy thì lạc 
hay khổ? Vấn đề bây giờ xoáy vào một ngóc ngách 
khác, đó là tâm lý. 


Khi nói đến khổ, lạc là thuộc về vẫn đề tâm lý. 
Đó là khi có mối quan hệ tình cảm với đối tượng, cho 
nên những gì xảy ra với đối tượng chúng ta sẽ buồn 
vui theo đối tượng. Và khi đó là có tham ái. Tham ái 
mà không được thỏa mãn thì sân hận, phẫn nộ. Nó chỉ 
là những mặt khác nhau của vẫn đề. Cho nên khi đức 
Phật hỏi vô thường thì lạc hay khổ, các vị tỳ-khưu đã 
sống và có trải nghiệm, cho nên khi nghe thấy, các vị 
đồng thanh trả lời là khổ, vì không thể nào nói vô 
thường là lạc được. 


Thực ra Đức Phật nói vô thường là chỉ cho 
chuyện tình cảm, chuyện tâm lý chứ không phải nói 


228 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


về hiện tượng vô thường. Vì vô thường là lẽ tất yếu, 
lẽ tự nhiên của hiện tượng pháp giới. Có thân này ắt 
sẽ có bệnh, có già, có chết. Chỉ những ai tham cầu quá 
mức, không nhận ra quy luật tất yêu đó, muốn đi 
ngược lại thì sẽ đau khô do bị cột trói bởi tâm tham ái 
đối với hình thể, thân xác này. 
Tiếp theo: 

Và này các tỳ-khưu! 

Không chỉ có xác thân 

Mà cảm giác, tri giác 

Tình cảm hay phản ứng 

Sao, lưu và chuyển giao 

Năm tổ hợp vận hành 

Tạo nên tiễn trình sống 

Của tất cả chúng sinh 

Là thường hay vô thường ? 

“Bạch đức Thế Tôn 


Chúng đều vô thường. ” 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |229 


Các vị t)-khưu 

Thưa với đức Phát. 
Cái gì vô thường 

Là lạc hay khổ? 
“Bạch đức Thế Tôn 
Chắc chắn là khổ. ” 
Cảm giác, tri giác 
Tình cảm, phản ứng 
Sao, lưu, chuyển giao 
Chúng đều vô thường 
Biến hoại, đổi khác 
Theo lẽ thông thường 
Có hợp lý chăng 

Khi cho cái ấy 


Là ta, của ta 


230 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Tự ngã của ta? 
“Bạch đức Thế Tôn 
Không thể như vậy. ” 


Đoạn này đức Phật mở rộng ra, các tô hợp còn 
lại cầu thành nên thân tâm này, tính chất của chúng là 
vô thường, thay đổi. Cho nên, những ai bị tham ái cột 
trói với từng đối tượng trong năm tổ hợp sẽ phải đau 
khổ khi nó thay đổi. 


Ví dụ, ngày hôm qua trời đang nóng chuyển 
sang mát, mình rất thích vì nó thay đổi theo hướng 
phù hợp với mong mỏi của mình. Nhưng hôm nay trời 
nóng trở lại, thì mình sẽ có hai trạng thái: một là nuối 
tiếc thời tiết mát mẻ ngày hôm qua; hai là mong rằng 
trời sẽ mưa hoặc dịu xuống cho mình được mát. 
Nhưng vì không toại nguyện nên mình không vui. 


Các dạng đau khổ khác nhau, từ nhẹ đến nặng. 
Đầu tiên là không vui, không hải lòng, sau đó hơi bực, 
rồi bắt đầu sân nhuế khởi lên,... Cường độ càng ngày 
càng tăng tùy theo mức độ gắn kết với đối tượng nặng 
hay nhẹ, cạn hay sâu. 


Phân tích này của đức Phật cho thấy trong toàn 
bộ thân tâm này có chỗ nào để gọi là ngã đâu? Có cái 


nào để gọi là tự ngã? Cái nào cũng thay đổi liên tục, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |231 


không có cái nào giữ hoài ở một trạng thái. Không thê 
nào tính riêng từng tổ hợp hoặc gộp chung cả năm tổ 
hợp này, cái mà thường thay đổi, biến đối, biến dị, và 
nói răng cái nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. 


Bất kỳ một tình trạng nào khởi lên đối với năm 
tổ hợp này thì đều đem lại đau khổ cho người tham ái 
với chúng: tham ái về hình thể, tham ái đối với cảm 
giác, muốn kéo dài cảm giác, muốn cảm giác sung 
sướng ở với mình hoài, hoặc chán ghét với các cảm 
giác làm cho mình bị thương tổn,... Hoặc muốn có 
được kiến thức rộng nhưng trí nhớ thì giới hạn, hoặc 
những hình ảnh không muốn nhớ, những kỷ niệm 
không thích nhưng vẫn cứ xuất hiện,... Tất cả hiện 
tượng đó thê hiện qua năm tô hợp. Và trong các tổ 
hợp này không tìm ra một cái gì vững chắc tồn tại lâu 
dài, bất biến như quan niệm về cái gọi là ngã, ngã sở 
và tự ngã lâu nay người ta thường hiểu. 


Tiếp theo: 
Này các t)-khưu! 
Cho nên xác thân, 
Cảm giác, tri giác, 


Tình cảm, phản ứng, 


232 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Sao, lưu, chuyển giao 
Ở trong quá khứ 
Hiện tại, vị lại 

Bên trong, bên ngoài 
Thô thiển, vi tế 

Cao cả, thấp hèn 
Dâu sân, dẫu xa 
Phải thấy xác thực: 
Là các tổ hợp! 
Không phải là ta 
Không phải của ta 
Tự ngã của 1a. 

Thấy rõ bản chất vấn đề quan niệm về ngã, ngã 
sở và tự ngã trong Sắc, trong Thọ, trong Tưởng, trong 
Hành, trong Thức. Đức Phật mới nói “?hô thiển, vi tế, 
cao cả, thấp hèn....” nghĩa là trong quá khứ, trong 
hiện tại hay trong tương lai, ở trên cõi trời hay dưới 


địa ngục, ở giai cấp hay địa vị nào,... thì cũng không 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |233 


thê tìm ra bóng dáng của ngã, ngã sở, tự ngã và sự tôn 
tại bât biên của cái ngã. Tât cả chúng đêu vô thường. 


Từ đó khẳng định: 

(1 Năm tổ hợp tạo nên thân tâm này bản 
chất là vô ngã. 

(2) Năm tổ hợp luôn thay đổi, biến hoại, sinh 
diệt (vô thường). 

(3) Tham ái các đối tượng khi các căn quyền 
tiếp xúc hoặc chấp thủ hợp thể thân tâm 
này là ngã sẽ đưa lại đau khổ. 

Đoạn cuối: 

Nây các t)-khưu! 
Là đệ tử Phật 

Được nghe và thấy 
Sự thực như vậy 
Sinh tâm nhàm chán 
Đối với xác thân, 


Cảm giác, tri giác, 


234 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Tình cảm, phản ứng, 
Sao, lưu, chuyển giao. 
Bởi do nhàm chán 
Vị ấy buông bỏ 
Tham ái, ngộ nhận 
Với năm tổ hợp 

Tâm được giải thoát 
Khi tâm giải thoát 
Vị ấy biết rõ 

Đã được giải thoát 
Và cũng biết rằng: 
Sinh đã diệt tận 
Phạm hạnh đã thành 
Những gì nên làm 


Vị ấy đã làm 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |235 


Không còn đau khổ 
Chẳng còn trở lại 
Trạng thải trước đây 
Thể Tôn bi mân 
Thuyết giảng như vậy 
Năm thây tỳ-khưu 
Hoan hỷ lắng nghe 
Tâm được giải thoát 
Vi tế phiên não 
Không còn mê chấp 
Lìa mọi trói buộc. 

Ở đoạn cuối, các vị tỳ-khưu nhóm Ngài Kiều- 
Trần-Như sau khi nghe xong bài pháp thoại đều thấy 
ra, thâu triệt được tính chât vô ngã, không có cái tôi, 
hoặc sở hữu của tôi, hoặc là cái tôi tự tại theo quan 


niệm đó ở thân này, trên thân này hoặc bât kỳ loại tôn 
tại nào đều không có chỗ đứng cho nó. 


236 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Và khi nói về vô ngã, đức Phật muốn nói về cấu 
trúc tạo nên thân tâm này, nó được xây dựng bởi các 
tổ hợp. Khi nói về hiện tượng vật chất thì là vô 
thường, khi nói về mặt tâm lý thì là khổ lạc. Và câu 
trúc này không thê tôn tại độc lập, nó liên kết chặt chẽ 
với nhau để cùng tôn tại. Vô ngã là dựa trên phân tích 
về mặt cấu trúc và tính hệ thống, có tổ chức. 


Hiểu được điều đó nên các vị nhóm Ngài Kiều- 
Trằn-Như phá vỡ được quan niệm sai lầm về một cái 
ngã tổn tại ở trên thân tâm này. Và khi đã thấy rõ rồi, 
họ sẽ không còn bị quay lại với niềm tin lầm lạc trước 
kia nữa. Đó gọi là: “Không quay trở lại trạng thái 
trước đáy”. 


Những vi tế phiền não trong lòng họ đối với bản 
ngã cũng được buông xuống hết. Vì thấy bản chất của 
nó là thay đổi, là vô ngã, là nương tựa vào nhau mà 
sinh diệt. Nhờ vậy họ đã giải thoát khỏi các quan 
niệm, giải thoát khỏi các cột trói về tham ái. 


Bài kinh Vô Ngã Tánh có nội dung như vậy. 


Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 9, năm 2019 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |237 


KINH ĐẠI DUYÊN 


Tối nay chúng ta học bài kinh mới là kinh Đại 
Duyên, Mahãnidãna Sutta. Thầy chọn bài kinh này để 
giảng trong khóa này vì đây là một trong những chủ 
đề Phật học mang tính cốt lõi, chỉ sau kinh Chuyên 
Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tánh và kinh Đại Niệm Xứ. 


Bình thường, chúng ta biết Lý Duyên khởi là 
“patIccasamuppada”. Thì trong bài kinh này, chữ 
“nidãna” cũng cùng ý nghĩa, là nguyên nhân (về giới 
từ, nó nghĩa là: do, bởi, vì). Ví dụ, yếu tố A sẽ là nền 
tảng sinh khởi yếu tô B. Từ đó, tùy vào dịch giả sử 
dụng trong Lý Duyên khởi mà nó được gọi là “tùy 
thuộc phát sinh” (dịch giả Phạm Kim Khánh), hoặc 
“tựa khởi” (nương tựa vào đó để hình thành, sinh 
lên),... 


Trong giới Phật học cũng như các tài liệu phổ 
biến về kiến thức Phật học lâu nay, mọi người không 
xa lạ gì với lý Duyên khởi, gồm có mười hai nhân 
duyên. Nhưng trong bài kinh Đại Duyên này không 
phải trình tự mà chúng ta biết bao lâu nay, cũng 
không phải chỉ có mười hai thành tố (nhân duyên) đó. 
Khi đọc bài kinh và tìm hiểu bài kinh này cần thận, 


238 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thây phát hiện ra có một sô vân đê cân phải được xem 
xét lại. 


Hôm nay thây sẽ chia xẻ với tât cả mọi người. 
Đâu tiên, thây sẽ giới thiệu sơ qua bài kinh trước. 


Ư Duyên khởi. 
1. Địa điểm: 


Bài kinh Đại Duyên được đức Phật thuyết tại trú 
xứ tương tự như kímh Đại Niệm Xứ, đó là 
Kammãsadhamma thuộc xứ Kuru, phía Tây Bắc của 
thủ đô New Deli của Ân Độ bây giờ. 


2. Người nghe: 


Đối tượng nghe là tôn giả A-Nan, vị thị giả của 
đức Phật 25 năm cuối đời. 


3. Duyên khởi: 


Một hôm ngài A-Nan sau khi nghiền ngẫm về lý 
Duyên khởi thấy quá sâu sắc, quá thâm thúy, quá hay, 
và nghĩ rằng mình đã thông suốt được sự vận hành của 
toàn bộ lý Duyên khởi này, nên đến gặp đức Phật trình 
bày về sở kiến của mình. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |239 


Đức Phật sau khi nghe xong, xác nhận lý Duyên 
khởi quả thật thâm thúy, không dễ hiểu, sâu sắc, cho 
nên không phải chỉ một vài suy nghĩ, một vài trải 
nghiệm mà có thể thấu đáo được. Để làm rõ vấn đề 
này, đức Phật lần lượt giảng giải cho Ngài A-Nan 
nghe, làm thế nào đề nhận ra cái thâm thúy, mà ở đây 
chính là sự thiết thực của vấn đề giải quyết khô phải 
được nhìn nhận như thế nào. 


Đức Phật trình bày theo một tiễn trình ngược, 
tức là đầu tiên dẫn từ một sự kiện đang có sẵn, đưa 
người trong cuộc về điểm xuất phát. Rồi từ điểm xuất 
phát đó xem như khởi đầu, lại một lần nữa đi xuôi, 
khởi từ điểm đó bắt đầu từng trạm một, từng trạm 
một, từng nơi chốn một, đi đến nơi có mặt bây giờ. 


Tiếp theo, đức Phật phân tích trong tất cả các 
trạm dừng đó, trong kinh gọi là các thành tố, thì từ 
đâu mà phát sinh sâu, bi, khổ, ưu, não. Cũng lần lượt 
từng điểm một, đức Phật cho biết do cái này mà sinh 
ra cái tiếp theo, cái tiếp theo sinh cái tiếp theo thứ hai, 
thứ ba, thứ tư, thứ năm.... cho đến cái cuối cùng: tổng 
cộng có chín thành tố. 


Sau khi trình bày rõ lộ trình chín thành tố đó, 
đức Phật mới định nghĩa lại ý nghĩa mỗi thành tố. Khi 
đã giải thích rõ ý nghĩa, tác dụng, nội dung của từng 
thành tố, Ngài cũng cho thấy, muốn chấm dứt sầu, bi, 


240 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


khổ, ưu, não cần phải chấm dứt cái gì, đoạn tận cái gì. 
Trong tất cả những vấn đề cần phải lưu ý để chấm dứt 
khổ, đức Phật khăng định một số điểm then chốt, 
chăng hạn như các chấp thủ, trong đó có dục thủ, kiến 
thủ, quan trọng nhất là ngã chấp thủ. 


Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu bài kinh. 
I/ Chính kinh. 


l1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ 
lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là 
Kammasadhamma  (Kiếm-ma-săi-đàm) Tôn giả 
Ẩnanda (A-Nan) đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi 
xuống một bên, Tôn giả nanda bạch Thể Tôn: 


- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đổi 
với con hết sức mình bạch rõ ràng. 


- Này Ananda, chớ có nói vậy! Này Ananda, chớ 
có nói vậy! Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì 
không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà 
chúng sanh hiện tại bị rồi loạn như một 6 kén, rồi ren 
như một ống chỉ, giống như cỏ muñja và lau sậy 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |241 


babbaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác 
thu, đọa xứ, sanh tử. 


Đây là câu phát biểu của Ngài Änanda trước đức 
Phật, nói lên cảm nhận của ngài. Về mặt nào đó nó 
biểu hiện chủ quan khi suy nghĩ, tìm hiểu về lý Duyên 
khởi của ngài. Tuy nhiên, Đức Phật cũng đồng ý về 
nhận định là, giáo pháp Duyên khởi thật sự thâm thúy. 


Những ví dụ mà đức Phật đưa ra là những hình 
ảnh so sánh để nói lên cái rối ren, không rõ ràng, 
không dễ gì gỡ ra được vì bị cột trói, dính mắc, đeo 
níu đủ thứ,... như ô kén, như ống chỉ của thợ dệt, như 
cỏ muñJja (loại có tương tự như cỏ gà) và lau sậy, khi 
bông nở ra dính chùm với nhau. Từ đó, đức Phật giải 
thích là, nếu chúng sinh nào không hiểu lý Duyên 
khởi thì các hành xử, lỗi sống của họ sẽ dẫn họ đọa 
vào các khổ xứ, vào cảnh đau khô hoặc bất hạnh, vào 
sinh tử luân hồi. Khi đức Phật trả lời như vậy là để 
cảnh báo ngài Ananda không nên chủ quan. 


Ta đi tiếp. 
2. Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Già và chết do 
duyên nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: 


“Già và chết do duyên gì?” Hãy đáp: “Già và chết do 
duyên sanh. ” 


242 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Đây là câu trả lời hợp lý. Nếu nói già không, hay 
chết không thì chưa đủ. Có những cái chết do bệnh, 
chết khi còn trẻ, chết do một đoạn nghiệp nào đó cắt 
đứt mạng sống; thậm chí, có những trẻ chết trong 
bụng mẹ. Nhưng rõ ràng dù là già, hay là chết thì cả 
hai cái này đều khởi đầu do sinh. Nên có sinh ra thì 
khi đó mới có già, chết. 


Chúng ta để ý trật tự này trong lời dạy của đức 
Phật. Khởi đầu đức Phật nói già và chết trước, không 
nói trình tự xuôi như chúng ta đã nói qua ở trên. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Sanh có duyên nào 
không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Sanh do 
duyên gì?” Hãy đáp: “Sanh do duyên hữu. ” 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Hữu có do duyên 
nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Hữu do 
duyên gì?” Hãy đáp: “Hữu do duyên thủ. ” 

Ở đây chúng ta lưu ý, “hữu” theo nghĩa đen là 
“có”. Nhưng về mặt tôn giáo, triết học nó có nghĩa là 
tồn tại; còn sâu sắc hơn nữa thì đó là một đời sống. 
Như vậy, “hữu” có ba nghĩa cơ bản, là: (1) có, (2) tồn 
tại, và (3) một đời sống. 


Đức Phật nói: “Sanh do duyên hữu”. Khi nói 
“sinh, già, chêt” là nói vê khởi đâu và châm dứt một 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |243 


đời sống, phải không? Vậy khi nói hữu, tức là khăng 
định có một dạng tôn tại trước đó. 


Mà “hữu do duyên thử”. Khi xác định như vậy, 
vấn đề nó lại khác đi một lần nữa. “Thủ” là cột trói, là 
dính mắc, là bám víu. Vậy hữu ở đây không còn trong 
ý nghĩa là một tồn tại hay là một đời sống, mà là hệ 
quả của cái thủ này. Tức là nó liên hệ giữa thủ và đời 
sống tiếp theo. Thủ, hữu và đời sống tiếp theo. 


Như vậy, “sinh, già, chết” xem như khởi đầu và 
kết thúc của một đời sống. Khi nói /, hữu thì: Hữu 
là cầu nói liên hệ giữa đời sống trước và đời sống sau, 
tức là gạch nối giữa đời sống hiện tại và tương lai. 
Cũng như /hức trong kiết sinh thức, là cầu nỗi giữa 
đời sống quá khứ với đời sống hiện tại. Nếu chia 
đường luân hồi ra ba chặng: mốc quá khứ, mốc hiện 
tại, và mốc vị lai thì #Zu trong tình huống này chính là 
đóng vai trò của /c đó. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi. “Thủ có do duyên 
nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Thủ do 
duyên gì?” Hãy đáp: “Thủ do duyên ái. ” 


Ở đây, thủ là bị cột trói, bị dính mắc trong nghĩa 
là nghiệp đã được tạo rồi. Nghiệp đã được tạo do ái. Ái 
hay ố tức là tham hay sân, thích hay ghét. Chúng chỉ là 
hai mặt của một vấn đề, nó đại diện cho tất cả các 


244 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


phiền não hoặc nghiệp hành từ đó sinh khởi lên. Trong 
trường hợp này, /⁄ chính là gương mặt khác của 
hành. Như vậy, thủ do ái. Thủ bị cột trói, dính mắc đủ 
mọi thứ là do tham, sân hay ái, ô. 


Này Ananda, nếu có di hỏi: “Ái có duyên nào 
không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Ái do duyên 
gì?” Hãy đáp: “Ái do duyên thọ. ” 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Thọ có do duyên 
nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Thọ do 
duyên gì?” Hãy đáp: “Thọ do duyên xúc. `” 


Ở đây đức Phật nói: “Ái do duyên thọ”. Chúng 
ta đã học khái niệm về thọ trong Năm tô hợp tạo nên 
tiến trình sống (Ngũ uấn), thì thọ chính là cảm giác. 
Chính các cảm giác lạc, khổ từ thân xúc và hỷ, ưu từ 
tâm xúc khiến chúng sinh yêu, ghét. 


“Thọ do duyên xúc” nghĩa là có đụng chạm, 
tương tác giữa hai bên thì bắt đầu có phản ứng, cảm 
giác. Tương tác là phải có chủ và có khách (đối 
tượng). Ví dụ: có con mắt với đối tượng của nó, có lỗ 
tai với đối tượng của nó, có lỗ mũi với đối tượng của 
nó,... Hai cái này tương tác với nhau gọi là xác. 


Vậy khi đụng chạm (xúc) mới sinh ra thọ; có thọ 
thì phát sinh ra ái hoặc ố; ái ố bắt đầu có thủ. Khi có 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |245 


thủ là tạo nghiệp rôi đó, băt đâu sinh tử rôi. Và hữu là 
câu nôi của kiệp này và kiệp tiêp theo. 


Này Ẩnanda, nếu có ai hỏi: “Xúc có do duyên 
nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Xúc do 
duyên gì?” Hãy đáp: “Xúc do duyên danh sắc. ” 

Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Danh sắc có duyên 
nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Danh sắc 
do duyên gì? Hãy đáp: “Danh sắc do duyên thức. ” 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Thức có do duyên 
nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Thức do 
duyên gì?” Hãy đáp: “Thức do duyên danh sắc. ” 

Vậy thì duyên nào sinh ra xúc? Đó là danh sắc. 
Danh sắc là tên gọi khác của hợp thể thân tâm này. 


Vậy danh sắc do cái gì mà ra? “Danh sắc do 
duyên thức”. Thức đây chính là kiết sinh thức. Nếu 
đối chiếu với Năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống thì 
đó chính là tổ hợp sao chép, lưu trữ, chuyên giao - là 
cầu nối giữa đời sống quá khứ và đời sống hiện tại 
như đã nói trên. 

3. Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, 
thức sanh; do duyên thức, danh sắc sanh; do duyên 


danh sắc, xúc sanh; do duyên xúc, thọ sanh; do duyên 
thọ, ái sanh; do duyên ái, thủ sanh; do duyên thủ, hữu 


246 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


sanh; do duyên hữu, sinh sanh; do duyên sinh, lão tử 
sanh; do duyên lão tử, sâu, bi, khổ, ưu não sanh. Như 
vậy là toàn bộ khổ uẩn tập khỏi. 


Trong câu đầu tiên: “Này Ẩnanda, như vậy do 
duyên danh sắc, thức sanh; do duyên thức, danh sắc 
sanh.” Nếu ta không hiểu nghĩa của nó thì sẽ thấy lẫn 
lộn và rối ren. 


Danh sắc là hợp thể thân tâm, thì hợp thể thân 
tâm sinh là do có thức. Thức đó nếu so sánh bên năm 
tổ hợp tạo nên tiến trình sống chính là tổ hợp sao, /ưu, 
chuyển giao. Nếu so sánh với đoạn đầu ở bên này mà 
nói thì đó là hữu. 


Già chết do sinh. Sinh do hữu. Hữu, ở đây tương 
đương với vai trò của thức (kiết sinh thức) trong khởi 
đầu của kiếp hiện tại. 


Nhưng các vị lưu ý sẽ thấy chỗ này đặc biệt! 
Đức Phật dừng ngang đó rồi trở lui lại. Không đề cập 
gì đến hai yếu tố sau này chúng ta hay dùng thuộc về 
quá khứ, đó là vô minh và hành. 


Như vậy, sau khi đi ngược từ chỗ già chết, lão tử 
và sinh, đức Phật đi ngược từ cái duyên cuối cùng đó, 
đi ngược lần về duyên đầu tiên, ngược trở lại nơi khởi 
nguyên nhưng mà ngang thức thôi, tức là nó chuyển 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |247 


giao từ kiếp trước đến kiếp hiện tại. Khi một chúng 
sinh ra đời, tức là có hình thể này, thì nó được chuyên 
giao từ tiến trình trước. Và hiện tại là tiếp nối cho tiến 
trình đó. 


Ở đây trong phần vừa trình bày cho chúng ta thấy 
cũng thiểu một cái nữa nếu so sánh với Mười hai duyên 
mà sau này hệ thống hóa lại. Ai phát hiện ra thiếu cái gì 
không? Trước thì thiếu vô minh, hành, còn bây giờ 
trong cái chuỗi đang xuất hiện thiếu /c nhập. Khi nói 
lục nhập không phải chỉ là sáu căn không thôi mà là 
mười hai. Sáu căn liên hệ với sáu trần. Cho nên dùng 
lục nhập chứ không phải lục căn hay lục quyền. 


4. Trước đã nói: “Do duyên sanh, lão tử sanh. ” 
Này Ẩnanda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 
duyên sanh, lão tử sanh.”? Này Ananda, nếu sanh 
không có bất cứ loại nào, bắt cứ chỗ nào, như chư 
thiên hay thiên giới, càn-thát-bà hay càn-thát-bà-giới, 
dạ-xoa hay dạ-xoa giới, quỷ thân hay quỷ thân giới, 
loài người hay nhân giới, loại bốn chân hay tứ túc 
giới, loài chim hay điều giới, loài trùng xà hay trùng 
xà giới, này Ananda, nễu không có sanh cho tất cả, do 
sanh diệt thời lão tử có thể hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


248 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


- Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 
của lão tứ, tức là sanh. 


Đức Phật giải thích một số từ: Sinh nghĩa là gì? 
Sinh như thế nào? Sinh nghĩa là sinh ra dưới bốn hình 
thức. Bốn hình thức sinh là: 


(1) Hóa sinh: là hình thức sinh ra của chư thiên, 
các giống loài cấp cao, không phải loài người. 


(2) Thai sinh: là hình thức sinh ra của loài người 
và một số động vật khác. 


(3) Noãn sinh: tức là sinh từ trứng, nó là hình 
thức sinh của một số loài động vật hoặc bò sát. 


(4) Thấp sinh là hình thức sinh ra của các loại vi 
trùng, vi khuẩn, tế khuẩn. 


Như vậy là định nghĩa của chữ “sinh” trong sinh, 
lão, tử. 


Ở đây dùng từ “tập khởi” để nói về nhân. Nghe 
rắc rỗi vậy chứ đơn giản không có gì hết. “Tập” tức 
là chồng chất lên với nhau, nhiều cái dồn lại, thì khi 
liệt kê một loạt các loại sinh như vậy tức là tập. 
“Sinh” là khởi lên, tức là sinh ra, xuất hiện, phát sinh, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |249 


khởi sinh,... thì khi liệt kê một loạt các hình thức sinh 
khác nhau thì gọi là tập khởi của sinh. 


Bây giờ giải thích tiếp: 


%. Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 
duyên hữu, sanh sinh ra.”? Này Ananda, nếu hữu 
không có bắt cứ loại nào, giới nào, bắt cứ chỗ nào, xứ 
nào, như dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu. Nếu không 
có hữu cho tất cả, do hữu diệt, thời sanh có thể hiện 
hữu không ? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 


của sanh, tức là hữu. 


Hữu ở đây được hiểu theo nghĩa là tồn tại và 
chúng sanh tôn tại ở ba cối: 


(1) Dục hữu hay còn gọi là Dục giới, nó gôm: 
Sáu cõi trời Dục giới, cõi Người và bôn cõi Khô (súc 


sinh, ngạ quỷ, a-tu-la, địa ngục). 


(2) Sắc giới là các tầng trời do chúng sinh chứng 
đắc các thiền chứng rồi hóa sinh lên. 


250 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


(3) Vô sắc là loại chúng sinh thuộc dạng tỒn tại 
thứ ba, tồn tại trong thế giới khái niệm, gồm bốn cấp 
độ ở các tầng trời: Không vô biên xứ, Thức vô biên 
xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Như vậy hữu gồm ba loại như trên, hay còn gọi 
là Tam giới, gồm: Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới. 
Trong cái #u này thể hiện rõ cảnh giới của các loại 
sinh linh từ mức độ thô đến vi tế. Và nó chính là tập 
khởi của sanh. 


6. lrước đã nói: “Do duyên thủ, hữu sanh. ” 
Này Ẩnanda, phải hiểu như thế nào câu hỏi: “Do 
duyên thủ, hữu sanh?” Này Ananda, nếu thủ không có 
bắt cứ loại nào, bắt cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, 
giới cẩm thủ hay ngã chấp thủ, nếu không có thủ cho 
tắt cả, do thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 
của hữu, tức là thu. 


Thủ cũng có bôn loại: 


(1) Dục thủ: là tất cả các loại dục về vật chất. 
Dục vật chất do lục căn tiếp xúc với đối tượng của nó 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |251 


(lục trần), rồi thích thú đắm say, và bị cột trói bởi các 
đối tượng vừa lòng vừa ý. 


(2) Kiến thủ: “Kiến” là hiểu biết, quan điểm, ý 
thức hệ,... Tất cả “kiến” này cột trói chúng sinh trong 
thế giới của kiến chấp. Chẳng hạn, có rất nhiều quan 
điểm về xã hội khác nhau, khi các bên không đồng ý 
với nhau thì sẽ tranh chấp, cãi vã để bảo vệ quan điểm 
của mình. Hoặc về vấn đề vũ trụ sinh ra như thế nào, 
cũng có rất nhiều quan điểm: Có người nói ngẫu 
nhiên, có người nói do vụ nỗ Big Bang, có người nói 
do Chúa sinh ra,... Hoặc về đời sống hạnh phúc như 
thế nào, thì cũng có nhiều ý kiến: Người nói hạnh 
phúc là có nhiều tiền, người nói sức khỏe, người thì 
nói sống lâu, người thì nói tự do dân chủ,... Tất cả đều 
là kiến thủ. 


(3) Giới cấm thủ: tức là không hiểu mục đích 
của các giới cắm nên xem giới cấm như chân lý bất di 
bất dịch. “Giới cấm” là không được phép làm một 
điều gì đó theo quy ước của xã hội, tổ chức, tư tưởng, 
tôn giáo,... do một vị đứng đầu hoặc vị sáng lập đặt 
ra. Có những giới cắm với nội dung là các quy định 
hạn chế hành vi. Nhưng người thực hành không hiểu, 
lại cho rằng những giới đó sẽ giúp cho mình thanh 
tịnh hơn, trong sạch hơn hoặc gần với Thượng đề hơn, 
hoặc giúp mình giác ngộ, đắc đạo. Khi bị cột trói vào 
những giới đó, thì gọi là giới cắm thủ. 


252 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


(4) Ngã chấp thủ: là chấp thủ về cái ngã có ở 
trong Năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống (Ngũ uấn). 
Mỗi tô hợp có bốn hình thái chấp thủ khác nhau, nên 
khi nhân ra thì có đến hai mươi hình thái chấp thủ về 
ngã. Ví dụ như: cho rằng cái thân này là ngã hoặc 
trong cái thân này có ngã. Đây là chấp thủ về thân; Có 
người nói, ngã không ở trong thân này, mà nó ở trong 
cảm giác. Khi tôi cảm giác, thì có cái tôi, khi tôi 
không cảm giác thì không có tôi. Đây là chấp thủ về 
thọ; Có người lại quan niệm là cái tôi ở trong hiểu 
biết. Khi nào hiểu biết thể hiện ra là có tôi, còn khi 
không có hiểu biết thì không có tôi. Đây là chấp thủ 
về kiến; Hoặc khi tôi phản ứng với đối tượng mà tôi 
xúc tiếp, thương, ghét, hờn, giận,... thì khi đó cái tôi 
của tôi mới thể hiện ra. Đây là chấp thủ về xúc;... 


Vậy bốn thủ này là tập khởi của hữu. 


7. Trước đã nói: “Do duyên ái, thủ sanh.” Này 
Ẩnanda, phải hiểu như thể nào câu nói: “Do duyên 
ái, thủ sanh?” Này Ananda, nếu ái không có bắt cứ 
loại nào, bắt cứ chỗ nào, như sắc ái, thanh ái, hương 
ái, vị ái, xúc ái hay pháp ái, nếu không có ái cho tất 
cả, do ái diệt thời thủ có thể hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |253 


- Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 
của thủ, tức là ái. 


6. Tì rước đã nói: “Do duyên thọ, ái sanh. ” Này 
nanda, nếu thọ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ 
nào, như nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tfỷ 
xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh 
thọ, ý xúc sở sanh thọ, nếu không có thọ cho tất cả, 
nếu thọ diệt thời ái có thể hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 
của ái, tức là thọ. 


“Ái” là tham đắm sáu đối tượng của giác quan, 
gồm: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 
Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc tiếp với các đối 
tượng hợp với mình, mình thích, cái đó gọi là ái. Cho 
nên có ái của con mắt, ái của lỗ tai, ái của lỗ mũi, ái 
của cái lưỡi, ái của thân và ái của tâm tưởng đối với 
đối tượng mà mình hướng đến. 

Vậy thì ái do cái gì sinh? Ở đây nói ái do duyên 
thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm giác. Sau khi xúc tiếp, 
đụng chạm giữa lục căn với lục trần thì sinh ra cảm 


254 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


giác. Ở đây, nói ái là ái cái gì “Nhãn xúc sở sanh thọ, 
nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở 
sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ”. 
Tức là khi mắt khi tiếp xúc với đối tượng khởi lên các 
cảm giác về vật lý và tâm lý khiến chúng sinh thích 
thú với các mức độ khác nhau.Và có cái thọ do con 
mắt, có cái thọ do lỗ tai, có cái thọ do lỗ mũi, có cái 
thọ do lưỡi, có cái thọ do thân và có cái thọ do tâm ý. 


Tất cả cái đó gọi là tập khởi do duyên thọ. 


9. Này Ananda, như vậy do duyên thọ, ái sanh; 
do duyên ái, tâm câu sanh; do duyên tâm câu, lợi 
sanh; do duyên lợi, quyết định (sở dụng của lợi) sanh; 
do duyên quyết định, tham dục sanh; do duyên tham 
dục, đam trước sanh; do duyên đam trước, chấp thủ 
sanh; do duyên chấp thú, hà tiện sanh; do duyên hà 
tiện, thủ hộ sanh; do duyên thủ hộ, phát sanh một số 
ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh 
đấu, tranh luận, đâu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng 
ngữ. 


10. Trước đã nói: “Do duyên thủ hộ, phát sanh 
một số ác, bất thiện pháp, nhự chấp [rượng, chấp 
kiếm, tranh đấu, tranh luận, đâu khẩu, khẩu chiến, ác 
khẩu, vọng ngữ.” Này Ananda, phải hiểu như thế nào 
câu nói: “Do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bắt 
thiện pháp, như chấp [rượng, chấp kiếm, tranh đấu, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |255 


tranh luận, đâu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng 
ngữ?” Này Ananda, nếu thủ hộ không có bất cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, nễu không có thủ hộ cho tất cả, 
nếu thủ hộ diệt thời một số ác, bất thiện pháp như 
chấp frượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đầu 
khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ có thể hiện hữu 
được không? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 
của một số ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp 
kiếm, tranh đấu, tranh luận, đâu khẩu, khẩu chiến, ác 
khẩu, vọng ngữ, tức là thủ hộ. 


Đoạn này có một vấn đề quan trọng cần làm rõ. 
Mười hai duyên trong Thập nhị duyên khởi hoàn toàn 
không được đề cập đến. Và nội dung này hoàn toàn 
không dính dáng, không xuất hiện trong Mười hai 
duyên sau này hệ thống lại. 


Trong bài kinh này, thọ tức là cảm giác gồm: 
nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Nó 
đơn giản là cái thọ do con mắt tiếp xúc, cái thọ do lỗ 
mũi tiếp xúc, cái thọ do lỗ tai tiếp xúc,... Cảm giác ở 
đây là các trạng thái ban sơ khi lục căn mới tiếp xúc 
và tiếp nhận đối tượng. Khi đó, nó chưa hình thành 


256 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


bất kỳ trạng thái. Trong cách này, rất khác với giải 
thích về thọ của đời sau là thọ về vật lý (khổ, lạc, phi 
khổ phi lạc) và thọ tâm lý (hỷ, ưu, vô ký). 


Và có mười thành tố khởi sinh từ thọ. Thọ sinh 
ái và kéo theo một chuỗi các duyên khác. Trong đó có 
một số thành tố đã bị loại bỏ khi đời sau hình thành hệ 
thống Mười hai duyên. Như lúc đầu thầy đã nói, hệ 
thống Mười hai duyên, khởi đầu bằng: vô minh, rồi 
sinh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, và sinh, lão tử. Nhưng trong bài kinh này, từ thọ 
khởi đi đã bao gồm mười thành tổ rồi. Còn trong phần 
kế chung tiến trình xuôi ngược ở đầu đoạn kinh: lão 
tử, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, danh sắc và thức có 
chín thành tó. 


“Như vậy do duyên thọ, đi sanh ”. Đức Phật nói 
rằng khởi đầu từ thọ và đi sâu các duyên khởi lên theo 
sau. Khi có thọ thì ái sinh. Cái yêu thích, ham thích đủ 
thứ bắt đầu xuất hiện. 


“Do duyên ái, tâm cầu sanh”. Khi thích rồi 
người ta bắt đầu tìm kiếm, tầm cầu. Con mắt nhìn 
thấy cái hoa, thích bông hoa đó nên đi tìm mua; nghe 
bản nhạc cô điển mình thích thì lắng tai, tìm hiểu xem 
nó phát ra từ đâu.... 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |257 


“Do duyên tâm câu, lợi sanh ”. Dẫn dắt bởi tầm 
câu, tìm kiêm đôi tượng. Khi tâm câu mà có được, thì 
đó chính là lợi. 


“Do duyên lợi, quyết định (sở dụng của lợi) 
sanh”. “Quyết định” ở đây là một duyên theo sau lợi. 
Tức là khi biết đó là cái gì và biết giá trị, lợi ích của nó 
thì tâm bắt đầu bị cột trói bởi đối tượng. Trong nghĩa 
này, khi bị cột trói bởi đối tượng do ái làm duyên đầu 
tiên dẫn dắt thì “quyết định” là cái bị cột trói. 


“Do duyên quyết định, tham dục sanh; do duyên 
tham dục, đam trước sanh”. Khi bị cột trói bắt đầu 
đắm say trong đó, tham dục với nó. Mà tham dục thì 
đam trước sinh. Đam trước nghĩa là mê đắm, ham 
muốn, dính mắc. 


“Do duyên đam trước, chấp thủ sanh; do duyên 
chấp thủ, hà tiện sanh”. Khi người ta đã bị cột trói, bị 
tham đắm, càng lúc càng sâu dày trong đó thì người ta 
không muốn chia xẻ cho những người khác tức là hà 
tiện hoặc là bủn xỉn, chỉ khư khư giữ, không muốn ai 
biết, ai thấy, ai chia phần với mình cả! 


Do duyên hà tiện, thủ hộ sanh; do duyên thủ 
hộ, phát sanh một số ác, bất thiện pháp như chấp 
[rượng, chấp kiếm, tranh đâu, tranh luận, đầu khẩu, 


, 


kháu chiên, ác khâu, vọng ngữ. ` 


258 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Và khi hà tiện sinh thì người ta cố giữ gìn bảo vệ, 
đó là bắc cầu cho thủ hộ phát sanh. Do thủ hộ sanh nên 
ai đụng chạm đến cái mình thích thì không ưa nên bảo 
vệ nó, đấu tranh vì nó hoặc là có thể sống chết với nó. 
Một chuỗi các ác, bất thiện pháp xuất hiện khởi lên từ 
đó. 


Bài kinh này rõ ràng đức Phật không chú trọng 
nói chuyện đời trước, đời sau theo vòng luân hồi sinh 
tử mà chú trọng về đời sống hiện tại, gốc gác phiền 
não khô đau từ đâu thì phải nhận ra nó và giải quyết 
tại đó. 


Thầy không định giảng phần cuối bài kinh này 
vì thấy nó dài dòng, các thuật ngữ trình bày trong bài 
kinh càng đọc càng rối ren; và đặc biệt phần này 
không dính dáng gì đến phần đầu, cho nên thầy định 
không giảng nữa vì nó không ích lợi gì hết, không 
liên hệ gì đến chuyện thoát Khổ cả. Tuy nhiên chúng 
ta cũng đọc qua hai đoạn đáng chú ý dưới đây cho 
biết. 


23. Này Ẩnanda, có bao nhiêu lời tuyên bố về 
ngã? Này Ẩnanda, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc 
và hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi có sắc và hạn 
lượng". Này Ẩnanda, hoặc ngã được tuyên bồ là có 
sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi có sắc và vô 
lượng" Này nanda, hoặc ngã được tuyên bố là 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |259 


không có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 
không có sắc và có hạn lượng". Này Ananda, hoặc 
ngã được tuyên bố là không có sắc và vô lượng trong 
câu: "Ngã của tôi không có sắc và vô lượng ". 


24. Này Änanda, có người tuyên bố ngã có sắc 
và có hạn lượng trong hiện tại, người này tuyên bố 
hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. 
Hoặc như thể này: "Ngã của tôi không phải như vậy, 
tôi sẽ uốn năn cho như vậy”. Này Ananda, sự việc là 
như vậy thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và có 
hạn lượng như vậy là quả đủ rồi. 


Này Ẩnanda, có người tuyên bố ngã có sắc và vô 
lượng người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô 
lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng 
trong tương lai. Hoặc như thế này: "Ngã của tôi 
không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này 
Ananda, sự việc là như vậy thời lời tuyên bồ về tà kiến 
ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. 


Này Ânanda, có người tuyên bố ngã không có 
sắc và có hạn lượng, người này tuyên bố hoặc ngã 
không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại hoặc ngã 
không có sắc và có hạn lượng trong tương lai... hoặc 
ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc 
như thế này: "Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ 
uốn nắn cho như vậy". Này Ẩnanda, sự việc là như 


260 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


vậy thời lời tuyên bô về tà kiên ngã có sắc và vô 
lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy, là 
có báy nhiêu lời tuyên bô về ngã. 


Như thầy đã nói trong buổi giảng bài kinh 
Chuyên Pháp Luân, có tới hai mươi quan niệm về ngã 
dựa trên Ngũ uân. Một tô hợp như vậy có bốn quan 
niệm khác nhau về ngã. Ở đây đoạn kinh nói về sắc: 
Sắc là ngã, ngã sở hữu sắc, sắc trong ngã, hoặc ngã 
trong sắc. Tương tự như vậy đối với bốn uẫn còn lại. 
Tắt cả đều là tà kiến. 


32. Này Ananda, khi có một vị t)-khưu không 
quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không 
phải thọ, không quan niệm: "Ngã của tôi là thọ, ngã 
của tôi có khả năng cảm thọ", khi ấy vị này sẽ không 
chấp trước một điều gì ở trên đời, vì không chấp 
trước nên không sợ hãi; vì không sợ hãi nên hoàn 
toàn tự mình tịch diệt. VỊ ấy biết sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời 
này không còn đời nào khác nữa. 


Này Ananda, với vị tỳ-khưu có tâm giải thoát 
như vậy, nếu có ai nói vị tỳ-khưu ấy có tà kiến như 
sau: "Nhự Lai có tôn tại sau khi chết" thời thật hoàn 
toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai không 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |261 


có tôn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn phi lý. 
Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai có tổn tại và 
không có tôn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn phi 
lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai không có tôn 
tại và không không có tôn tại sau khi chết", thời thật 
hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này Ẩnanda, ví dâu có 
bao nhiêu danh mục, bao nhiêu danh mục đạo, dầu có 
bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu ngôn ngữ đạo, dâu có 
bao nhiêu thi thiết, bao nhiêu thi thiết đạo, dầu có bao 
nhiêu trí tuệ, bao nhiêu trí tHỆ giới, dâu có bao nhiêu 
luân chuyển, bao nhiêu vận hành, với thắng trí hiểu 
biết tất cả, vị t)-khưu được giải thoát. Với vị tỳ-khưu 
thắng trí giải thoát như vậy mà nói rằng vị tb-khưu ấy 
không biết, không thấy, thời thật là một sự phi lý. 


Đây là lý luận triết học của Ấn Độ gọi là bốn 
hình thái lý luận: “có, không có, vừa có vừa không, 
không có cũng không không có”. Vấn đề đặt ra là đức 
Phật, một vị Giác ngộ giải thoát như Như Lai có tồn 
tại hay không tồn tại sau khi chết, không tổn tại sau 
khi chết, vừa có vừa không, tất cả đều được đưa ra. 
Đây là câu hỏi mà một số người hay đưa ra khi gặp 
đức Phật hoặc các vị thánh tăng. Cũng như có những 
câu hỏi thắc mắc như: vũ trụ này từ đâu tới, đi về đâu, 
rồi có giới hạn hay không có giới hạn,... 


Trong Phật học, tất cả những loại câu đó là 
những câu không cần thiết phải trả lời vì nó không 


262 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


giải quyết được vấn đề thoát Khổ. Cho nên người học 
Phật thực sự muốn giác ngộ thì đối với những vấn đề 
không thiết thực, không liên hệ đến chuyện tu học, 
giác ngộ, giải thoát thì không cần quan tâm. 


Bằng cách thấy ra được vấn đề giải thoát Khổ là 
nhờ từ bỏ ái thì chúng ta có lộ trình thoát Khổ, đó là 
Bát Chánh đạo. Điều này đức Phật đã khẳng định 
nhiều lần. Và quan điểm này cũng thống nhất trong 
những vị đại đệ tử của đức Phật. Chăng hạn như Ngài 
Mục-Kiền-Liên, bởi bản tính quá thăng thắn nên khi 
có người hỏi về vấn đề này ngài tuyên bố là ngoại đạo 
không có giác ngộ, giải thoát. Vì cách nói như số toẹt 
vào mặt họ như thế nên bị ngoại đạo ghét, đã tìm cách 
ám sát ngài nhiều lần. Còn ngài Xá-Lợi-Phất thì trả 
lời rất khéo léo: “Nơi nào có Bát Chánh đạo, nơi đó 
có giải thoát”. Cho nên chúng ngoại đạo không oan 
trái, oán ghét ngài. 


Đó cũng là kinh nghiệm cho mình sau này khi 
mình gặp những người không biết Phật Pháp, thắc 
mắc này kia mà cắc cớ hỏi mình thì phải khéo léo trả 
lời. Ngay cả trong các tông phái Phật giáo với nhau 
cũng thế, mình trả lời cực đoan coi chừng người ta 
ghét. 


IH/ So sánh bài kinh với lý Duyên khởi. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 263 


1. Giới thiệu sơ lược về Mười hai duyên. 


Giới thiệu sơ qua vê Mười hai duyên, kê theo 
trình tự đêm xuôi là gôm: 


- Tùy thuộc vô minh, hành phát sinh. 

- Tùy thuộc hành, thức phát sinh. 

- Tùy thuộc thức, danh sắc phát sinh. 

- Tùy thuộc danh sắc, lục nhập phát sinh. 

- Tùy thuộc lục nhập, xúc phát sinh. 

- Tùy thuộc xúc, thọ phát sinh. 

- Tùy thuộc thọ, ái phát sinh. 

- Tùy thuộc ái, thủ phát sinh. 

- Tùy thuộc thủ, hữu phát sinh. 

- Tùy thuộc hữu, sanh phát sinh. 

- Tùy thuộc sanh, phát sinh lão, tử, sầu, bi, khổ, 
ưu, não. 


Thầy sẽ giải thích ý nghĩa của từng thành tố 
trong Mười hai duyên này để những vị nào chưa học 
thì làm quen. Làm quen để đối chiếu, so sánh với nội 
dung duyên khởi mà đức Phật dạy trong bài kinh mà 
chúng ta đang tìm hiểu. 


Nhóm quá khứ: Vô minh, hành. 
(1) Vô mình tức là không sáng suốt, không tỉnh 


táo, mê mờ. Một ví dụ rât rõ, khi mặt trời chưa lên thì 


264 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đêm tối bao trùm. Mặt trời mọc lên thì đêm tối biến 
mất. Một khi đầu óc mình không tỉnh táo, sáng suốt 
thì mọi chuyện đối với mình giống như bị mây che 
mờ, không nhận ra cái gì, không biết cái gì hết. Ở đây 
thầy nhân mạnh một sự thực là, tất cả mọi cái đức 
Phật dạy đều để chỉ về mình. Còn đem phân tích theo 
nghĩa lý ở bên ngoài thì rất khó hiểu và lệch lạc. Chỉ 
khi quay về với chính mình - Phật học đúng mức phải 
luôn luôn quay về với chính mình - thì bắt đầu hiểu 
ra: khi đầu óc mình không tỉnh táo, mê mờ thì đó 
chính là vô minh. 


(2) Hành trong Päli là sahkhãra. Không hiểu vẫn 
để này coi chừng nhằm qua chỗ khác. Có nơi cũng 
chữ đó mà dịch là “hữu vi”, có nơi dịch là “hành”. Ví 
dụ như câu, “Sabbe sankhãra anIccã”ti”, dịch là: “Các 
pháp hữu vi luôn thay đổi”, thì đó là “hữu vi”. Còn 
trong trường hợp này thì gọi là “hành”. Tại sao? Khi 
nói ý nghĩa “hữu vi” là nói đến tính chất, để phân biệt 
giữa “hữu vi” và “vô v1”. “Hữu vi” là có tạo tác, khởi 
sinh, làm nên, xuất hiện. “Vô vi” là không tạo tác, 
không làm ra, không khởi sinh, không xuất hiện; 
thường được hiểu là không còn tạo nghiệp hay là 
không tạo nghiệp; hoặc là pháp vốn tự nhiên, nó 
không tạo bất cứ cái gì. 


Còn hành nghĩa là chỉ toàn bộ diễn tiến của 
nghiệp mà một chúng sinh đã tạo trong quá khứ. Vì 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |265 


vô minh cho nên tạo vô số nghiệp thiện ác. Một người 
tỉnh táo, sáng suốt (giác ngộ) do biết nguy hiểm của 
sinh tử luân hồi và định luật về nghiệp ứng xử bằng 
một trong hai cách: hoặc không tạo nghiệp mới hoặc 
an nhiên chấp nhận quả nghiệp đến, không đau buồn 
cũng không hoan hỷ - là cách thế giải nghiệp. Vì giác 
ngộ thì không có vô minh. Còn hành là chỉ tất cả 
những gì chúng sinh tạo tác; nói cách khác, hành 
chính là nghiệp. 


Như vậy một đời sông quá khứ chỉ có hai yêu tô 
đó thôi, vì vô minh cho nên tạo vô sô thiện ác và trôi 
lăn sinh tử luân hôi. 


Nhóm hiện tại: Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 
thọ. 


(3) Thức, có chú thích gọi là kiết sinh thức, là 
thành tổ nối liền từ quá khứ đến hiện tại. Về mặt nào 
đó khi so sánh với các đơn vị của Năm fổ hợp tạo nên 
tiến trình sống thì cái thức này chính là tổ hợp thứ 
năm - /ổ hợp sao chép, lưu trữ, chuyển giao. 


(4) Danh sắc là hợp thể thân tâm này. Danh là 
chỉ cho cái tâm này, sắc là chỉ cho xác thân hoặc hình 
thể này. Đây là thuật ngữ quy ước không chỉ trong 
kinh văn (Dhamma) mà còn trong cả VỊ Diệu pháp 
được triển khai sau này. 


266 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


(5) Lục nhập tức là sáu căn quyền với sáu đối 
tượng, tức là sáu trần cảnh. Bên kia là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý hay nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, và đối 
tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


(6) Xác tức là xúc giác, do đụng chạm mà biết, 
đo tương tác, do hai bên gặp nhau. 


(7) 7họ chính là cảm giác. Thọ này như đã nói, 
có hai loại là thọ tâm lý và thọ vật lý. 


(8) Ái là ngược lại của ó. Khi thấy đôi tượng hợp 
thì ái, đối tượng nào không hợp thì ó. Ô tức là sân, ái 
tức là tham. 


(9) Thử là cột trói, dính mắc, bị bao vây,... với 
đối tượng. Khi thủ do ái hay ó thì khẳng định ngay là 
đã tạo nghiệp. Khi nói thủ tức đã tạo nghiệp rồi vì nó 
biểu hiện cho tồn tại, có mặt, sinh tồn, tức các tên gọi 
khác của hữu (đã giải thích ở trên). 

(10) Hữu trong trường hợp này lại tương ứng 
với thức trong Ngũ uẫn (sắc uẫn, thọ uân, tưởng uấn, 
hành uân, thức uân) để bắc cầu tiếp cho sinh. 


Nhóm vị lai: Sinh, Lão tử. 


(11) Sinh là khởi đầu một vòng sống, một kiếp 
sống trong tương lai. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |267 


(12) Lão tử: và tận cùng của một đời sống là già, 
chết. 


Người ta nói /⁄ duyên khởi, thậm chí triển khai 
thành pháp môn tu quán mười hai duyên này sẽ trở 
thành Pacceka Buddha (Độc giác Phật). Nhưng bây 
giờ chúng ta nhìn vào vòng tròn duyên khởi này, thì 
nên quán kiểu gì để thoát ra? Cũng là một dạng đánh 
đồ nhau. 


Về bố cục, lý luận thì rất chặt chẽ nhưng chỉ ra 
cách thoát khỏi nó thì không có! Trong khi Đức Phật 
đã chỉ rõ ngay từ đầu nhưng về sau do không hiểu ý 
chỉ đức Phật dạy nên hậu nhân sắp xếp lại cho nó 
hoàn chỉnh hơn về mặt lý luận hoặc đầy đủ theo cái 
nhìn chủ quan; và hệ thống lại thành ra mười hai 
duyên! 


Còn bài kinh Đại Duyên chúng ta đang học, đức 
Phật đã chỉ rõ, khởi đầu từ thọ, là mẫu chốt của vấn 
đề. Khi có thọ bắt đầu ái hoặc ố xuất hiện; tham, sân 
xuất hiện ngay tức khắc. Ở đây biểu trưng cho thấy rõ 
nhất là tham. Diễn tiến của tham sẽ từng bước một 
thông qua các trạng thái tâm lý nối tiếp nhau, liên tục 
và liên tục. 


2. So sánh bài kinh và lý Duyên khởi. 


268 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Khi so sánh, đối chiếu, chúng ta sẽ nhận thấy sự 
khác biệt: Trong kinh, đức Phật không đề cập đến vô 
mình và hành, hai thành tố thuộc quá khứ. Và cũng 
không hè đề cập đến /„c nhập. Cái này chúng ta cũng 
có thể hiểu được vì khi có danh sắc tức hợp thể thân 
tâm rồi, thì thân tâm đó khi tương tác với sự vật chính 
là xúc. 


Ở lý Duyên khởi chỉ nói rõ hơn một chút sáu căn 
quyên tương tác với sáu đối tượng của nó tức là sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có thêm lục nhập thì rõ 
hơn một chút, mà không có cũng chẳng mất mát gì; 
vì nội hàm của nó vẫn như nhau. 


Nhưng điểm khác biệt lớn trong bài kinh Đại 
Duyên là chín thành tố. Chúng ta tạm để ra ngoài hai 
thành tố “sinh, lão tử” thì bảy thành tố còn lại hoàn 
toàn là các duyên thể hiện diễn tiến liên tục, kết nối 
với hiện tại. Điều đó nói lên vấn đề là đức Phật chú 
trọng giải quyết sự việc trong hiện tại, chứ không 
phải truy tìm quá khứ nào đó đã qua, hoặc đề thay đổi 
quá khư. 


Đối với tương lai thì sẽ có sinh và lão tử. Tương 
lai có hay không phụ thuộc vào hiện tại chúng ta có 
tạo nghiệp nữa hay không, có ái nữa hay không, có 
tham sân nữa hay không. Một khi không còn tham sân 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |269 


ở hiện tại thì cái câu tương lai bị cắt đứt. Đó, vân đê là 
làm sao không còn ái nữa. 


Liên hệ đến pháp thoại Bốn Sự Thực liên hệ đến 
Khổ, đức Phật cũng chỉ ra nguyên nhân mọi sự khổ 
đau trên thế gian này, ba cõi sáu đường gì cũng từ 
tham ái mà ra. Vấn đề là nhận ra gốc của tham ái, phải 
buông được tham ái, diệt trừ được tham ái. Như vậy, 
ý chỉ của bài kinh Đại Duyên này giống hệt bài kinh 
Chuyên Pháp Luân, /à chỉ ra gốc nguồn của mọi tham 
ái và cách để diệt trừ mọi tham ái chứ không phải mơ 
hồ như cách trình bày mười hai thành tổ, không chỉ ra 
được đâu là mấu chốt của vấn để. 


Từ đó, nhìn lại tổng quan bài kinh chúng ta có 
thể rút ra một số nhận xét: 


- Thứ nhất cách trình bày của đức Phật trong bài 
kinh này về lý Duyên khởi chỉ có chín thành tố. 
Nhưng khi cần để chỉ rõ ra vấn đề cốt lõi giải quyết 
khổ đau thì đức Phật khởi từ một thành tố quan trọng 
nhất, thiết cốt nhất, đó là khi có thọ và bắt đầu làm 
duyên để khởi sinh ái. Và một loạt các thành tố, các 
trạng thái tâm khác nhau, phản ứng khác nhau của 
chúng sinh trước đối tượng khiến cho phát sinh ái. 
Riêng phần phân tích này có đến mười thành tố. 


270 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


- Thứ hai, khi so sánh với lý Duyên khởi, như 
phố biến xưa nay là có mười hai duyên thì bài kinh 
này chỉ có chín duyên. Và khi cần phải làm rõ vấn đề 
giải thoát Khổ, đoạn tận như thế nào, đức Phật bắt đầu 
từ duyên thọ. Có thọ thì mới bắt đầu sinh ra ái hoặc ố 
được. Khi có ái, bắt đầu một loạt trạng thái tâm lý 
diễn ra nối tiếp theo nguyên lý: do cái này mà có cái 
kia, cái kia tiếp cái nọ, cứ thế đến mười thành tố như 
vậy đều do duyên (từ một thành tố khác) và chính nó 
trở thành duyên. Cho đến khi hình thành tiến trình 
nghiệp, tức nhân quả trong hành vi, và sinh tử xuất 
hiện. So sánh với lý Duyên khởi gồm mười hai duyên 
này thì rõ ràng là hai vẫn đề khác nhau. 


IV/ Tổng kết. 


Bài kinh này có lẽ lần đầu tiên được trình bày và 
mới mẻ quá nên có thể khiến một số vị học viên đôi 
khi chưa thông suốt, hoặc chưa nắm được hệ thống về 
lý Duyên khởi. Nên thầy sẽ đúc kết lại và tóm tắt một 
số điểm quan trọng. 


Đầu bài kinh khi đức Phật giảng pháp thoại này 
cho tôn giả A-Nan, thì Ngài khởi đầu bằng “lão tử”. 
Lão tứ có mặt là do có sinh. Sinh do có hữu. Hữu do 
có fwi. Thủ do do có ái. Ái do có thọ. Thọ do có xúc. 
Xúc do có danh sắc. Danh sắc do có thức. Và thức do 
có danh sắc. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |271 


Ngược lại, theo tiến trình xuôi khởi đầu từ /hức, 
ta có: Thức làm duyên sinh đanh sắc; danh sắc làm 
duyên sinh ra xác; xác làm duyên sinh ra /họ; fhọ làm 
duyên sinh ái; ái làm duyên sinh 7; ?h làm duyên 
sinh hữu; hữu làm duyên tạo ra sinh; có sinh thì có 
lão tử, sâu bỉ khổ wu não, một chuỗi phiền não khổ 
đau bắt đầu hình thành. 


Vậy trong phần trình bày của đức Phật, có hai 
yếu tố quan trọng: 


(1) Cả tiến trình xuôi và tiến trình ngược này, 
tổng cộng chỉ có chín thành tố (chín duyên), không có 
ba thành tố: vô minh, hành và lục nhập. 


(2) Đúc Phật không chú trọng quá khứ hay 
tương lai trong khi trình bày lý Duyên khởi này, mà 
chú trọng đến phân tích mối liên hệ và sinh khởi của 
nó hoàn toàn ở hiện tại. Đức Phật nhấn mạnh do thọ 
thì ái sinh, tức là hoàn toàn ở hiện tại. Khi chúng ta có 
xúc, bắt đầu phát sinh thọ. Vì có thọ nên kéo theo một 
chuỗi phiền lụy xuất hiện, đó chính là chuyện sinh ra 
nghiệp và khổ đau. 


Từ chỗ không hiểu chủ ý của đức Phật khi nói 
về lý Duyên khởi, người ta bắt đầu hệ thống, bắt đầu 
chắp nối. Và về mặt lý luận, tạo nên vòng tròn khép 


272 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


kín, cởi không ra! Trong khi thực tế, dựa trên nội 
dung pháp thoại ta thấy đức Phật chỉ rõ: 


- Khi nói cái này do cái kia sinh, tạo duyên để 
nó hình thành, chấm dứt theo tiến trình xuôi hay 
ngược thì mục đích để chỉ ra mẫu chốt là: Hễ có thân 
(danh sắc) này, tiếp xúc với thế giới thì trong điều 
kiện nào đó sẽ phát sinh ái. 


- Ái là mẫu chốt của tất cả các vấn đề, tồn tại và 
khổ đau. Cho nên phải giải quyết ngay từ vấn đề ái 
chứ không phải những chuyện khác. Giải quyết được 
ái thì giải quyết được toàn bộ cái sau. Còn cái trước 
mình đã tạo rồi, có thay đôi được đâu, nên đức Phật 
không đề cập đến. 


Từ suy nghĩ này thầy liên tưởng đến câu chuyện 
kế về đức Phật sau khi thành đạo dưới bóng bồ-đề. 
Bảy tuần lễ Ngài có bảy trạng thái khác nhau. Đầu 
tiên là ngồi dưới gốc bồ-đề lặng lẽ để đi sâu vào nội 
tâm. Tuần lễ thứ hai đứng cách cây bồ đề khoảng một 
đoạn lặng lẽ ngắm cây bồ đề kỹ hơn, trân trọng cội 
cây đã chở che mình trong thời khắc triệt ngộ. Tuần lễ 
thứ ba thì Ngài tạo ra lối kinh hành bằng ngọc và đi 
tới đi lui trên đó,... Trong đó có một tuần Ngài đi sâu 
vào lý Duyên khởi là mười hai duyên. Bài kinh này 
Ngài đâu có nói mười hai duyên. Nhưng trong câu 
chuyện kế về Ngài người ta nói đức Phật có một tuần 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |273 


quán sát sâu, đi sâu về lý Duyên khởi mười hai duyên 
này theo tiễn trình xuôi rồi tiến trình ngược, khi đó 
thân Ngài trở nên thanh tịnh, trong sáng, không có gì 
thanh tịnh trong sáng hơn được, suốt rõ tất cả,... thì 
nên dè chừng, đây là chuyện đời sau người ta hư cấu! 


Không biệt ở đây có vị nào từng đọc Câu chuyện 
dòng sông của nhà văn Hermann Hesse của Đức do sư 
cô Trí Hải dịch khi còn tại gia? 


Trong câu chuyện có hai nhân vật, một người 
tên là Thiện Hữu, một người tên là Tất Đạt, hai người 
là bạn chí thân và cùng đi tầm cầu chân lý. Một bên 
chọn con đường đạo hạnh, mẫu mực. Đó là Thiện 
Hữu. Còn nhân vật Tất Đạt chọn lối sống trải nghiệm 
tất cả khoái lạc và thống khổ thế gian. Con đường của 
Thiện Hữu xuôi chèo mát mái và ông chỉ có thể là 
một nhà tu đạo hạnh, nhưng không giác ngộ. Còn Tất 
Đạt thì trôi lăn đủ thứ khổ đau, tận cùng của dục lạc. 
Thậm chí tác giả xây dựng Tất Đạt đến gặp đức Phật, 
chất vấn đức Phật và lấy câu chuyện mười hai duyên 
này ra hỏi rằng: 


“Bạch đức Thế Tôn! Cái vòng luân hồi mười hai 
duyên này, nó sít sao, chặt chẽ như vậy thì làm sao để 
thoát ra?” Về mặt lý luận, nó là một cái vòng tròn 
mười hai khoen, mình bẻ đi một khoen nào thì cái 
vòng tròn đó nó rớt hết. Nhưng mà chỗ nào, khoen 


274 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


nào có thê bẻ được đây? Thứ hai, là khi đã tạo ra vòng 
tròn như vậy theo nhận xét của Tất Đạt, nó chặt chẽ, 
khít khao quá, không dễ gì thoát ra được. 


Rôi tác giả Hermann Hesse mớm ý cho nhân vật 

À4 
đức Phật trả lời răng: “Con phải coi chừng cái lý trí 
quá sắc bén của con!” 


Hồi xưa đọc thầy không hiểu, thấy ông này nói 
có lý. Bây giờ hiểu rồi mới thấy mấy ông này không 
hiểu gì về lý Duyên khởi cả. Vì không hiểu gì về đức 
Phật, không hiểu gì về mục đích mà đức Phật nói về 
lý Duyên khởi, là chỉ ra con đường thoát Khổ như thế 
nào, cho nên họ mới kết nối cái trước, cái sau tạo nên 
một vòng tròn luân hồi sinh tử như thế này. 


Khi đọc bài kinh thầy mới phát hiện ra cái 
chuyện cần phải làm rõ nên mới chọn để giảng cho 
khóa này là vậy. Bây giờ nếu mình có trải nghiệm, 
nếu mình có suy nghĩ, nếu chịu khó thấy ra thì lần hồi 
có thể thấy cần phải làm rõ những điểm không ổn 
trong kinh điển. Còn nếu không thì chúng ta cũng chỉ 
học Phật Pháp như một mớ kiến thức xã hội, không có 
tác dụng chuyển hóa cuộc đời của mình vì có hiểu 
được nó đâu. 


Chuyện quá khứ là chuyện không thể thay đổi 
được cho nên không cần đề cập đến. Chúng ta phải 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |275 


nhìn vào hiện tại. Còn bây giờ người ta thiết kế vòng 
luân hồi bằng cái bánh xe mười hai duyên đó, chạy 
quanh miết; cái vòng tròn sinh tử này không biết bao 
giờ mới chấm dứt! 


Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 10, năm 2020 


276 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


MỤC LỤC 


 in8s mm... ........ 3 
KINH CHUYÊN PHÁP LUÂN ..................................... 7 
KINH ĐẠI NIỆM XỨ ............................................------cce 76 
KTNETTTANH BETDTC acc 02005462 usz 0é 187 
KINH VÔ NGÃ TÁNH...............................----2.-:-ceecce 213 
KINH ĐẠI DUYÊN ...........................-----cscsccecsererrrrre 238 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |277 


278 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Tỳ khưu PHÁP TÔNG 
Dhammavamso Bhikkhu 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: 024. 37822845 - Fax: 024. 37822841 
Email: nhaxuatbantong1ao(@®gmail.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Phó Giám đốc Phụ trách 
ThS. Nguyễn Hữu Có 


Biên táp: 
Nguyễn Thị Thanh Thủy 


Biên tập chùa Huyền Không: 
Nhóm biên tập chùa Huyền Không 


Vẽ bìa: 
PT. Tâm Chiếu 


Sửa bản ín: 
Nhóm biên tập chùa Huyền Không 


Đơn vị liên kết: Tỳ khưu Pháp Tông Dhammavamso Bhikku 
Phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Thành phố Huế 


In 2.100 cuốn, khổ 13 x 20,5cm tại Công ty CP In & Dịch vụ Đà Nẵng, 
420 Lê Duân - thành phố Đà Nẵng. Số ĐKXB: 3158-2020/CXBIPH/ 
08-92/TG. Số QĐXB: 313/QĐÐ-NXBTG ngày 13/8/2020. Mã số ISBN: 
97§-604-6 1-7 184-3. In xong và nộp lưu chiêu quý III năm 2020. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |279 


b› / 


.c 


Nó Xi 
TRÀ) J2 


ì = 


ÍÁÊssssoesesesesooese.f 


